LÝ THUYẾT 
TRÒ CHƠI 


Trn Phóch Hồm 


VỤ VŨ dịch 


Giải mã nhận thức 
hành vi 
Thao túng tâm trí 


đối phương 
Làm chủ trò chơi 


NHÀ XUẤT BẢN. 
DÂN TRÍ 


LÝ THUYẾT 
TRÒ CHƠI 


J8 83% 
by #£ìiHã 
Copyright © f†|8l)##|tHNZ3L 
Vietnam translation copyrights © 198O Books Ltd. Co. 
Vietnamese †ransÌation rights arranged with Chino Legal Publishing House 
Through Beijing Tongzhou Culture Co, Ltd (tzcopyprigh†(@l65.com) 
All righ†s reserved. 


LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI 
Bản quyền tiếng Việt © 2022, 
Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books. 


® Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép hoặc 

chuyển song bất cứ dạng thức hoặc phương tiện nào, dù là điện 

từ, in ốn, ghi âm hay bất cứ hệ thống phục hồi và lưu trữ thông 

tin nào nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty 
TNHH Văn hóa và Truyền thông l98O Books. 


by) Mọi ến phẩm củo 198O Books đều được in trên chết liệu giấy cao 
cốp và an toàn. 


—— —=p 8. 


Liên hệ về cóc vốn đề chung và bón dịch, bón thóo. cohtx@198Obooks com 
Liên hệ dịch vụ tự vốn và đọi diện giao dịch bón quyền. rọhts@I98ObooLs com 
Liên hệ về phát hành, kính doanh. 198Obsooks@gmeil com 


 LÝTHUYẾT 
TRÒ CHƠI 


Trên Phóch Hàm 


VỤ VŨ dịch 


( r# VÕ: 


Giải mã nhận thức 
hành vi 
Thao túng tâm trí 
đối phương 


Làm chủ trò chơi 
tâm lý 


NHÀ XUẤT BẢN 
DẪN TRÍ 


œ® 


œ. 


$€eSSSSSS%SS 


Chân tướng lý thuyết trò chơi 9 


Tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù 45 


Thuật trò chơi thao túng tâm lý 87 


Dùng lý thuyết trò chơi bàn chuyện yêu đương 125 


Trò chơi tâm lý trong cuộc sống 163 


Trò chơi giúp bạn một tay 199 


Mang theo lý thuyết trò chơi vào 
môi trường công sở 235 


Bộ sưu tập các loại hình trò chơi 269 


LỜI TỰA 


ý thuyết trò chơi là một thứ cực kỳ uyên 
bác bắt nguồn từ toán học. Lý thuyết đó 
vô cùng phong phú đa dạng và được vô số học 
giả thuộc mọi tầng lớp xã hội áp dụng ở các lĩnh 
vực khác nhau. Trong đó, một lượng lớn khái niệm 
học thuật khó hiểu và mô hình toán học vô tận 
cũng từng có lần khiến tác giả rơi vào cơn u mê. 
May mắn thay những cái cây cao chót vót cũng 
có cành nhỏ, ít nhất một phần nội dung lý thuyết 
trò chơi được áp dụng trong lĩnh vực tâm lý học 
cũng không quá huyền diệu khó giải thích. Khi lý 
thuyết trò chơi và tâm lý học gặp nhau sẽ tạo ra 
những phản ứng hóa học như thế nào đây? Trên 
thực tế, cả hai bổ sung cho nhau, khiến người đọc 
cảm thấy hứng thú đọc không dứt được. 
Đã có vô số sách báo viết về lý thuyết trò chơi, 
một trong số chúng được viết nên bởi những bộ 


6 


óc đại tài. Thế nhưng, những nội dung những tài 
liệu đó có tính chuyên nghiệp quá cao, không thích 
hợp dành cho những người mới nhập môn. Trong 
những cuốn sách đó sẽ bao gồm nhiều thuật ngữ 
chuyên ngành là khái niệm lý luận, nếu như không 
có kiến thức nền nhất định thì khó mà thấu tường 
được. Chính vì vậy mà cuốn sách này ra đời. Cuốn 
sách này sử dụng văn phong rất đời thường để kể 
về những vấn đề như trò chơi giữa các cặp đôi, quy 
tắc sinh tồn nơi công sở, nâng cao giá trị cá nhân, 
cuộc chiến tâm lý ngầm của lý thuyết trò chơi và 
những cạm bẫy trong cuộc sống. 

Cuốn sách này sẽ chia nhỏ khái niệm lý thuyết 
trò chơi khó hiểu thành những câu chữ đơn giản 
dễ hiểu đồng thời liên kết chặt chẽ với tâm lý học, 
đem đến cho độc giả những suy nghĩ sâu sắc hơn. 
Đây sẽ là cuốn sách vỡ lòng đối với những bạn đọc 
không có chút kiến thức nên nào. 

Nếu như bạn từ lâu đã muốn tìm hiểu về lý 
thuyết trò chơi nổi tiếng nhưng không biết bắt đầu 
từ đâu, giả như bạn muốn hiểu thêm về cái huyền 
bí trong tâm lý học nhưng khổ nỗi vẫn chưa tìm 
được một cuốn sách thú vị, vậy thì bạn hãy đọc 


thử cuốn sách này, tôi tin chắc rằng bạn sẽ không 


7 


hối hận. Hãy gác công việc và những mệt nhọc 
của cuộc sống qua một bên, lật giở cuốn sách chứa 
đựng tỉnh hoa của tâm lý học và lý thuyết trò chơi 
này, hãy cùng thưởng thức những phản ứng hóa 
học đo chiến lược trò chơi và giao tranh tâm lý 
đem lại. 

Hãy đến đây đi. Thay đổi chiến lược ưu thế, 
thao túng tâm lý đối thủ, chiến thắng trò chơi 


mang tên cuộc đời! 


PHÂN TƯỞNG 
LÝ THUYẾT TRÙ 0HũI 


j„” Lý thuyết trò chơi 


Lý thuyết trò chơi là gì? 


Lý thuyết trò chơi hay còn gọi là “thuyết đối 
sách” hay “lý luận cuộc thí“, đây được coi như một 
nhánh nhỏ của toán ứng dụng hiện đại và cũng là 
môn học quan trọng trong vận trù học'. Khi hai 
người đối đầu nhau một cách bình đẳng, đôi bên 
sẽ dựa theo mưu lược của đối phương nhằm thay 
đổi chiến lược của bản thân và cuối cùng giành 
được thắng lợi. 

Xét về mặt câu chữ, thật ra điều này cũng 
không hề khó hiểu. Đằng sau cuộc đối đầu gay gắt 
giữa hai quân đội là cả trò chơi chính trị và quân sự 
giữa những quốc gia với nhau. Giữa những công 
ty là cuộc chiến không khói thuốc súng, đằng sau 
đó cũng là những người cầm quyền ở xa thao túng. 
Cho dù chỉ là những cô cậu học trò ngồi vòng tròn 
chơi đấu địa chủ?, đó cũng là một trò chơi. 


! Vận trù học là một nhánh liên ngành của toán học ứng 
dụng và khoa học hình thức, sử dụng các phương pháp 
giải tích tiên tiến như mô hình toán học, giải tích thống 
kê, và tối ưu hóa để tìm ra được lời giải tối ưu hoặc gần 
tối ưu của những vấn đề ra quyết định phức tạp. (Các chú 
thích trong sách, nếu không có ghi chú thêm, đều là của 
địch giả). ` 

?Đấu địa chủ là một game bài thuộc thể loại tài xiu, đánh 
bài. Nó là một trong những trò chơi bài phổ biến nhất 
được chơi ở Trung Quốc. 


10 


Trần Phách Hàm ,. 


Nhiều từ sau khi thêm một chữ “thuyết” ở phía 
sau sẽ trở nên cao thâm khó dò, khiến người ta chỉ 
đám đứng nhìn từ xa, dường như chỉ có những học 
giả học rộng hiểu nhiều trọc cả đầu mới đủ tư cách 
để bàn luận về chủ đề này. Thế nhưng nào phải 
vậy, một giáo sư tại Dại học Yale từng thẳng thắn 
giải thích, thực ra lý thuyết trò chơi hiện hữu khắp 
nơi trong cuộc sống, công việc của ta. Chỉ cần nơi 
nào có bóng đáng con người thì nơi đó có sự tồn 
tại của “lý thuyết trò chơi.” Vậy rốt cuộc lý thuyết 
trò chơi là gì? Thật ra đó là một trò chơi nhìn bề 
ngoài thì vô cùng phức tạp khó hiểu nhưng thực tế 
lại hết sức thú vị. 

Không sai, đó chính là một trò chơi. Trò chơi 
trong tiếng Anh được thể hiện bởi từ “game”, mà 
game cũng có nghĩa là trò chơi. Theo thói quen của 
người châu Á, chúng ta cũng có thể hiểu đó như 
“đánh cờ”, “so chiêu.” 

Lý thuyết trò chơi có thể phức tạp đến mức bạn 
hoa cả mắt, nhưng cũng có thể vô cùng giản đơn. 
Về phạm trù ứng dụng lý thuyết trò chơi, nhỏ thì 
bao gồm việc bữa sáng ta ăn quẩy hay uống nước 
đậu, ngày hôm sau mấy giờ thức dậy, mặc váy hay 
mặc quần, lớn thì liên quan đến mạng người, nhân 
dân xã hội, bao la vô tận. 


11 


»= Lý thuyết trò chơi 


Ví dụ xét từ mặt kinh tế, lý thuyết trò chơi thuộc 
một loại khái niệm mang tính lý thuyết, nó vừa có 
thể thông qua mô hình số đo con người tạo ra để 
giải quyết một vài xung đột lợi ích trong, cuộc sống 
thực tế. Mỗi cá nhân chúng ta đều là một tập thể, 
một công ty hay thậm chỉ cả một quốc gia. Dưới 
sự ràng buộc bởi quy tắc và điều kiện môi trường 
nhất định, việc tham khảo lượng thông tin đang có 
để chọn lựa và vạch ra những chiến lược ứng dụng 
vào những khó khăn thách thức mà ta gặp phải. 
Đồng thời cuối cùng từ đó ta gặt hái được kết quả 
hoặc lợi ích mà bản thân mong muốn, đây chính là 
kết quả và quá trình ứng dụng lý thuyết trò chơi. 

Trung Quốc có vô vàn tác phẩm cổ đại nổi tiếng 
ví dụ như Tam quốc chí, Tôn Tử bình pháp. Những 
tác phẩm này cũng nhắc đến lý thuyết trò chơi, 
chắng qua vì sự giới hạn của thời đại mà nội dung 
của chúng chưa thăng hoa thành lý thuyết trò chơi 
như ở hiện tại. Nhưng từ đó chúng ta có thể nhận 
ra từ hơn hai nghìn năm trước người xưa đã manh 
nha suy nghĩ về “lý thuyết trò chơi.” 

Thời kỳ đầu, lý thuyết trò chơi chủ yếu được 
áp dụng trong các trò chơi như cờ tướng, cờ vây. 
Sự hiểu biết của mọi người đối với trò chơi vẫn chỉ 
tạm dừng ở mức ứng dụng kinh nghiệm mà thôi. 
Mãi cho đến tận đầu thế kỷ 20, lý thuyết trò chơi 


12 


Trân Phách Hàm 


mới dần trở thành một loại lý luận và phát triển 
thành một môn học. 


Năm 1928, Von Neumann nhà toán học người 
Mỹ gốc Hungary đã chứng minh được nguyên lý 
cơ bản của lý thuyết trò chơi, chính thức tuyên bố 
sự ra đời của lý thuyết trò chơi. Von Neumann và 
nhà kinh tế học Oscar Morgenstern vào năm 1994 
đã cùng nhau viết nên kiệt tác vượt thời đại Lý 
thuuêt trò chơi uà các hành 0i kinh tế học, hệ thống lại 
lý thuyết trò chơi và ứng dụng vào lĩnh vực kinh 
tế, đồng thời từ đó đặt nền móng vững chắc cho hệ 
thống lý luận và cơ sở lý thuyết trò chơi. 


Những năm 50 của thế kỷ 20, với sự nỗ lực 
to lớn của Nash, Selten và Harsani, cuối cùng lý 
thuyết trò chơi cũng thâm nhập được đưa vào lĩnh 
vực thực tế. Gần 20 năm, lý thuyết trò chơi đã trở 
thành một công cụ phân tích giải quyết xung đột, 
và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như khoa 
học quản lý, sinh thái học và chính trị quốc tế. 

Cùng với sự thay đổi của thời đại và sự phát 
triển của xã hội, lý thuyết trò chơi cũng từ nền tảng 
ban đầu không ngừng đâm chồi nảy lộc. Dựa vào 
những tiêu chuẩn cơ bản khác nhau mà trò chơi 
được chia ra làm nhiều loại, có loại trò chơi hợp 
tác và trò chơi không hợp tác, trò chơi đủ thông 
tin và trò chơi thiếu thông tin, trò chơi động và trò 


13 


›»" Lý thuyết trò chơi 


chơi tĩnh. Đối với những người bình thường như 
chúng ta mà nói, nếu như phải mặt đối mặt giải 
thích khái niệm “trò chơi” có thể sẽ quá chuyên 
nghiệp, khó hiểu. Thế nhưng đó là một kỹ năng 
trong cuộc sống của con người, thật ra mỗi ngày 
chúng ta đều bất giác vận dụng đến chúng. 

Đời người giống như trò chơi, mỗi bước đều 
phải cân nhắc xem đi như thế nào, đi về đâu, phải 
kết hợp nhiều yếu tố lại chúng ta mới có thể đưa 
ra được lựa chọn. Mà trong quá trình chọn lựa này 
các yếu tố khiến ta phải cân nhắc và những đường 
đi khác nhau sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. 
Cả quá trình này đều có chút bóng dáng lý thuyết 
trò chơi Xét từ góc độ tâm lý học, lý thuyết trò 
chơi và lý thuyết đen dày có vài triết lý liên quan 
đến nhau, đây đều là những kỹ năng giao chiến 
với người khác trong cuộc sống. Những kỹ năng 
này có thể giúp ta đọc thấu hoạt động tâm lý người 
khác, và từ đó tránh rơi vào bẫy tâm lý trong quá 
trình giao thiệp. Có nhiều lúc biến bị động thành 
chủ động là bước đi quan trọng giúp ta lật ngược 
thể cờ, biến yếu tố bất lợi trở nên có lợi, điều khiên 
tâm lý người chơi và từ đó chiếm thế chủ động 
trong trò chơi này 

Nếu như đời người là một trò chơi dài, vậy trò 
chơi cũng có nghĩa phải tìm kiếm các chiến lược 


i4 


- 


Trần Phách Hàm P , 


phù hợp nhằm đạt được mục đích cuối cùng. Mà 
kiếm tìm chiến lược cũng chính là trò chơi. 


Ba yếu tố quan trọng của trò chơi 

Trước khi bắt đầu bước vào thế giới trò chơi 
đầu tiên chúng ta phải làm rõ một việc, đó chính là 
ba yếu tố của trò chơi. 

Yếu tố thứ nhất: Đối tượng quuết định. 

Cho dù giữa người với người hay giữa các 
quốc gia đều cần có đối tượng quyết định, mà đối 
tượng đó do từng người có quyền quyết định hoặc 
những người tham gia cấu thành nên. Tùy vào 
hoàn cảnh trò chơi mà đối tượng quyết định cũng 
có thể được gọi là người tham gia, người chơi, 
người trong cuộc. 

Cũng giống như nhân viên kinh doanh của 
phòng kinh doanh, thành tích bán hàng của mỗi 
một nhân viên sẽ gắn liền với chỉ tiêu lợi ích của 
công ty trong từng quý. Vì thế cho nên mỗi một 
nhân viên kinh doanh đều là cá thể có quyền quyết 
định. Những cá thể này thông qua việc kinh doanh 
mà tham gia vào trò chơi giữa khách hàng và công 
ty. Mục đích của nhân viên kinh doanh là khiến 
khách hàng mua sản phẩm, cũng tức là thông qua 
hành động lựa chọn hoặc phương pháp chiến lược 
khiến bản thân phát huy hết tài năng. 


15 


: sa” Lý thuyết trò chơi 


Chúng ta thường gọi trò chơi có hai chủ thể 
quyết định là trò chơi hai người, trò chơi có nhiều 
người tham gia là trò chơi nhiều người. Trong 
trò chơi không có quá nhiều hạn chế về số lượng 
người chơi, có thể là cá nhân và cũng có thể là cả 
một nhóm người. Mà một nhóm người bao gồm 
các hiệp hội, tổ chức, đội ngũ, tập đoàn công ty, 
quốc gia,... 

Yêu tố thứ hai: Chiến lược trò chơi. 

Chiến lược cũng có thể được gọi là sách lược, 
quy tắc, phương pháp,... Với những tình huống 
khác nhau người chơi sẽ dựa theo lượng thông tin 
bản thân đang có đề vạch ra quy tắc hành động. 
Trong những quy tắc đó bao gồm cả việc người chơi 
nên thực hiện hành động ở một thời điểm tương 
ứng. Hiện nay, chúng ta có vô số trò chơi thuộc 
thể loại chiến lược, người chơi thường thông qua 
việc hoàn thành vô số nhiệm vụ để thu được phần 
thưởng nhất định. Mỗi nhiệm vụ lại có thời gian 
và phương pháp hoàn thành không giống nhau, 
đó chính là chiến lược. Là một người chơi cần lựa 

chọn và xây dựng các quy tắc hành động hoặc kế 
hoạch hành động khả thi, hoàn chỉnh trong mỗi 
ván chơi. Người chơi là người lập ra một kế hoạch 
hành động thực tế và có thể vận hành xuyên suốt 
các tình huống từ đầu đến cuối. 


16 


Trần Phách Hàm 


Trong thuyết trò chơi, nếu chiến lược của một 
bên đưa ra có hạn, chúng ta thường gọi đó là chiến 
lược có hạn, ngược với đó là chiến lược vô hạn. 

Yếiu tố thứ ba: Hiệu quả. 

Hiệu quả cũng được coi là cái giá phải trả. Nói 
thẳng ra đó là thứ mà hai bên phải trả và thu hoạch 
được trong trò chơi này. Dưới một tổ hợp chính 
sách cụ thể, một người chơi áp dụng chiến lược 
thu được tác dụng nhất định, hoặc gần với mong 
đợi. Trong một ván chơi, thứ người chơi đặt lên vị 
trí số một đó chính là hiệu quả. 

Chúng ta vẫn lấy ví dụ về nhân viên kinh 
doanh. Nếu như người chơi ở đây là nhân viên 
kinh doanh và Giám đốc kinh doanh, hiệu quả 
chính là thành tích kinh doanh và chỉ phí bán hàng. 
Hiệu quả mỗi khi ván chơi kết thúc thường không 
chỉ liên quan đến chiến lược người chơi lựa chọn 
mà còn gắn liền với một loạt chiến lược do nhiều 
người chơi cùng chọn. Chúng ta thường gọi nhóm 
chiến lược này là hàm số thanh toán. 


Đương nhiên những từ ngữ tương đối mang 
tính chuyên ngành này chúng ta chỉ cần biết qua 
là được. Nếu như không nhớ được khái niệm của 
các yếu tố vậy bạn có thể tưởng tượng chúng một 
cách đơn giản. Ví dụ, người chơi là nhân viên kinh 
doanh, chiến lược là phương pháp bán hàng, hiệu 


17 


: _Ấ . 
„` Lý thuyết trò chơi 


quả là thành tích bán hàng. Bạn cũng có thể coi 
chính phủ thành người chơi, chính sách là chiến 
lược, lúc đó hiệu quả là gì? Không sai, đó chính là 
chi phí chính sách và những kỳ vọng, phản hồi sau 
khi công bố ban hành chính sách. 

Bất kỳ một ván chơi nào cũng không thể thiếu 
được ba yếu tố vừa kể trên. Chỉ khi hội tụ đủ cả ba 
thì ván chơi đó mới có thê bắt đầu. 


Tổng bàng không, tổng dương và tổng âm 


Đa phần trong trò chơi hai người chỉ có một 
người thắng. Nếu như sau khi kết thúc ván chơi, 
một bên là người thắng, bên còn lại là kẻ thua. 
Chúng ta cộng cho bên thắng 1 điểm, trừ bên thua 
1 điểm. Vậy kết quả thu được sẽ là: 1+(-1)=0. 


Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, lợi ích 
của người thắng đương nhiên chính là tổn thất của 
kẻ thua. Mà lợi ích và tổn thất của trò chơi cộng lại 
với nhau mãi mãi bằng con số không tròn trĩnh. 
Điều đó cũng có nghĩa rằng giữa hai người chơi 
không thể tồn tại khả năng bắt tay hợp tác. 

Tên tiếng Anh của thuyết trò chơi là “game 
theory“” — lý luận trò chơi. 

Nếu coi một ván chơi như một trò chơi, mà 
trò chơi luôn luôn có thắng thua. Một bên thắng 


18 


Trần Phách Hàm â 


thì đồng nghĩa bên kia thất bại. Dựa vào cách tính 
trên chúng ta thấy rằng tổng thành tích của một 
ván chơi mãi mãi là không. “Trò chơi có tổng bằng 
không” trong thuyết trò chơi sở đĩ được mọi người 
trên thế giới biết đến và quan tâm chính vì mọi 
người dần dần phát hiện ra, hóa ra mọi mặt trong 
cuộc sống xã hội đều có ngập tràn hiện tượng “Trò 
chơi có tổng bằng không.” Đằng sau những người 
chiến thắng lẫy lừng đều che giấu một nỗi khổ tâm 
và chua xót của kẻ thua cuộc. 

Tương ứng với trò chơi có tổng bằng không 
là trò chơi có tổng dương, loại trò chơi này còn 
được gọi là trò chơi hợp tác theo thuyết trò chơi. 
Loại hình trò chơi này nhằm chỉ trong trò chơi 
đâu đâu cũng là lợi ích, hoặc một bên thu được 
lợi ích, bên còn lại không bị tổn thất gì. Đồng thời 
đo kết quả trò chơi hai người đã vô hình khiến 
lợi ích của cả xã hội tăng trưởng ổn định. Đó 
chính là kết quả “lợi mình” không “hại người” ai 
ai cũng thích, nó còn có một tên gọi khác là “đôi 
bên cùng có lợi.” 

Kết quả trò chơi cực đoan nhất được gọi là 
“Trò chơi có tổng bằng không.” Kết quả trò chơi 
có tổng bằng không đồng nghĩa với việc không ai 
thắng mà cũng chẳng ai thua. Mặc dù có một bên 
có thể thắng cuộc nhưng họ phải trả một cái giá vô 


19 


sê»” Lý thuyết trò chơi 


cùng đắt, được một mất mười. Thứ người thắng 
cuộc có được mãi mãi ít hơn thứ kẻ thua cuộc mất 
đi, vì thế không có khái niệm thắng thua, đây đơn 
giản là hai bên thiệt hại nặng nề. 

Chuyển đời tâm mắt về thế giới nơi chúng ta 
đang sống, bạn sẽ phát hiện nhỏ thì là mỗi người 
chúng ta, lớn thì thành phố quốc gia, cho dù là 
chính trị quân sự hay là kinh tế thương mại đi 
chăng nữa, thật ra tất cả đều là trò chơi có tổng 
bằng không. Mà thế giới nơi chúng ta đang sống 
cũng chính là một trò chơi hoành tráng có tổng 
bằng không. 

Chúng ta thử coi cả thế giới thành một hệ 
thống đóng kín, mà tài sản và tài nguyên là lợi ích 
mà mỗi người ham muốn. Mỗi chúng ta hoặc mỗi 
quốc gia đều lấy tư cách là người chơi để tham gia 
vào trò chơi này. Điều này đồng nghĩa với việc có 
một số người hoặc một số quốc gia trở nên giàu có 
thì đương nhiên sẽ khiến đám đông hoặc những 
quốc gia khác trở nên nghèo đói. Bởi vì tài nguyên 
là cố định, người chơi cũng là cố định, chỉ có hiệu 
quả mới biến động. Một bên trắng trợn khai thác, 
cướp bóc càng nhiều tài sản và tài nguyên, bên bị 
cướp đoạt chỉ có thể nhận trái đắng này. Lý luận 
kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu vừa hay chứng minh cho 
quy luật phát triển của cả thế giới. 


20 


Trần Phách Hàm 


Cũng giống như mỗi đầu tháng chúng ta được 
nhận tiền lương, bạn tiêu tiền ăn của 30 ngày dùng 
hết vào một bữa thì đương nhiên bữa ăn đó bạn sẽ 
ăn ngon uống say rất thoải mái rồi. Còn 29 ngày 
còn lại bạn sẽ không còn đồng bạc nào để lấp đầy 
bụng nữa, vì vậy lúc đó bạn sẽ phải chịu đói chịu 
khát. Có người nói: “Tôi có thể cho anh vay tiên.” 
Không sai, nhưng chẳng lẽ vay thì không cần trả 
hay sao? Áp dụng trò chơi có tổng bằng không 
vào việc tiêu xài trước trả nợ sau vẫn vô cùng có 
ý nghĩa. Điều đó đồng nghĩa với việc số tiền bạn 
đang dùng là do vay mượn, trừ nợ vào tiên lương 
tháng sau, kết quả vẫn là không. Bạn không thu 
được chút ích lợi mà cũng chẳng bị thiệt gì từ việc 
tiêu trước trả sau. Nói tóm lại tiền vẫn là tiên bạn 
kiếm được, bạn có thể tiêu trước trả sau nhưng 
đừng có tiêu nhiều thêm một đồng nào. 

Mặc dù mọi người có thê thông qua hợp tác 
khiến đôi bên cùng có lợi, thế nhưng việc đó 
không hề dễ dàng chút nào. Từ trò chơi có tổng 
bằng không đến trò chơi có tổng đương, điều này 
đòi hỏi người chơi phải có sự chân thành và đũng 
khí. Trong cuộc chiến khốc liệt này, việc hợp tác 
không thể được để xảy ra bất kỳ sự cố nào, không 
được giở trò xấu, đôi bên phải tuân thủ quy tắc trò 
chơi, hành động trong phạm vi cho phép, tuyệt đối 


21 


Ĩ sê” Lý thuyết trò chơi 


không được can thiệp quá sâu vào việc của người 
khác. Một khi một trong các bên nảy sinh suy nghĩ 
muốn chiếm lợi thế sẽ khiến sự hợp tác giữa đôi 
bên đổ vỡ. Cuối cùng bản thân lại là người gánh 
chịu mọi tổn thất. 

Sở đĩ quan niệm trò chơi với tổng bằng không 
đang bị thay thế bởi mọi người đã đần phát hiện 
ra nhược điểm trong đó. Sau khi trải qua sự phát 
triển nhanh như vũ bão của kinh tế và khoa học kỹ 
thuật, con người đã phát hiện ra rằng có được và 
mất đi, cuối cùng chỉ là hư không. Ví dụ, hiện nay 
việc khai thác than đang là xu thế chủ lực, thế hệ 
sau này có thể sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt 
than để dùng. Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt 
hiện nay, người ta ý thức được rằng muốn thu về 
càng nhiều lợi ích không nhất định phải hãm hại 
người khác. 

Là người ra quyết định trong trò chơi, bạn 
bắt buộc phải học cách thoát khỏi lối suy nghĩ 
hạn chế “tổng bằng không.” Hãy thử tìm kiếm 
cơ hội “đôi bên cùng có lợi”, tránh những tác 
động tiêu cực lấn át kết quả tích cực. Có tổng 
bằng không và có tổng âm là tình huống chúng 
ta phải cố gắng tránh trong cuộc sống. Còn kết 
quả đôi bên cùng có lợi mới là điều xã hội ngày 


nay công nhận và ủng hộ. 


2 


Trần Phách Hàm _ 


Nám bát thông tin và thời gian chiến luợc 


Nhằm hiểu một cách trực quan hơn, chúng 
ta xem xét lý thuyết trò chơi được chia thành các 
loại nào. 


Đâu tiên, dựa theo thời gian người chơi đưa ra 
quyết sách, ta có thể chia chúng thành hai loại là 
trò chơi động và trò chơi tĩnh. 

Nếu như các bên đồng thời đưa ra quyết sách, 
hoặc không cùng lúc nhưng hiệu quả cuối cùng 
thu lại giống như những quyết định đó được đưa 
ra cùng thời điểm, đó được gọi là “trò chơi tĩnh.” 
Ví dụ trong một buổi đấu thầu dự án, hạn chót là 
mùng mười tháng mười. Các đối thủ không thể 
nào cùng đấu thầu vào một ngày, có người sẽ hành 
động trước một tháng, cũng có người lại gần đến 
hạn cuối mới đấu thầu. Mặc dù thời gian của mọi 
người đấu thầu không giống nhau, có sự khác biệt 
về thứ tự trước sau, tuy nhiên hạn chót đấu thâu 
lại giống nhau, hiệu quả thời gian đấu thầu cũng 
như nhau. 

Trò chơi động có nghĩa là khi một bên hành 
động mà bên kia chờ thời cơ, đứng một bên quan 
sát. Cùng với hành động của người đi trước, những 
người sau sẽ dựa vào đó để thay đổi kế sách, họ 
lựa chọn cho mình một thời điểm thích hợp để gia 


3 


h è” Lý thuyết trò chơi 


nhập cuộc chơi. Xét về mặt thời gian thì trò chơi 
động có thứ tự trước sau rõ ràng, hành động của 
người đi trước chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến không 
gian lựa chọn của người theo sau. Người theo sau 
có thể quan sát hành động người đi trước để từ đó 
phân tích và điều chỉnh kế sách của bản thân. Và 
vì thế nhằm đưa ra một quyết sách hành động tối 
ưu nhất, các bên trong trò chơi phải không ngừng 
suy ngâm một vấn đề: nếu như tôi làm như vậy 
thì đối phương sẽ đáp lại ra sao? Hoặc ta có thể 
thử đổi vị trí để suy nghĩ, nếu đối phương đưa ra 
quyết sách này thì tôi phải ứng phó thế nào? Khi 
chúng ta chơi cờ, đó chính là một trò chơi động 
trong thực tế. Đánh cờ cũng có trước có sau, người 
chơi phải suy nghĩ từng bước cờ đối phương đánh 
ra cùng với việc bước tiếp theo bản thân nên hóa 
giải thế cờ đó ra sao. 

Tiếp theo, dựa theo mức độ thấu hiểu của người 
chơi đối với trò chơi này mà ta có thể chia ra làm hai 
loại là trò chơi tin tức và trò chơi không tin tức. 

Trong xã hội hiện đại ngày nay, tính quan 
trọng của thông tin là điều hiển nhiên, nắm trong 
tay thông tin đồng nghĩa với có được chìa khóa mở 
ra cánh cửa chiến thắng. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ 
về những người cùng tham gia vào trò chơi này, 
chúng ta có thể điều chỉnh từng bước đi của mình 


24 


Trân Phách Hàm 


theo đường lối chiến lược của họ. Khi thời cơ chín 
muồi mới ra tay hành động, từ đó sẽ đạt được lợi 
ích to lớn nhất. 


Ngược lại, nếu chúng ta không có chút hiểu 
biết nào hoặc hiểu không rõ về không gian chiến 
lược, kết hợp chiến lược và thông tin hữu ích của 
đối thủ mà đã tham gia thì đó được coi là trò chơi 
không đầy đủ thông tin. Người xưa từng nói: 
“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.” Nếu 
ta không biết gì về đối thủ, không biết họ là nam 
hay nữ, họ đơn độc chiến đấu hay đánh hội đồng, 
vậy làm sao mà tiếp tục trò chơi này được? Trong 
hoàn cảnh ta không biết chút gì về đối phương, 
điều chúng ta có thểlàm được đó là thông qua trò 
chơi thu thập thông tin về họ, nhanh chóng điều 
chỉnh sách lược, cố gắng tối đa hóa lợi ích bản 
thân thu được. 


Cho dù là chiến trường đẫm máu hay cuộc 
chiến thương mại thì thông tin luôn là thứ tối quan 
trọng nhất. Trong một cuộc chiến thông tin không 
cân sức, không bao giờ có nhiều hồi hộp ở đoạn 
kết. Vì thế chúng ta nhất định phải hiểu rõ: trò chơi 
không phải chỉ đơn giản là hai người cởi trần đánh 
nhau, trò chơi liên quan đến rất nhiêu thứ. Thông 
tin thu được và làm chủ thời gian thường sẽ quyết 
định nên thắng bại trong ván chơi. 


„° Lý thuyết trò chơi 


Hiệu quả Pareto! 

Cuối thế kỷ thứ 19, nhà kinh tế học người Ý 
Vifredo Pareto đã đưa ra một lý luận khoảng cách 
giàu nghèo là một vấn đề kinh tế, tuy nhiên trong 
đó cũng bao gồm cả nguyên nhân chính trị. Khi 
nghiên cứu mức thu nhập của người Anh, Pareto 
đã phát hiện ra rằng, đa phần của cải của xã hội 
đều rơi vào túi của một số ít người. Sự mất cân 
bằng nghiêm trọng về phân chia trong xã hội cuối 
cùng dẫn đến chênh lệch giàu nghèo. 

Từnhững nghiên cứu sớm nhất chúng ta có thể 
nhận thức được rằng hiệu quả Pareto đại điện cho 
một trạng thái phân chia tài nguyên lý tưởng nhất. 
Thử giả định có một nhóm người và tài nguyên 
cố định được phân bổ theo một cách nhất định tại 
một thời điểm nhất định. Nếu ta đổi một phương 
pháp phân chia khác, đồng thời sau khi áp dụng 
phương pháp mới không gây ra bất kỳ tổn hại nào 
mà ngược lại còn khiến một hoặc nhiều người trở 
nên tốt hơn, đó chính là cải thiện Pareto. 

Hiệu quả Pareto có nghĩa rằng lúc này chính là 


trạng thái tốt nhất. Cho dù trạng thái có thay đổi 


! Hiệu quả Pareto hay tối ưu Pareto là tình huống mà ở đó 
không có lợi ích của một cá nhân nào được cải thiện mà 
không phải hi sinh lợi ích của một người khác. 


26 


Trần Phách Hàm 


thế nào đi chăng nữa, đứng trước một nhóm người 
và nguồn tài nguyên vốn có sẽ khó có thể tạo ra 
trạng thái cải thiện Pareto mới. Hay nói một cách 
khác: trạng thái trước mắt đã là giới hạn rồi, đây là 
một loại trạng thái phân bổ tài nguyên vừa không 
làm hại đến người khác, đồng thời còn có thể cải 
thiện cảnh ngộ của một nhóm người. 

Tuy nhiên, tôi cần phải nhắc nhở mọi người 
rằng, hiệu quả Pareto không phải là hoàn hảo, nó 
chỉ có thể đạt đến tiêu chuẩn tối thiểu của trạng 
thái lý tưởng. Nói cách khác, nếu một trạng thái 
vẫn chưa đạt được hiệu quả Pareto, thì trạng thái 
đó không đạt yêu cầu. Nó vẫn có không gian phát 
triển, và tiến bộ, nó vừa mang lại lợi ích cho nhiều 
người trong khi không tổn hại lợi ích của người 
khác. Tuy nhiên, có nhất thiết phải đạt được trạng 
thái hiệu quả Pareto hay không? Chưa chắc. 

Ví dụ, hiện tại có một nhà triệu phú và một kẻ 
nghèo sắp đói chết. Trong tình huống đó nhà triệu 
phú có thể đem một phần chục nghìn khối tài sản 
của mình để cứu giúp kẻ nghèo đó tránh bị chết 
đói. Tuy nhiên, việc giúp đỡ về mặt kinh tế là sự 
giúp đỡ không có hồi báo, bản chất việc giúp đỡ đó 
gây tổn hại lợi ích cho nhà triệu phú. Vì vậy kiểu 
phân chia tài nguyên như vậy không phải cải thiện 
Pareto. Thế nhưng, nhiều người cho rằng kết quả 


27 


eẹ Lý thuyết trò chơi 


đằng sau việc phân chia này hoàn toàn phù hợp 
với khái niệm hiệu quả Pareto. 

Vì thế, nếu xét từ góc độ công danh lợi lộc, 
loại phân chia tài nguyên này đúng là một loại cải 
thiện. Sở đĩ nói vậy là vì nhà triệu phú và kẻ ng- 
hèo đói ngay từ đầu đã ở một trạng thái cực đoan 
không bình đẳng, đó không phải là trạng thái lý 
tưởng. Từ đó ta có thể thấy rằng hiệu quả Pareto 
nâng cao lợi ích của một nhóm người, đồng thời 
không được làm tổn hại lợi ích người khác. Tuy 
nhiên, chủ nghĩa vị lợi lại cho phép cắt giảm lợi 
ích một số người đê nâng cao tổng lợi ích. Điều 
đó đồng nghĩa với việc những sự thay đổi của chủ 
nghĩa vị lợi vốn đã không công bằng. 

Có một vấn đề hết sức thú vị từng khiến 
nhiêu người phải tranh cãi. Chúng ta có thể 
thông qua vấn đề đó để nhận thức bước đầu tiên 
về hiệu quả Pareto. 

Nhiều người cầm theo cái ấm xếp hàng lấy 
nước, kích thước ấm nước của họ không giống 
nhau. Vậy bọn họ phải xếp hàng lấy nước như thế 

nào mới có thê rút ngắn được tổng thể thời gian 
xếp hàng? 

Trong vấn đề này ẩn chứa một điều kiện giả 
định. Đầu tiên, tốc độ của vòi nước giống nhau. 
Thứ hai, mỗi người bắt buộc phải lấy đầy nước 


28 


Trần Phách Hàm 


mới thôi. Từ đó đầu tiên chúng ta phải làm rõ cách 
tính thời gian, tức là ấm lớn thì đong đầy chậm, ấm 
nhỏ thì đong đầy nhanh. 

Có một đáp án khiến nhiều người đều giơ tay 
tán đồng đó là: dựa theo kích thước từ bé đến lớn 
của ấm nước để xếp hàng. 

Sau khi tính toán một cách đơn giản, kết quả 
nhận được quả đúng là tổng thời gian lấy nước 
ngắn nhất. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là cách làm 
này có phù hợp với cải thiện Pareto hay không? 
Câu trả lời là không. 

Lý đo là vì đáp án chỉ quan tâm đến thời gian 
ngắn hay dài mà bỏ qua một điều: người có ấm 
nước lớn, họ là những người bị tổn hại lợi ích. Xét 
một cách tổng thể lợi ích, phương pháp xếp hàng 
như vậy đúng là có thể tiết kiệm được thời gian 
của tất cả mọi người, tuy nhiên lại tổn hại ích lợi cá 
nhân của người khác. Người có ấm nước càng lớn 
thì càng bị tổn thất nghiêm trọng. 

Trong một ván chơi, phương pháp phân chia 
tài nguyên như này vừa không công bằng vừa 
không có lợi cho việc cạnh tranh. Làm vậy sẽ chỉ 
khiến nhiều người mang theo ấm to từ nay về sau 
đổi thành mang theo ấm nhỏ, sau đó họ xếp hàng 
nhiều lần, như vậy có thể đảm bảo lần nào cũng là 
người được lấy nước đầu tiên. 


29 


Ạ Lý thuyết trò chơi 


Trn thực tế, lý luận xếp hàng lấy nước vốn di 
đã tôn tại những yếu tố bất công, I?u sao thì thân 
phận địa vị những, người xếp hàng, cũng, không, 
ngang bằng, nếu như đột nhiên thay đối thứ tự 
xếp hàng chắc chắn sẽ khiến lợi ích mỗi cá nhân 
bị sụt giảm nghiêm trọng. Vì thế, chúng, ta không 
thể nào dùng hiệu quả Pareto để giải bài toán hó‹ 
búa này. Nguyên nhân nằm ở việc xếp hàng, sẽ 
không bao giờ xuất hiện tình huống, “vừa không 
làm tốn hại lợi ích người khác lại vừa làm tăng ích 
lợi một nhóm người.” Tiền đê này không, có cách 
nào thành lập, đương nhiên hiệu quả Pareto cũng, 
không thể dùng được. 


Hiệu quả Pareto là một khái niệm vô cùng quan 
trọng trong thuyết trò chơi, chúng ta thông qua hai 
ví dụ ở trên để hiểu sơ qua về nội dung lý luận này. 
Sau này trong quá trình học hỏi sâu hơn về thuyết 
trò chơi bạn sẽ phát hiện trong vô vàn tình huống 
đều có sự xuất hiện của hiệu quả Pareto. 


“Eha đẻ lý thuyết trò chơi” Von Neumann 


Von Neumamn là một trong những nhà toán 
học kiệt xuất của thế ký 20. Ông có nhiều thành 
tích vượt trội trong những lĩnh vực như máy tính 
hiện đại, thuyết trò chơi và vũ khí hạt nhân. Ông 
được người đời gọi bằng cái tên “Cha đẻ lý thuyết 
trò chơi” và “Cha đẻ máy tính.” 


30 


Trần Phách Hàm ~- 


"-= 


Ngày 28 tháng 12 năm 1903, Von Neumann 
được sinh ra trong một gia đình Do Thái ở 
Budapest, Hungary. Ngay từ khi còn bé ông đã 
thể hiện khả năng toán học và trí nhớ thiên tài, 
được coi là “thần đồng toán học”, nhiều năm 
sau, không phụ sự kỳ vọng của mọi người Von 
Neumann đã trở thành nhà toán học nổi tiếng 
toàn thế giới. 

Von Neumamn thông thạo 7 thứ tiếng và có 
những bước đột phá trong các ngành toán học 
mới. Ngay khi vừa tròn 22 tuổi, ông đã nhận được 
bằng kỹ sư hóa học của Viện Công nghệ Liên bang 
Thụy Sĩ ở Zũrich. Vào năm 1926, ông nhận được 
bằng tiến sĩ của Đại học Budapest. Từ đó về sau 
Von Neumamn chuyển hướng sang lĩnh vực vật lý, 
ông cũng gặt hái được vô số thành tựu vẻ vang về 
toán học, ứng dụng toán học, vật lý học, thuyết trò 
chơi và phân tích số. 

Vì vấn đề huyết thống, Von Neumamn bị phát 
xít Đức bức hại trong chiến tranh, phải rời nước 
Đức sang Mỹ định cư và trở thành công dân Mỹ. Kể 
từ đó, ông đã làm việc tại Đại học Princeton và sau 
đó là Ủy ban Năng lượng Nguyên tử. Sau khi Chiến 
tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Von Neumamn đã 
tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học lớn ở 


31 


tí w ý ết trò Ỉ 
@ Lý thuyết trò chơi 


Mỹ, chẳng hạn như “Dự án Manhattan” nổi tiếng. 
Ngoài ra, ông cũng là một trong những người đặt 
nền móng quan trọng cho “Thuyết trò chơi.” 


Năm 1928, Von Neumann đã chứng minh 
được nguyên lý cơ bản của thuyết trò chơi, từ đó 
tuyên bố thuyết trò chơi chính thức ra đời. Thuyết 
trò chơi chủ yếu đề cập đến phương pháp toán học 
cụ thể dùng để nghiên cứu các hiện tượng xã hội. 
Tư tưởng rền của nó là phân tích mối quan hệ lợi 
ích giữa các cá thể tham gia với nhau và các hành 
vi thương lượng, đàm phán, liên kết đồng minh, 
phân chia lợi ích. 


Trên thực tế, những ý tưởng về thuyết trò chơi 
đã sớm xuất hiện vào những năm 20 của thế kỷ 
thứ 20. Tuy nhiên, chỉ khi Von Neumarn công bố 
bài luận văn “Thuyết trò chơi xã hội” vào năm 
1928 thì thuyết trò chơi mới được chính thức thừa 
nhận. Trong bài luận văn đó Von Neumann chứng 
minh định lý min-max, đồng thời ông còn dùng 
định lý này để giải quyết một lớp các bài toán cơ 
bản nhất về trò chơi hai người. Nếu mỗi sách lược 
của một bên đều cân nhắc đến việc có thể sẽ bị 
tổn thất, để từ đó lựa chọn ra kế sách “giảm tổn 
thất xuống mức thấp” tối ưu nhất. Vậy thì ít nhất 
xét từ góc độ thống kế học, người đó có thể đảm 
bảo đó là phương án tốt nhất. Cũng trong bài luận 


32 


Trần Phách Hàm 


văn đó, Von Neumann còn tuyên bố rõ ràng đối 
sách giữa trò chơi gồm N người chơi, đó cũng là 
trò chơi nhiều người hiện nay. 

Năm 1944, Von Neumann và Morgensteth 
đồng tác giả cuốn Lý thuyết trò chơi oà hành i kinh 
tê, kiệt tác này đã mở rộng cấu trúc trò chơi hai 
người thành trò chơi nhiều người, đồng thời áp 
dụng hệ thống lý thuyết trò chơi vào lĩnh vực kinh 
tế. Từ đó đặt nền móng và hệ thống lý thuyết của 
lý thuyết trò chơi. Luận văn trình bày chỉ tiết các 
phương pháp ứng dụng thực tế của dạng toán học 
thuần túy của lý thuyết trò chơi. Đồng thời, việc 
thảo luận về một số lý thuyết kinh tế cũng đã khơi 
dậy những phản ứng và nghiên cứu khác nhau từ 
các nhà khoa học. Cho đến tận ngày nay, lý thuyết 
trò chơi vẫn là một bộ môn toán học được sử dụng 
rộng rãi. Là một bộ môn công cụ, nó có thể được 
sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, 
điều này thực sự rất hiếm trong giới học thuật. 
Nhiều nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng khoa 
học đã hết lời ca ngợi sự xuất hiện của lý thuyết trò 
chơi, gọi đó là “một trong những đóng góp khoa 
học vĩ đại nhất trong nửa đầu thế kỷ 20“. 


Cuộc đời huyền thoại của Ñash 


Nash, nhà toán học Mỹ, người từng đạt giải 
thưởng Nobel Kinh tế năm 1994, ngoài ra còn hai 


3 


„` Lý thuyết trò chơi 


người nữa cũng đồng thời đạt giải. Một trong 
những lý do ba người họ đều đạt được giải thưởng 
này là để ghi nhận sự cống hiến của họ đối với 
thuyết trò chơi. 


Năm 1950, khi đó Nash chỉ mới có 22 tuổi đã 
lấy được bằng tiến sĩ triết học về toán học. Năm 
1958 ông lại tiếp tục có được tấm vé làm việc trọn 
đời tại Học viện Công nghệ Massachusetts. Chỉ 
chưa đến 30 tuổi mà Nash đã nổi danh toàn giới 
toán học. Tạp chí Fortune còn có bài báo viết về 
ông: “Nash là một nhà toán học tài năng hoạt động 
năng nổ trong cả lĩnh vực toán học thuần túy và 
toán học ứng dụng, đồng thời ông còn là ngôi sao 
đang lên sáng giá nhất trong giới khoa học ở Mỹ.” 

Điều khiến người ta tiếc thương đó là vào thời 
kỳ đỉnh cao trong cuộc đời Nash đã bị bệnh tật 
giày vò, ông mắc phải căn bệnh tâm thần phân 
liệt. Căn bệnh này đã khiến ông phải chịu sự hành 
hạ từ những suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn. Bệnh 
tâm thần phân liệt còn từng khiến ông trở thành 
một phế nhân, không thể nào chuyên tâm vào việc 
nghiên cứu toán học. Vì lý do sức khỏe mà Nash 
không thể đi dạy học, vì thế ông liền từ chức ở Học 
viện Công nghệ Massachusetts. 

Những năm tháng sau đó Nash hoàn toàn mất 
đi ánh hào quang của một nhà thiên tài toán học, 


34 


Trần Phách Hàm 


ông trở thành một cái xác biết đi viết vẽ lung tung, 
đi lại không mục đích trong khuôn viên trường 
Đại học Princeton. Những huy hoàng khi xưa đã 
bị căn bệnh tai quái hủy diệt hoàn toàn, một thiên 
tài như vậy vừa mới chỉ le lói xuất hiện trên bầu 
trời học thuật mà giờ đây đã hoàn toàn biến mất. 

Tuy nhiên, người thân của ông không bỏ cuộc, 
trong cuộc chiến chống lại bệnh tật đài kỳ đó Nash 
không hoàn toàn sụp đổ. Kỳ tích đã xảy ra, năm §0 
của thế kỷ 20 ông đột nhiên khỏi bệnh. Sau khi hết 
bệnh Nash không chỉ có thể giao tiếp bình thường 
với mọi người mà ông còn có thể sử dụng linh hoạt 
máy tính thế hệ mới. Đều này khiến người thân 
bạn bè vô cùng vui mừng, 30 năm bệnh tật không 
thể đánh gục ông, thiên tài toán học khi xưa nay đã 
quay trở lại rồi. 

Không lâu sau, Nash trở thành ứng cử viên cho 
giải Nobel Kinh tế năm 1985, nhưng không may 
trượt giải thưởng vì lý do thể chất. Dưới góc nhìn 
của giới khoa học lúc bấy giờ, nguyên nhân chính 
khiến Nash không giành được giải thưởng là người 
ta nghỉ ngờ về trạng thái tỉnh thần hiện tại của ông 
và liệu ông đã hồi phục hoàn toàn hay chưa. Nash 
không thể làm việc vì bệnh tật, đó là điều mà ai 
cũng biết. Hơn nữa, những người chiến thắng còn 


35 


„è” Lý thuyết trò chơi 


cần phải đến Stockholm, thủ đô của Thụy Điển để 
đọc diễn văn trước các viện sĩ của Viện Hàn lâm 
Khoa học Hoàng gia. Nhiều người cho rằng Nash, 
người đang hồi phục sau căn bệnh hiểm nghèo, lẽ 
ra không thể làm được cái này. Ngoài ra, hầu hết 
những người đoạt giải Nobel đều có danh hiệu, 
còn vinh dự và hào quang của Nash, người vừa 
thoát khỏi bạo bệnh, đã không còn lại gì nữa. 


Năm 1994, thuyết trò chơi ngày càng trở nên 
phổ biến, tuy nhiên, Nash vẫn không có được bất 
kỳ danh hiệu nào đáng để tự hào cả. Nhà kinh tế 
học nổi tiếng, Giáo sư Kuhn, nghe tin liền tập hợp 
các nhân vật nổi tiếng trong giới khoa học trình bày 
rõ với Ủy ban giải thưởng Nobel. Họ cho rằng, nếu 
như vì lý do sức khỏe mà tước đoạt giải thưởng 
của Nash là không công bằng, giải Nobel đó vốn 
đĩ thuộc về ông ấy, đây quả là một tai nạn và tấn 
bi kịch của giới khoa học. Nhóm người của Giáo 
sư Kuhn đều tin rằng kiên trì nhất định có hồi báo, 
cùng lúc đó, Giáo sư Kuhn cũng viết đơn cho Đại 
học Princeton với hy vọng có thể cho Nash một 
thân phận “khách mời đồng nghiên cứu.” 

Sự nỗ lực của nhóm người Giáo sư Kuhn 
không hề phí hoài chút nào, trên bục trao giải thưởng 
Nobel năm 1994 cuối cùng cũng gọi tên Nash. 


36 


Trân Phách Hàm __ 


Sau khi trải qua thời kỳ đỉnh cao và những ngày 
tháng tăm tối, cuối cùng Nash cũng có thể đứng 
trên bục nhận thưởng Nobel. 


Mục đích cuối cùng của trò chơi 

Khi nhắc về rắn, điều đầu tiên xuất hiện trong 
đầu chúng ta là những con vật thuôn dài, trơn trượt. 
Chúng nhanh nhẹn, có răng nanh và nọc độc, giỏi 
ẩn nấp trong bóng tối, khi con mồi đi ngang qua 
sẽ lao ra nhanh như chớp. Nói đến rắn, chúng ta 
đều nghĩ ngay đến những con rắn hổ mang chúa 
đáng sợ, rắn đuôi chuông, rắn lục mũi hếch, rắn 
lục xanh,... Nhưng trên thực tế, còn có một con vật 
khác trong số các loài rắn lớn, đó là trăn Anaconda. 


Hình thể loại rắn này vô cùng to lớn, tuy nhiên 
chúng không có răng nanh và nọc độc, ở dưới 
nước chúng nhảy rất nhanh, một khi bò trên đất 
thì lại vô cùng chậm chạp. Tính kiên nhẫn của loài 
rắn này vô cùng tốt, nếu như chạy không lại thì 
cuộn tròn lại chờ đợi con mồi. Chúng có thể bất 
động nằm yên một chỗ chờ đợi vô cùng lâu, cho 
đến khi con mồi bên cạnh mất cảnh giác mới đột 
nhiên nhảy tới, hưởng thụ bữa ăn. 

Như chúng ta đã biết, thế giới tự nhiên vô cùng 
tàn khốc. Nếu muốn tồn tại trong thế giới tự nhiên 
thì tính cảnh giác là một thứ tất yếu. Tính cảnh 


37 


: è” Lý thuyết trò chơi 


giác của động vật lớn hơn con người nhiều. Còn 
loài trăn Anaconda có lòng kiên nhãn đợi con mồi 
buông lỏng cảnh giác, đợi đến thời cơ chín muồi 
mới ra tay. Loại trò chơi chết chóc này trong thế 
giới tự nhiên vừa hay thể hiện ra bản chất của 
thuyết trò chơi. 

Có nhiều người đặt câu hỏi, mục đích của việc 
học thuyết trò chơi là gì? Đương nhiên không phải 
học chữ mà là vì “chiến thắng.” 

Hãy coi xã hội này như một ván cờ, mà mỗi 
chúng ta đều là những kỳ thủ. Từng đường đi 
nước bước của ta đều tương ứng với việc đặt từng 
con cờ. Một kỳ thủ tinh tường cẩn thận sẽ không 
hấp tấp đánh cờ, họ thường thông qua việc suy 
đoán lẫn nhau, thậm chí tính kế để từng bước 
đi đều khống chế đối phương cho đến khi giành 
được thắng lợi cuối cùng. Mà thuyết trò chơi chính 
là cuốn sách giáo khoa dạy những kỳ thủ chúng ta 
nên đánh cờ như thế nào. Nội dung trong đó chủ 
yếu nói về một phần của logic hóa. Đó cũng giống 
như sách hướng dẫn sử dụng thuyết trò chơi, dạy 
bạn chiến lược chơi, còn việc sử dụng như thế nào 
lại tùy thuộc vào từng người. Nói một cách đơn 
giản, nghiên cứu về thuyết trò chơi là dạy cho mỗi 
người chúng ta biết đưa ra những phán đoán hợp 
lý nhất, áp dụng phương pháp tốt nhất trong hoàn 
cảnh phức tạp. 


38 


Trần Phách Hàm 


Trong cuộc sống, chúng ta cũng có thể phát hiện 
ra trò chơi ở bất kỳ đâu. Chẳng hạn như “tâm lý học 
tiêu dùng” nổi tiếng một thời, mô tả một cách sinh 
động mục đích thiết yếu của lý thuyết trò chơi. Đối 
với người bán, mục đích cuối cùng của họ là thực 
hiện giao dịch, bán thành công sản phẩm của mình 
cho khách hàng để có thu nhập; trong khi mục đích 
của khách hàng là mua hàng chất lượng cao, giá rẻ. 
Quá trình nhân viên bán hàng bán sản phẩm cho 
khách hàng là một quá trình của trò chơi. Ngay từ 
khi khách hàng bước vào cửa hàng, trò chơi giữa 
nhân viên bán hàng và khách hàng đã bắt đầu. 

Rất nhiều khách hàng có thể chỉ tùy tiện xem 
qua, bọn họ hiểu rõ chiêu trò của nhân viên bán 
hàng. Chính vì thế, trước khi bước chân vào cửa 
hàng trong đầu họ đã nghĩ ra đối sách tương ứng. 
Ví dụ, khi nhân viên chào hàng, bản thân phải làm 
sao để từ chối mà vẫn không mất phong độ. Mà 
nhân viên bán hàng cũng hiểu rõ không phải mỗi 
vị khách đến đây đều để mua hàng, vì thế cho nên 
họ cần áp dụng những phương pháp bán hàng 
khác nhau với từng người. 

Đây chính là quá trình thể hiện thực tế thuyết 
trò chơi. Khi nhân viên bán hàng thông qua quan 
sát và trao đổi đã nắm được tâm lý và nhu cầu của 
khách thì họ sẽ chọn một thời cơ thích hợp để giới 


3 


: sà Lý thuyết trò chơi 


thiệu sản phẩm cho khách. Khách hàng bỏ tiên 
mua đồ, nhân viên thu được lợi nhuận, đây là ván 
chơi đôi bên đều chiến thắng. 

Vì thế, cho dù chúng ta có đóng vai trò là người 
mua hay người bán đi chăng nữa thì cũng phải đi 
tìm hiểu tâm lý, đò đoán ý đồ và mục đích của đối 
phương. Trò chơi vốn không phải việc có thể giải 
quyết trong một sớm một chiều, có lúc chúng ta rất 
đễ bị một vài ý nghĩ làm cho mơ hồ, kết quả là bỏ 
lỡ nhiều cơ hội tốt. Xét về trò chơi giữa chào hàng 
và bán hàng, miễn là chúng ta nhận thức sâu sắc về 
ý định của bên kia và phát hiện ra điều mà bên kia 
thực sự muốn, thì chúng ta có thể điều chỉnh chiến 
lược của mình và tìm thời điểm thích hợp để ra tay, 
như vậy có thê thu được lợi nhuận tối đa. Chơi trò 
chơi không giống như chơi đồ hàng, sở dĩ chúng ta 
chơi trò chơi là vì ta cần thu được lợi ích thông qua 
trò chơi và tối đa hóa lợi ích của bản thân. 


Gảm tính làm người, lý trí hanh xử 


Mặc dù chúng ta đều nói thuyết trò chơi là “lý 
luận trò chơi”, tuy nhiên từ trước đến giờ thuyết 
trò chơi không được coi là một công cụ giải trí mua 
vui. Trong một ván chơi, đôi bên bắt đầu tìm hiểu 
đối phương, sau đó dựa theo những thông tin thu 
được mà vạch ra kế sách của riêng mình, cuối cùng 


40 


Trân Phách Hàm 


chọn đúng thời cơ tung đòn chí mạng. Một loạt 
hành động này đều như muốn nói với ta rằng, con 
người vì một vài lợi ích nào đó nên mới sinh ra trò 
chơi, mà lợi ích chính là nền tảng gốc của trò chơi. 

Hiếm có người chơi nào chỉ vì theo đuổi cảm 
giác kích thích trong quá trình này. Mục đích của 
phần lớn mọi người đều vô cùng đơn giản, bọn họ 
đều nhắm đến kết quả cuối cùng. Có lẽ sau khi phân 
định thắng thua, giang sơn từ nay đổi chủ. Cũng có 
thể khi kết cục đã định, bản thân là kẻ thắng. Lợi 
ích mê hoặc là thứ hấp dẫn con người ta tham gia 
vào ván chơi này. Những người đó thông qua đấu 
tranh, cạnh tranh, chém giết, cuối cùng chiếm được 
món hời béo bở. Vì thế, khi nhìn nhận một trò chơi 
chúng ta nhất định phải xét từ kết quả, dựa theo kết 
quả để vạch ra kế sách của từng giai đoạn. 

Giữa thế kỷ thứ 19, việc phát hiện mỏ đầu 
ở Pennsylvania đã thu hút số lượng lớn “kẻ đào 
đầu” ôm theo giấc mộng đến Mỹ. Không lâu sau 
ở vùng đất này bắt đầu mọc lên vô số giàn khoan, 
sản lượng đầu thô tăng chóng mặt, người dân địa 
phương tiền kiếm như nước. Những thương nhân 
ở Cleveland nảy lòng ghen tị, một đám thương 
nhân tụ lại một chỗ bàn cách. Cuối cùng bọn họ 
chọn một thanh niên tên Rockefeller làm bia đỡ 
đạn, đồng thời yêu cầu cậu ta đến khu vực khai 
thác đầu thô ở Pennsylvania do thám tình hình. 


41 


II” Lý thuyết trò chơi 
J„” Lý thuyết trò cị 


Trởvềsaumộtthời gian do thám ởPennsy]vania, 
Rockefeller bày tỏ ý kiến của bản thân: “Theo ý 
của tôi, chúng ta đừng đầu tư vào đầu thô.“ Đám 
thương nhân vừa nghe vậy liền hỏi tại sao? Không 
thấy người dân bản địa nơi đó nhờ việc khai thác 
đầu thô mà trở nên giàu có hay sao? Rockefeller trấn 
an đám đông, cậu giải thích rằng: “Khu vực này có 
vÔ số giếng đầu, 72 giếng đầu được xây dựng trong 
một khu đất bé như lòng bàn tay, sản lượng hằng 
ngày vô cùng lớn, xấp xỉ mức 1135 thùng/ngày. Mặc 
dù khai thác thuận lợi thế nhưng nhu cầu đầu thô 
trên thị trường có hạn! Nếu cứ khai thác không có 
kế hoạch số lượng lớn đầu mỏ nhất định sẽ khiến 
cho giá dầu trượt giảm.” Đám thương nhân nghe 
vậy cũng trở nên thông suốt, và thế là bọn họ bèn 
từ bỏ ý định tham gia phân chia miếng bánh béo 
bở này. Sự việc sau này điễn ra đúng như những gì 
Rockefeller đã dự đoán, vì cung lớn hơn cầu nên giá 
đầu tụt đốc thảm hại, đám người khai thác đầu lúc 
đầu giờ đây phải gánh khoản lỗ lớn. 

Khi đám người thương nhân ở Pennsylvania ăn 
mừng vì đã nghe theo ý kiến của Rockefeller thì cậu 
bày tỏ rằng giờ mới là cơ hội tốt để đầu tư khai thác 
đầu. Đám thương nhân tỏ vẻ khó hiểu, lúc đầu mọi 
người muốn đầu tư thì cậu sống chết khuyên can, 
giờ không ai khai thác nữa cậu lại ủng hộ mọi người 


42 


Trần Phách Hàm ._ 


đầu tư? Cuối cùng Rockefeller và Clark đã đầu tư 
4.000 đô la Mỹ, bắt tay với một người Anh nữa thành 
lập công ty đâu mỏ. Sau này Rockefeller và Clark 
nảy sinh bất đồng ý kiến. Clark cho rằng làm ngành 
này không có tiền đồ nên đã dứt áo ra đi. Nhưng 
Rockefeller lại cho rằng tương lai ngành dầu khí vô 
cùng sáng lạn, dù nói gì đi nữa cũng không chịu bỏ 
cuộc. Kết quả là hai người họ đường ai nấy đi. 

Thực tế đã chứng minh rằng mắt nhìn của 
Rockefeller vô cùng chuẩn. Cậu đã ý thức sâu 
sắc được tính quan trọng của đầu mỏ đối với sự 
phát triển của nhân loại. Dầu mỏ không những sẽ 
trở thành nhu yếu phẩm trong đời sống của mỗi 
người mà thậm chí còn trở thành mạch máu của 
cả một quốc gia trong tương lai. Rockefeller đã đặt 
cược đúng ô, năm 1870 cậu ấy cùng với hai người 
giàu khác thành lập một công ty mới với tên gọi là 
Standard Ơil. Sau hai năm, 21 trong 26 nhà máy lọc 
đầu của Cleveland đã bị công ty Standard Oil nắm 
quyền kiểm soát. 

Đây là sự bắt đầu của truyền thuyết về vị vua 
đầu mỏ. Khứu giác nhạy bén và tầm nhìn xa trông 
rộng đã giúp cho Rockefeller dự đoán được tương 
lai của cả ngành đầu mỏ. Rockefeller bỏ ngoài tai 
sự ngăn cản của người khác, bất chấp mọi khó 


43 


„° Lý thuyết trò chơi 


khăn thành lập nên công ty đâu mỏ và cuối cùng 
đã gặt hái được thành công vô cùng lớn. 


Khi tất cả mọi người chạy theo xu thế đi khai 
thác đầu mỏ, Rockefeller lý trí đứng một bên quan 
sát bởi vì cậu ấy nhìn thấy hậu quả của việc khai 
thác không có kế hoạch này. Và vì vậy Rockefeller 
đã lựa chọn không chạy theo số đông. Khi giá đầu 
trượt đốc, đa phần mọi người sẽ bỏ cuộc, mà lúc đó 
lượng đầu khai thác cũng giảm mạnh. Tuy nhiên, 
những người lựa chọn bỏ cuộc không phát hiện 
ra rằng vì trước đây khai thác quy mô quá lớn đã 
khiến cho lượng nhu cầu thị trường ổn định tăng 
trưởng. Rockefeller nhìn thấy tương lai giá đầu 
nhất định sẽ leo cao, vì thế cậu đi ngược lại với xu 
thế, khi mọi người thoát còn không kịp thì cậu lại 
lựa chọn đâm đầu vào đầu tư ngành đầu mỏ. 


Truyền thuyết về vị vua đầu mỏ này cũng bắt 
đầu từ đây. Thành công to lớn của Rockefeller ở 
chỗ không điều chỉnh kế sách của bản thân theo xu 
hướng. Trong ván cờ lớn này, Rockefeller đã đưa 
ra quyết sách có tầm nhìn xa trông rộng dựa trên 
kết quả. Từ đó tránh được việc mù quáng đầu tư 
dẫn đến tổn thất và chọn đúng thời cơ ra tay. Và 
kết quả cuối cùng là gặt hái được thành công to lớn 
khiến người người ngưỡng mộ. 


TÌNH THẾ TIẾN TH0ếI LƯỠNG NIAN 
0Ủñ NEUÙI TÙ 


JRÑP Lý thuyết trò chơi 
IỆP tý tuy 


Câu hỏi hóc búa, hợp tác hay phản bội 

“Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù” là một 
câu chuyện được biết đến rộng rãi có liên quan 
đến thuyết trò chơi. Lý luận thế tiến thoái lưỡng 
nan được áp dụng vô cùng rộng rãi trong các môn 
như triết học, luân lý học, xã hội học, chính trị học, 
thậm chí cả sinh vật học. 

Có nhiều phiên bản về thế tiến thoái lưỡng nan 
của người tù, nội dung chính là lựa chọn khó khăn 
mà hai người phải đối mặt, tôi sẽ kể vắn tắt nội 
dung cho mọi người nghe: 

Một kẻ giàu có bị giết chết tại nhà, tiền bạc, 
của cải châu báu đều bị trộm mất, tình tiết vụ án 
vô cùng nghiêm trọng. Sau khi cảnh sát vào cuộc 
đã nhanhchóng hành động, thông qua điều tra bắt 
được hai tên trộm và tìm được số lượng lớn châu 
báu bị đánh cắp ở hang ổ của bọn chúng. Đứng 
trước chứng cứ rành rành, hai tên trộm nhất quyết 
không thừa nhận việc giết người cướp của, chúng 
chỉ nói rằng khi đột nhập vào ăn trộm thì nạn nhân 
đã chết rồi. Chút mưu trí này sao có thể qua mắt 
được cảnh sát? Cánh sát áp giải một tên trộm sang 
phòng thẩm vấn ở bên cạnh sau đó quay trở lại 
phòng thẩm vấn ban đầu và nói với đối tượng bị 
tình nghi phạm tội: “Cho dù anh có thừa nhận hay 


46 


Trần Phách Hàm 


không thì tội ăn cắp đã rõ rành rành rồi, cho dù anh 
không nhận tội chúng tôi cũng có thể phản ánh án 
1 năm tù giam. Thế nhưng tôi cho anh một cơ hội, 
nếu anh nhận tội và khai báo đồng bọn của mình 
thì án phạt được giảm nhẹ còn hai 2 tháng, như 
vậy đồng bọn của anh phải ngồi tù 10 năm. Cũng 
như vậy, nếu đồng bọn của anh tố cáo ngược lại 
thì thứ đợi anh phía trước là 10 năm tù giam, đồng 
bọn của anh chỉ phải ngồi tù 2 tháng là được thả 
tự đo. Hoặc là hai người đều nhận tội, mỗi người 
ngồi tù 5 năm. Anh suy nghĩ cho kỹ đi.” 


Lúc này đây hai tên trộm trở nên ngơ ngác 
không biết phải làm sao. Rốt cuộc nhận tội hay 
kháng cự đây? Rất rõ ràng kế sách tốt nhất đương 
nhiên là im lặng, sống chết cũng không nhận tội. 
Như vậy hai người chỉ cần ngồi tù 1 năm liền được 
tự do. Thế nhưng hai người họ bị nhốt ở hai phòng 
khác nhau, không có cách nào trao đổi bàn bạc. 
Bọn họ không thể không suy nghĩ cẩn thận đối 
phương sẽ trả lời thế nào và bản thân nên áp dụng 
đối sách gì. 

Hai người họ phải đối mặt với lựa chọn: đ)Nếu 
đối phương chống chế, bản thân tố giác thì chỉ 
phải ngồi tù hai tháng, vì vậy tôi sẽ chọn phản bội. 
(Nếu đối phương cũng phản bội vậy bản thân 


47 


J” Lý thuyết trò chơi 


càng phải phản bội lại, chỉ có như vậy bản thân 
mới được giảm án, cũng tức là hai người nhận tội, 
mỗi người lĩnh án 5 năm tù giam, vì thế tôi vẫn lựa 
chọn phản bội. 

Qua hai lựa chọn trên chúng ta có thể thấy 
được trong lòng hai tên tội phạm đó phản bội là sự 
lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, khi đứng trước một tình 
huống bọn họ đều chọn phản bội đối phương, và 
kết quả là cả hai phải ngồi tù 5 năm. 

Trong ván cờ tâm lý này phản bội thuộc loại kế 
sách có tính sắp xếp. Cho nên nếu muốn đạt được 
một sự cân bằng trong ván cờ này chỉ có thể bán 
đứng lẫn nhau, không ai được lợi. 


Sự lựa chọn của hai tên trộm và việc hai 
người họ cuối cùng phải ngồi tù 5 năm, kết quả 
này chính là “Cân bằng Nash!“ mà chúng ta 
đã nhắc đến ở trước, đó cũng được coi là cân 
bằng phi hợp tác. Từ đó chúng ta có thể rút ra 
một mệnh đề mâu thuẫn: hai tên trộm đó đưa 
ra quyết định dựa trên mục đích có lợi cho bản 
thân, nhưng cuối cùng lại hại người hại mình. 


! Cân bằng Nash là một định lý trong thuyết trò chơi - một 
nhánh của toán học ứng dụng. Định lý này được đặt tên 
theo John Forbes Nash, do ông là người đã đề xướng ra. 
Nó được dùng để nghiên cứu các chiến thuật sao cho sự 
lựa chọn là tối ưu. 


48 


Trần Phách Hàm 


Vì thế, chúng ta có được kết luận hợp tác là “chiến 
lược có lợi cho bản thân“. 

Quay về với “Thế tiến thoái lưỡng nan của 
người tù”, câu chuyện này sở đĩ được gọi là “thế 
tiến thoái lưỡng nan“ chủ yếu vì kết quả trò chơi 
này không tốt lắm. Đối với hai tên trộm tham gia 
vào trò chơi này mà nói, dù kết cục cuối cùng họ 
phải đối mặt là gì đi nữa thì đó cũng không phải 
một chuyện tốt đẹp gì. Cuối cùng tình thế “đôi bên 
đều thua“ thật ra là lựa chọn tốt nhất được đưa ra 
dựa trên lợi ích bản thân. 

Khi chúng ta gặp phải “thế tiến thoái lưỡng 
nan”, chiến lược hay nhất không phải con đường 
tốt nhất dựa theo quy tắc mà phụ thuộc vào sách 
lược đối phương sử dụng tạo ra không gian lớn 
thếnào cho sự hợp tác của đôi bên. Không có chiến 
lược hoàn hảo trong “Thế tiến thoái lưỡng nan của 
người tù” mà không phụ thuộc vào sách lược do 
bên kia thực hiện. Một chiến lược hoàn toàn có lợi 
cho bản thân là không thực tế, vì vậy chiến lược đó 
không tồn tại. 

“Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù” là sự 
khái quát trừu tượng về nhiều lựa chọn khó khăn 
trong đời sống của chúng ta, bao hàm những ý 


nghĩa rộng và sâu sắc. Cuộc chiến giá cả trong 


49 


Jê Lý thuyết trò chơi 


cùng ngành chính là ví dụ điển hình cho “Thế 
tiến thoái lưỡng nan của người tù.” Tất cả doanh 
nghiệp đều coi công ty khác trong ngành là đối 
thủ, đa số doanh nghiệp chỉ quan tâm đến lợi ích 
của bản thân, không cân nhắc đến đối phương. 
Mấy năm gần đây lĩnh vực livestream vô cùng 
nổi, cuộc chiến giá cả cũng vô cùng khốc liệt. 
Lấy ví dụ về Taobao và Jingdong, trong ván cờ 
giá cả, chỉ cần Taobao coi Jingdong là đối thủ thì 
cho dù Jingdong dùng chiến lược gì đi chăng nữa 
thì Taobao cũng sẽ áp dụng chính sách giá thấp 
để chiếm lợi. Điêu này cũng giống như hai tên tù 
nhân trong “Thế tiến thoái lưỡng nan của người 
tù” ở trên, hai tên trộm từ đầu đến cuối cho rằng 
chỉ cần bản thân thành thật thì đó là cách làm tốt 
nhất. Thế nhưng lối tư duy như vậy sẽ khiến hai 
sàn thương mại này đồng thời áp dụng chính 
sách giá thấp. 

Nếu các doanh nghiệp, công ty đều có thể dự 
đoán trước được tương lai thì chắc chắn họ sẽ 
không cần áp dụng chính sách giá thấp mà đôi 
bên bắt tay hợp tác nâng cao giá. Như vậy vừa có 
thể tránh hỗn chiến giá cả lại thu được lợi nhuận 
to lớn từ đó. Tuy nhiên, kiểu hợp tác này thường 
phải đối mặt với “Thế tiến thoái lưỡng nan của 
người tù” do lợi ích thúc đẩy, vì vậy việc hợp tác 


50 


Trần Phách Hàm -_. 


đôi bên cùng có lợi cũng chỉ là lời nói vuốt đuôi! 
mà thôi. 

Cũng giống như hai tên trộm trong tình thế 
tiến thoái lưỡng nan, khi đưa ra lựa chọn họ đều 
chọn cách có lợi với bản thân mình mà quên mất 
lợi ích của đối phương và của cả xã hội. Nhìn bề 
ngoài, có vẻ như chiến lược kết hợp này là kế sách 
đôi bên cho rằng thích hợp nhất trong trò chơi. Thế 
nhưng, thực tế lại chứng minh rằng chiến lược tốt 
nhất là từ chối nhận tội. Nếu hai người đều chối 
tội, mỗi người chỉ cần ngồi tù một năm, đây mới 
là điều tốt với cả đôi bên. Thế nhưng, tại sao cuối 
cùng mỗi tên trộm đều đưa ra lựa chọn ngu ngốc? 
Đó là vì không ai chủ động thay đổi chiến lược của 
bản thân nhằm thu về lợi ích to lớn hơn. Bởi vì sự 
thay đổi này có thể sẽ khiến bản thân gánh chịu rủi 
ro khôn lường. 

Ví dụ, lỡ như đối phương không thay đổi chiến 
lược thì sao? Thế chẳng phải bản thân tự đào mồ 
chôn mình hay sao? 

Rủi ro không xác định được ở đây là thế tiến 
thoái lưỡng nan của người tù, cũng là lựa chọn khó 
khăn mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Nói đến đây 
chắc chắn sẽ có người muốn hỏi: “Nếu trong cuộc 
!Nói vuốt đuôi: nói sau khi sự việc đã xảy ra, không có tác 


dụng gì, thường để lấy lòng. 


bi 


; @P Lý thuyết trò chơi 


sống hằng ngày chúng ta rơi vào tình thế tiến thoái 
lương nan của người tù thì phải làm thế nào? Đây 
là tình thế tiến thoái lưỡng nan hay tuyệt cảnh? Có 
cách hóa giải không?” Đừng nóng lòng, đây chính 
là nội dung chúng ta bàn tới ở chương sau. 

Lăn lộn bên ngoài phải tuân thủ quy tắc 

Câu chuyện “Thế tiến thoái lưỡng nan của 
người tù“ đã đem đến cho ta một cách giải thích 
hình tượng về việc hợp tác ra làm sao. Sở dĩ đem 
lại kết quả không tốt là vì xuất phát điểm lựa chọn 
của hai tên trộm. Bọn họ không do dự gì mà đứng 
ở góc độ ích kỷ để suy nghĩ và hành động, cuối 
cùng khiến hợp tác đổ vỡ. 

Trong thuyết trò chơi, tính hợp lý của cá nhân 
thường dẫn đến việc hai bên người chơi đạt được 
ít lợi ích hơn, và đây là bản chất của hai từ “tình 
thế tiến thoái lưỡng nan.” Trong một trò chơi, một 
cá nhân đơn lẻ dựa theo bản năng đưa ra những 
lựa chọn có lợi với bản thân. Theo quan điểm của 
họ đây là lựa chọn hợp lý, thế nhưng cuối cùng lại 
dẫn đến kết quả phi lý tính về mặt tổng thể. Khi 
nảy sinh mâu thuẫn giữa lý trí cá nhân và lý trí 
tập thể, người chơi thường theo thói quen suy nghĩ 
hoặc hành động theo hướng có lợi cho bản thân, 
nhưng kết quả thu về thường không được như ý: 


52 


Trần Phách Hàm 


không có lợi cho bản thân lẫn người khác. Đây là 
kết quả của “Cân bằng Nash”, điểm số đôi bên đều 
trở thành không, ván cờ kết thúc với kết quả hòa. 

Nói đến đây chúng ta sẽ nghĩ đến một vấn đề: 
khi ta gặp phải những khó khăn tương tự trong 
cuộc sống, phải làm sao mới bảo đảm lợi ích tối 
đa? Rất đơn giản, bạn phải luôn ghi nhớ việc tuân 
thủ quy tắc trò chơi. Chỉ cần mỗi người đều tuân 
thủ quy tắc trò chơi thì mới có thể bảo đảm một 
cách hợp lý lợi ích tối đa của bản thân và đôi bên 
đều có lợi. 

Có nhiều lúc, nếu xét bề ngoài có vẻ chúng ta 
phải phản bội đối phương mới có thể chiếm được 
càng nhiều lợi lộc, thế nhưng sự việc không phải 
vậy. Tăng trưởng lợi ích nhất thời không đại điện 
cho kết quả cuối cùng. Một khi bạn bắt đầu thì sau 
này có thể sẽ gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan 
nhiều lần, lúc đó chỉ có thể không ngừng tiếp tục 
trò chơi, trả giá tương ứng cho hành động phản 
bội khi trước. 

Sự bất hợp tác của một bên sẽ phải gánh chịu 
trừng phạt từ bên còn lại. Nếu như khi đó muốn 
khôi phục lại trạng thái cân bằng, đôi bên bắt buộc 
phải đạt được sự hợp tác. Động cơ phản bội ban 
đầu có thể bị ngăn chặn lại bởi sự trừng phạt, kết 


53 


JRỀ' Lý thuyết trò chơi 
è? Lỹ thuy 


quả cuối cùng là đôi bên lại bắt tay hợp tác, đôi bên 
cùng vì một mục tiêu phát triển tốt đẹp phía trước. 
Và vì vậy thay vì lặp đi lặp lại những trò chơi so 
tài vô ích thì chỉ bằng ngay từ đầu trung thực tuân 
thủ quy tắc trò chơi. 


Trên đường phố New Zealand chúng ta có thể 
thấy có vô số rạp báo, điều kỳ lạ ở chỗ những rạp 
báo này không có ai trông coi, cũng không, bị khóa. 
Sau khi đã chọn xong tờ báo muốn mua mọi người 
sẽ để lại số tiền tương ứng. Đương nhiên cũng có 
trường hợp có người không để lại tiền mà lấy luôn 
tờ báo, tuy nhiên, đa phần mọi người đều hiệu rõ 
rằng nếu như ai cũng làm vậy thì sau này chắc 
chắn mọi người sẽ không thể mua báo thuận tiện 
như bây giờ. Vì thế, tình huống mua báo không trả 
tiền rất hiếm khi xảy ra. 

Người New Zealand tuân thủ quy tắc trò chơi, 
họ không hề bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên 
ngoài. Họ tự giác trả tiền, làm vậy để tránh hậu quả 
không tốt do hành vi phản bội đem lại. Hành động 
này cũng vừa hay khiến họ thoát khỏi thế tiến thoái 
lưỡng nan của người tù. Qua đó có thê thấy rằng, 
một trong những phương pháp giúp chúng ta thoát 
khỏi tình cảnh đó là người chơi phải duy trì lý trí và 
chân thành ở mức cao nhất trong trò chơi. 


54 


Trân Phách Hàm - 


Robert Axelrod từng nhắc đến vài điêu kiện 
bắt buộc giúp ta thoát khỏi tình thế tiến thoái 
lưỡng nan của người tù trong tác phẩm của mình. 
Ông ấy cho rằng nếu muốn thoát khỏi hoàn cảnh 
đó thì trước tiên phải sở hữu cho mình điều kiện 
tiên quyết “thân thiện.” Sự thân thiện đại diện cho 
việc chúng ta không thể phản bội lại đối phương 
trước khi họ đâm sau lưng ta một nhát. Cho dù 
chúng ta phải đưa ra một số kế sách có lợi cho bản 
thân cũng không thể ra tay tổn hại đối thủ của 
mình trước. 

Điều thứ hai đó là “báo thù.” Có vẻ như điều 
kiện thứ hai có chút gì đó mâu thuẫn với điều 
kiện đầu tiên. Thật ra ý của Robert Axelrod là nếu 
muốn chiến thắng trong ván chơi này thì ta không 
thể làm một kẻ lạc quan mù quáng. “Báo thù” ở 
đây thực tế nhằm chỉ hành động đáp trả có hiệu 
lực đối với những đòi hỏi của đối phương trong 
ván chơi này. 

Sau khi sở hữu cho mình đủ hai điều kiện “thân 
thiện” và “báo thù”, chúng ta còn cần cả “sự khoan 
dung.” Ý nghĩa của khoan dung nằm ở chỗ cho dù 
ta bị đối phương đâm lén từ đằng sau nhưng nếu 
như một lúc nào đó họ ngừng phản bội, chúng ta 
vẫn có thể cùng họ quay trở lại trạng thái hợp tác. 


55 


` Lý thuyết trò chơi 


Cách làm này không phải nhu nhược mà là giảm 
bót những trò chơi lặp đi lặp lại, tối ưu hóa lợi ích 
của đôi bên. 

Điều kiện cuối cùng là một điều kiện vô cùng 
thú vị, “không đố ky.“ Mặc dù mục đích trong trò 
chơi của chúng ta là có được lợi ích cuối cùng, tuy 
nhiên Robert lại cho rằng sau khi đạt được hợp tác 
chung, thực hiện tối ưu hóa lợi ích, chúng ta cũng 
phải cân bằng lại tâm trạng của bản thân. Tối ưu 
hóa lợi ích không có nghĩa với việc lợi ích đồng, 
đều, trong trò chơi đương nhiên sẽ có người được 
lợi nhiều hơn người còn lại. Dưới tình huống đó 
chỉ cần lợi ích của chúng ta đạt đến mức kỳ vọng 
thì đã đủ rồi. Không nhất thiết phải tranh đua lợi 
ích ai nhiều ai ít với đối phương. 

Trong tác phẩm của mình, Robert đã bày tỏ 
một loại kết luận giống với Utopia!. Ông ấy cho 
rằng trong quá trình đôi bên tham gia vào cuộc 
chơi này, có một vài hành động của họ chưa chắc 
có tính quyết định phương hướng của cả trò chơi. 
Người chơi sở dĩ ích kỷ áp dụng những biện pháp 
có lợi với mình có thể là vì lý do lợi ích mà họ đần 
đánh mất đi các điều kiện thân thiện, khoan dung 
và không đố ky. 


1 Utopia, là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc 
hoàn hảo trên mọi mặt. 


56 


Trần Phách Hàm 


Có một câu chuyện ngắn có thể giúp ta hiểu rõ 
hơn về lý luận này. 

Vào thời chiến, hai người lính Mỹ cùng với một 
chiến hữu bị thương nặng lạc đường. Cuối cùng họ 
tìm được một căn nhà gỗ nhỏ ở phía Tây Nam nước 
Đức. Chủ căn nhà là một người phụ nữ người Đức, 
bà ấy thân thiện mời ba người lính vào trong nhà, 
bà ấy hoàn toàn không có chút cảnh giác và phòng 
bị nào mà rất bình thản ung dung đi nấu bữa tối cho 
họ. Đối với bà chủ nhà mà nói, trên chiến trường 
những người lính đó là kẻ thù, tuy nhiên trong cuộc 
sống chưa chắc họ đã là người xấu, vì vậy bà ấy mới 
không có chút ác cảm nào với họ. Một lúc sau lại 
có người gõ cửa. Bà chủ nhanh chân ra mở cửa, lần 
này người đến là bốn người lính Đức toàn thân mệt 
mỏi. Bà chủ nhà nói với đồng bào của mình rằng 
trong nhà hiện giờ có vài vị khách đặc biệt. Những 
người lính Đức nghe vậy liền bỏ súng ở bên ngoài 
sau đó mới bước vào nhà. 

Có thể lúc đó căn nhà gỗ đó sẽ trở thành chiến 
trường khốc liệt, hoặc cũng có thể chỉ là một bữa 
tối hơi đặc biệt mà thôi. 

Sau khi những người lính Đức vào nhà không 
hề giương cung bạt kiếm với lính Mỹ, ngược lại họ 
CỒn - + an đỡ kiểm tra vết thương của đối phương. 


57 


jè Lý thuyết trò chơi 


Trong căn nhà gỗ nhỏ này không nổ ra tiếng 
súng chém giết mà tỏa ra ánh sáng của nhân tính. 
Dường như đôi bên đều không lo rằng bản thân 
sẽ trở thành một ngôi sao trên tấm huân chương 
của đối phương. Sau khi dùng xong bữa tối bọn 
họ đều quay trở lại phòng ngủ. Ngày thứ hai, mấy 
người binh lính đó dựa vào bản đồ trong nhà bà 
chủ mà tìm được đường đi. Cuối cùng bọn họ bắt 
tay từ biệt, đi về hai hướng khác nhau. 

Nội dung câu chuyện này muốn nói với ta rằng 
vốn đibinh lính Mỹ và Đức không phải là đối thủ, 
nhưng do một vài nguyên nhân khách quan ảnh 
hưởng, những khó khăn họ gặp phải cũng không 
giống nhau, cuối cùng dẫn đến việc đôi bên đi lạc 
đến căn nhà gỗ nhỏ. May mà đôi bên đều tự giác 
duy trì bầu không khí tương đối hài hòa, sự hài 
hòa này khiến họ rũ bỏ cảnh khó khăn và tìm được 
lối thoát. 

Đa phần mọi người khi gặp phải khó khăn 
việc đầu tiên họ nghĩ đến là lợi ích của bản thân, 
như vậy vô hình trung sẽ bỏ qua yếu tố tình cảm 
giữa người với người. Thông qua câu chuyện trên 
chúng ta có thể nhận thấy rằng, nhiều lúc gạt bỏ 
thân phận đối lập và tâm lý ích kỷ, đôi bên hoặc 
nhiều bên trong một vài tình huống có thể bắt tay 


58 


Trần Phách Hàm 


hợp tác, như vậy sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Nếu 
dùng thuyết trò chơi để giải thích thì sau khi hợp 
tác với nhau sẽ khiến đôi bên cùng có lợi, tối ưu 
hóa lợi ích đôi bên. 

Khi chúng ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan 
của người tù, việc đầu tiên cần học đó chính là phân 
tích tình hình trước mắt. Nếu trong trò chơi xuất 
hiện sợi dây liên kết nào đó, ví dụ có phúc cùng, 
hưởng có họa cùng chịu, khi đó chúng ta phải kịp 
thời thay đổi chiến lược của bản thân, tránh dẫn 
đến kết quả cá chết lưới rách. Đôi khi hỗ trợ, tin 
tưởng, giúp đỡ nhau có thể đem lại những hiệu 
quả vượt xa kỳ vọng. Bầu không khí hài hòa thân 
thiện này sẽ đưa người chơi đến với thắng lợi cuối 
cùng. Hơn nữa bầu không khí hài hòa xuất hiện 
lúc này đây cũng đại diện cho một loại quy tắc trò 
chơi được mọi người công nhận. 


Trong cuộc sống, lòng người luôn là thứ khó 
đoán nhất. Trong hoàn cảnh khó khăn có lẽ người 
ích kỷ càng dễ bộc lộ ra mặt tăm tối nhất trong 
nội tâm mình hơn là điểm sáng trong nhân tính. 
Vì thế, khi mức độ phức tạp vượt.qua tầm kiểm 
soát, chúng ta cũng không thể quá đơn thuần hiền 
lành; mù quáng tin tưởng đối phương. Tuy nhiên 
có điều này chắc chắn không thể nào sai được, nếu 


59 


„” Lý thuyết trò chơi 


như đã xác định tham gia vào cuộc chơi thì bắt 
buộc phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Một khi vị 
phạm, bạn sẽ bị loại. 


Thông mình nguợc lại bị thông minh hại 


Thông minh đương nhiên là một việc tốt, tuy 
nhiên tự cho mình thông minh lại là chuyện khác. 
Những người tự đánh giá cao trí thông minh của 
bản thân sẽ luôn phải nhận về trái đắng “tự lấy đá 
đập vào chân mình.” Có nhiều người vô cùng tự 
tin về bộ óc của mình, thế nhưng bọn họ lại thường 
đễ rơi vào bãy, đó quả là một điều bị ai. 

Giáo sư Harvard Barrow nói với chúng tôi 
rằng khi một người bình tĩnh và lý trí tính toán 
mọi thứ, thậm chí lên kế hoạch chi tiết cho từng 
bước hoặc thậm chí hàng chục bước tiếp theo, thì 
kết quả cuối cùng mà anh ta nhận được có thể vượt 
xa so với những gì bản thân mong đợi. 


`^ 


Khi giáo sư Barrow nghiên cứu về “thế tiến 
thoái lưỡng nan của người tù”, ông đã mở rộng 
mô hình tiến thoái lưỡng nan mới gọi là “thế tiến 
thoái lưỡng nan của người du khách.” Nội dung 
đại khái là hai du khách cùng mua một chiếc bình 
ở một thành phố, nhưng cuối cùng khi lấy hành 
lý, họ phát hiện ra rằng chiếc bình đã bị vỡ thành 


60 


Trần Phách Hàm 


nhiêu mảnh. Do đó, cả hai đã đệ đơn kiện lên bộ 
phận xử lý hành lý của hãng hàng không. Hãng 
hàng không cử người đến xử lý, người phụ trách 
xác định giá của chiếc bình không đến một trăm 
tệ, nhưng lại không biết chính xác hai du khách 
đã mua chúng với giá bao nhiêu. Để tránh các du 
khách hét giá, người phụ trách nói với hai người 
họ rằng: “Mỗi người hãy viết giá chiếc bình trong 
vòng 100 đô la đổ lại lên tờ giấy này.” 

Ý đồ của người phụ trách là nếu như cái giá 
hai người khách đó đưa ra giống nhau vậy chứng 
tỏ cái bình có giá như vậy, làm thế sẽ tránh việc 
hai người khách cố tình khai khống giá. Ngược lại, 
nếu số tiền mà hai người đó đưa ra khác nhau vậy 
dựa vào số tiền thấp nhất để bồi thường, đồng thời 
thưởng cho người đưa ra cái giá thấp nhất thêm 5 
đô la, phạt người khách khai giá cao 5 đô la. 

Bạn thấy cách làm này có quen hay không? 
Bạn có thấy điểm tương đồng giữa cách làm này 
với câu chuyện của hai tù nhân trước đó không? 
Đúng vậy, một trò chơi tâm lý lại bắt đầu. 

Cũng giống với tình thế tiến thoái lưỡng 
nan của người tù, nếu muốn nhận được mức bồi 
thường lớn nhất thì hai người du khách đó đều 
nên viết giá trị chiếc bình là 100 đô la, như vậy đôi 


61 


„” Lý thuyết trò chơi 


bên đều được bồi thường 100 đô la. Tuy nhiên du 
khách A phát hiện nếu như bản thân viết 9 đô la, 
đối phương viết 100 Đô, vậy bản thân ngoài việc 
nhận được 99 đô la tiền bồi thường ra còn được 
thưởng thêm 5 đô la. Như vậy quá hời rồi! Thế 
nhưng anh ta không thể ngờ rằng người khách B 
cũng là kẻ ngốc, anh ta đoán người khách A cũng 
không có suy nghĩ tốt đẹp gì, vì vậy liền âm thầm 
khai giá chiếc bình là 98 đô la. Đương nhiên người 
khách A có lẽ cũng cân nhắc đến vấn đề này, vì 
vậy anh ta lại hạ giá từ 9 đô la xuống còn 97 đô 
la... Và thế là một trò chơi giá cả không hồi kết đã 
chính thức bắt đầu. Hai người họ đều tự cho rằng 
bản thân là người thông minh có thể đoán được 
tâm lý của đối phương, và vì thế liền tiếp tục trò 
chơi này, họ cho rằng bản thân đã đủ lý trí nhìn 
thấu bước đi tiếp theo của đối phương, đến cuối 
cùng hai người họ đều sửa giá thành 0 đô la.. 
Đương nhiên đây chỉ là một câu chuyện hư 
cấu, trong cuộc sống hiện thực không thể nào xảy 
ra tình huống như thế. Tuy nhiên, cầu chuyện này 
không phải chỉ chế nhạo hai người du khách tự 
cho mình thông minh mà còn truyền tải cho người 
đọc một thông tin, đó là: khi cân nhắc đến lợi ích 
của bản thân, tốt nhất chúng ta đừng quá khôn 
ngoan, sự khôn ngoan này không đồng nghĩa với 


62 


Trần Phách Hàm. 


thông minh, thậm chí có thể khiến sự việc phát 
triên sai hướng. Xét từ góc độ thuyết trò chơi, mô 
hình câu chuyện này đặt câu hỏi về tính khả thi 
của các giả thuyết hành vi hợp lý. Lý trí là điều 
đúng đắn, nhưng đó không phải thứ duy nhất. 
Nếu như trong mọi việc chúng ta đều duy trì sự 
lý trí tuyệt đối vậy giá thành giao thiệp giữa người 
với nhau cũng theo đó mà tăng cao. Bởi vì trước 
khi nói ra một lời nào đó mỗi người đều sẽ lặp đi 
lặp lại thậm chí không ngừng suy nghĩ, phân tích 
ý đồ của đối phương. 

Vì thế, trong đời sống xã hội thông thường, 
chúng ta phải dùng phương pháp biện chứng để 
nhìn nhận “lý trí.” Mỗi ván chơi đều cần chúng ta 
quan sát và điều tra kỹ lưỡng, khi phỏng đoán tâm 
lý đối thủ chúng ta cũng cần làm rõ tâm tư bản 
thân. Nếu không có nhiều việc sẽ đi chệch khỏi dự 
tính của ta, cuối cùng dẫn đến khác biệt lớn. 


Lấy lún trong lợi, lấy nhỏ trong hại 

Vô số người tin rằng thuyền đến đầu cầu tự 
nhiên thắng. Khi con người ta ở trong hoàn cảnh 
khó khăn hoặc đứng giữa hai sự lựa chọn, thường 
họ sẽ vô cùng bình tĩnh sau một quãng thời gian 
lo âu. Những người đó tin rằng nhất định có thể 
tìm ra một phương pháp hoàn hảo giúp họ vượt 


63 


„P Lý thuyết trò chơi 


qua nguy nan. Thế nhưng thực tế không phải như 
vậy, vốn dĩ chúng ta đã rơi vào đòng xoáy nguy 
khó, mặc dù có nhiều người tìm được một tia hy 
vọng nhỏ nhoi giúp họ thoát khỏi cõi chết nhưng 
đó chỉ là những trường hợp vô cùng hiếm. Đa 
phần chúng ta căn bản còn không có thời gian 
để cân nhắc. Trong trò chơi, chúng ta phải hết 
sức thận trọng khi đối mặt với những tình huống 
nguy nan. Chúng ta phải dựa vào tình hình lúc đó 
để phân tích kết quả hành vi, mối quan hệ lợi hại, 
thông qua so sánh và lựa chọn ra một phương 
pháp ít rủi ro nhất. Đó cũng chính là điều chúng 
ta thường nói: trong những cái hại hãy chọn cái 
tổn thất nhỏ hơn. 


Khi còn học tiểu học chúng ta ắt hẳn đều đã 
học qua câu chuyện “Tư Mã Quang đập vò.“ Khi 
đó thầy cô giáo thường giảng cho ta về sự lanh trí 
và dũng cảm của Tư Mã Quang. Tuy nhiên, khi còn 
nhỏ chúng ta gần như không thể nào hiểu nổi làm 
sao để có được sự lanh trí đó. Xét về câu chuyện 
đó, khi một đám trẻ con nô đùa với nhau, không 
may một trong số chúng bị ngã vào vò, vì để cứu 
người đành phải chọn cách đập vỡ vò đựng nước. 
Mặc dù việc làm này sẽ khiến chủ nhân chiếc vò 
bị tổn hại, tuy nhiên nếu so việc đập vỡ vò nước 
và cứu một mạng người thì đương nhiên tổn thất 


64 


Trần Phách Hàm 


tài sản nhỏ hơn. Chỉ có đập vỡ vò nước mới là lựa 
chọn tốt nhất. 

Có hai sinh viên đại học thành tích học tập 
vượt trội, thông minh lanh lợi, từ trước đến giờ 
lân nào thi cử họ cũng dễ đàng đạt được thứ hạng 
cao một cách đễ dàng. Một lần nọ gần đến kỳ thi 
cuối kỳ, hai người họ đều tràn đầy lòng tin, không 
nghĩ đến chuyện ôn bài mà hẹn nhau đến quán 
rượu chơi. Kết quả hai người say đến mức bất tỉnh 
nhân sự, ngày hôm sau cả hai ngủ quên không đến 
tham gia buổi thi. Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch 
liệt hai người họ đã quyết định nói dối thầy giáo. 
Bọn họ đến văn phòng và nói với thầy giáo rằng 
hôm trước họ phải ra ngoài, trên đường về thì xe 
bị nổ lốp. Lúc đó lại là nửa đêm, trên đường cao 
tốc không một bóng người, vì thế họ phải đợi đến 
sáng mới có người đến cứu viện. Hai người giải 
thích lý do không thể tham gia buổi thi và hỏi thầy 
giáo liệu có thể cho họ cơ hội thi bù hay không? 

Thầy giáo vô cùng thoải mái đồng ý lời thỉnh 
cầu của hai người họ, và thế là liền sắp xếp cho họ 
thi bù vào ngày hôm sau. Hai người họ quá đỗi vui 
mừng, họ cho rằng bản thân vô cùng thông minh 
khi có thể nghĩ ra một cái cớ vô cùng hoàn hảo như 


vậy. Kết quả ngày hôm sau khi hai người cầm đề 


65 


`” Lý thuyết trò chơi 


thi trên tay liền sững sờ, đề thi gồm hai trang, câu 
hỏi trang một rất đơn giản, chỉ có 10 điểm. Họ lật 
sang trang sau thì thấy cũng chỉ có một câu hỏi, 
90 điểm. Đề bài chỉ có đúng một câu: xe bị nổ lốp 
nào? Kết quả cuối cùng là hai người họ thành thật 
kể lại đầu đuôi sự việc và thừa nhận lỗi sai của bản 
thân, mong thầy giáo tha thứ. 

Người thầy giáo trong câu chuyện này đang 
đóng vai một cảnh sát và âm thầm đặt ra tình 
huống khó nhẳn cho hai cậu học trò của mình để 
từ đó bóc mẽ lời nói đối của họ. Chúng ta có thể 
tưởng tượng rằng khi hai cậu học sinh đó đắc ý 
lật sang trang thứ hai chắc chắn có biểu cảm vô 
cùng khó coi, họ vừa cắn bút vừa tiến hành một 
trò chơi tâm lý kịch liệt trong đầu. Dù hai người 
họ lúc trước chỉ chăm chăm nghĩ ra cái cớ, chưa 
bàn bạc với nhau về vấn đề cái bánh xe nào bị nổ 
lốp. Bốn cái bánh xe, nếu hai người họ đều viết bừa 
thì tỉ lệ trùng nhau chỉ là 25%, thế là sau một quá 
trình cân nhắc thiệt hơn bọn họ đã lựa chọn thẳng 
thắn thừa nhận. Tiếp tục nói dối sẽ phải tìm cách 
lấp liếm, như vậy chỉ bằng thẳng thắn thừa nhận, 
được hưởng khoan hồng. 

Xuyên suốt bề dày lịch sử hoặc trong các tài 
liệu, chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra những 
câu chuyện với cái kết thất bại ê chề khác nhau. 


66 


Trần Phách Hàm 


Những người ngã xuống trên con đường thất bại 
đó không hề ngốc chút nào, thế nhưng đa số bọn 
họ thất bại ở chỗ tự cho mình thông minh. Những 
người dùng hết tâm tư nghĩ cách luôn cho rằng 
việc bản thân làm việc vô cùng cẩn thận không 
chút sơ hở. Thếnhưng thực tế trên đời này luôn có 
người thông minh hơn. Tự cho mình thông minh 
không có chút lợi ích gì, còn không bằng thành 
thật một chút, có gì nói đó, ít nhất làm vậy kết cục 
cũng không trở nên quá tồi tệ. 


Tình thế tiến thoái lướng nan của nhiều người tù 

Ngày 14 tháng 2 năm 1956, Đại hội Đảng Cộng 
sản Liên Xô lân thứ 20 tổ chức thành công tại 
Mátxcova. Tại Đại hội, lãnh đạo Liên bang Xô viết 
Khrushchev đã chỉ trích gay gắt nhiều sai lầm lớn 
trong thời kỳ Stalin. Nhiều đại điện có mặt tại cuộc 
họp đã lẩm bẩm trong lòng: lúc đó ông đang làm 
gì? Tại đại hội đảng không lâu sau đó, Khrushchev 
lại phát biểu về vấn đề này, lúc này, từ phía dưới 
truyền đến một mảnh giấy, trên đó viết một câu: 
“Lúc đó ông đang ở đâu?” 

Chúng ta có thể tưởng tượng ra rằng khi đó 
Khrushchev ngồi trên bục lúng túng biết bao. 
Nếu như trả lời câu hỏi này thì không khác nào 
tự vạch áo cho người xem lưng. Thế nhưng nếu 
Khrushchev lựa chọn lảng tránh thì sẽ ảnh hưởng 


67 


„Ề” Lý thuyết trò chơi 

đến uy tín của bản thân. Vô số người ngồi phía 
dưới đều đang đổ đồn ánh mắt về phía ông, trong 
mắt họ tràn đầy sự nghi ngờ. 


Khrushchev do dự một lúc rồi đọc to nội dung 
bức thư. Mọi người dưới khán đài đều vô cùng im 
lặng chờ Khrushchev giải thích. Khrushchev dừng 
lại, rồi hỏi: “Ai là người đã viết bức thư này, xin 
hãy đứng dậy để mọi người làm quen với nhau.” 
Không ai đứng dậy trong khán phòng, mọi người 
nhìn nhau ngơ ngác. Khrushchev lại hỏi lại, nhưng 
vẫn không ai trả lời. Vì vậy, Khrushchev đặt mảnh 
giấy xuống và nói vào micrô: “Anh muốn biết có 
phải không? Vậy để tôi nói cho anh biết, tôi của lúc 
đó đang ngồi ở vị trí của anh lúc này đây.” 

Tin chắc rằng mỗi người sau khi đọc qua câu 
chuyện này đều có những cảm ngộ riêng mình, 
cũng giống như việc vài con chuột bàn nhau cách 
buộc chuông lên cổ con mèo vậy. Lũ chuột biết 
rằng nếu như buộc chiếc chuông trên cổ mèo thì 
khi mèo ta đến chuột có thể nhanh chóng chạy 
trốn. Thế nhưng con chuột nào sẽ phụ trách đi 
buộc chuông đây? Con người cũng như vậy, khi 
đối mặt với nguy hiểm hoặc uy hiếp chúng ta cũng 
sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giống nhau. 

Trong xã hội loài người, tình thế tiến thoái 
lưỡng nan của người tù luôn là một vấn đề rất tồi 


68 


Trần Phách Hàm 


tệ, tình trạng này sẽ khiến nhiều người vì tư tưởng 
ích kỷ của bản thân, cuối cùng làm ra những hành 
động tổn hại đến lợi ích của nhiều người khác. Do 
đó, mọi người đang cố gắng suy nghĩ về một vấn 
đề, làm thế nào để thoát khỏi tình thế tiến thoái 
lưỡng nan của người tù một cách hiệu quả. Thật 
ra, chúng ta không cần bận tâm quá nhiều, sẽ thật 
tuyệt nếu có một cách nào đó để thoát khỏi thế tiến 
thoái lưỡng nan của người tù một cách hoàn hảo. 
Tuy nhiên, ta cũng không thể vì không có cách 
giải quyết mà không đối mặt với hiện thực. Suy 
cho cùng, con người là cá thể có lý trí, và lý trí sẽ 
nhắc nhở chúng ta nhiều lần, ít nhất nó sẽ không 
để chúng ta rơi vào tình thế tuyệt vọng không thể 
thoát ra được. 


Trong suy nghĩ vốn có của chúng ta, bản thân 
việc hợp tác đã rất khó, một nhóm người hợp tác 
với nhau lại càng khó, đường như không có đủ 
lợi ích cân bằng để mọi người cùng đồng hành. 
Nhưng rếu suy nghĩ một cách tỉ mỉ, thì đó cũng 
không phải điều không thể. Ví dụ như khi thiên 
tai ập đến, quân dân hết lòng chống chọi với thiên 
tai, lúc này đây việc hợp tác là điều hết sức tự 
nhiên. Vấn đề tình thế tiến thoái lưỡng nan của 
người tù nằm ở chỗ sẽ luôn có một người nào đó 
trong nhóm muốn lười biếng, không đóng góp và 


69 


_-.; ú thuyết trò chơi 
g` Lý thuyết trò chơi 


hy vọng rằng sự phá hoại của anh ta sẽ không ảnh 
hưởng đến nhóm. Mặc dù nhiều người có ý nghĩ 
như vậy, nhưng chỉ có ít người làm vậy. Xét cho 
cùng, lý do mọi người hợp tác là vì tất cả chúng 
ta đều phải đối mặt với những nguy hiểm mà cá 
nhân chúng ta không thể thay đổi hoặc ngăn chặn, 
hoặc chúng ta cần sức mạnh tập thể để vượt qua 
một số tai họa. 


Mặc dù tình thế tiến thoái lưỡng nan của người 
tù rất hay xảy ra trong cuộc sống, tuy nhiên đứng 
trước tai nạn con người ta vẫn có thê vượt qua được 
tình thế đó, tự giác chung tay hợp tác. Từ đó chúng 
ta có thể thấy rõ tình thế tiến thoái lưỡng nan của 
người tù cũng không nghiêm trọng như những gì 
ta nghĩ. Chí ít thì cũng không nghiêm trọng đến 
mức gây ra những hiểm họa khó cứu vãn. 


Ai là người tù thật sự 


Như đã đề cập trước đó, cách có lợi nhất cho 
mọi người là tuân thủ các quy tắc của trò chơi, và 
từ đó thông qua việc hợp tác giúp đôi bên cùng 
có lợi. Trong trò chơi của một nhóm người, nếu 
một bên đi chệch khỏi quy tắc của trò chơi, điều đó 
chắc chắn sẽ gây ra tổn thất cho những người khác. 
Đặc biệt là trên thương trường, loại xung đột này 
đặc biệt gay gắt. Một công ty gặp khủng hoảng lớn 


70 


Trần Phách Hàm 


do sự phản bội của đối tác, vậy công ty sẽ phải làm 
gì? Những người cầm quyền sẽ cân nhắc ưu nhược 
điểm và cuối cùng làm điều tương tự - phản bội. 
Vậy đôi bên đều chọn vứt bỏ quy tắc trò chơi, chọn 
một mô hình cạnh tranh hoàn hảo phi lý trí. Trong 
trường hợp này, cuộc cạnh tranh đã đi vào trạng 
thái cân bằng Nash, đó là trò chơi có tổng bằng 
không mà chúng ta đã đề cập trước đó. 

Giống như hai đứa trẻ mâu thuẫn, ngươi 
đánh ta thì ta đá ngươi, ngươi không tuân theo 
quy tắc, ta sẽ không dễ dàng cho ngươi toại 
nguyện. Kết quả là hai bên bắt đầu lặp lại trò 
chơi, chỉ phí giao dịch ngày càng tăng cao và 
cuối cùng đôi bên đều thua. 

Cuộc chiến giá cả ác tính phổ biến trong cuộc 
sống là bức tranh tả thực về trò chơi bất hợp tác 
trong tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù. 
Những người quen thuộc với cạnh tranh kinh 
doanh đều biết rằng đấu giá bẩn không nằm 
ngoài hai phương thức sau đây. Phương thức một 
là hành vi bán phá giá thường thấy ở các doanh 
nghiệp quy mô lớn, nguồn tiền đồi dào. Họ sẽ 
dựa vào lợi thế về vốn, công nghệ và quy mô của 
mình để bán theo từng giai đoạn không tính toán 
giá thành. Họ làm vậy nhằm đạt mục đích lấn át 
đối thủ cạnh tranh hoặc độc chiếm lũng đoạn thị 


71 


,§Ằ' Lý thuyết trò chơi 
JỆ” Lý thuy 


trường. Phương thức thứ hai là cuộc hỗn chiến chỉ 
phí thấp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ không có lợi thế về sức 
mạnh vốn và quy mô, nhưng điểm mạnh mà ta 
dễ nhận thấy nhất của họ là chi phí và hoạt động 
kinh doanh. Họ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của 
người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, giảm 
chất lượng sản phẩm rồi hạ giá bán thốc bán tháo. 
Các công ty khác thấy vậy trong lòng cũng nóng 
ruột vô cùng, vì vậy họ vội vàng hạ giá và cắt giảm 
chất lượng. Nếu nhiều bên lặp đi lặp lại hành động 
này sẽ tự khiến bản thân rơi vào vũng lây khó có 
thể thoát thân. 

Tuy nhiên, kiểu cạnh tranh này không có lợi 
cho sự phát triển bình thường của nền kinh tế thị 
trường, nó phá vỡ trật tự giá cả vốn có. Đối với 
những công ty bị cuốn vào sự hỗn loạn, khả năng 
sinh lời của họ chắc chắn sẽ sụt giảm mạnh, toàn 
bộ ngành đều phải gánh chịu thiệt hại. Sau khi 
trải qua nhiều gian nan trắc trở, mọi người sẽ thấy 
rằng sau trận chiến lạ lùng này, không một ai là 
người chiến thắng cả. Và những thương nhân hạ 
giá bừa bãi này chắc chắn là những tù nhân bị mắc 
kẹt trong vòng luẩn quẩn. Để thoát khỏi tình trạng 
khó khăn, các thương nhân tham gia cần có tầm 
nhìn dài hạn hơn, nghiêm khắc tự kỷ luật và tuân 


? 


Trần Phách Hàm - 


thủ các quy tắc của ngành, chỉ bằng cách này sự 
hỗn loạn mới có thể đần đần được đảo ngược và 
đôi bên cùng có lợi. 

Người đứng ở thế chủ động có thể tạo ra hoàn 
cảnh khó khăn, từ đó tạo ra càng nhiều lợi ích cho 
bản thân. Thế nhưng nếu những người tham gia 
không ở thế bị động thì phải làm sao? Lúc này đây 
chúng ta cần dùng đến nguyên lý thuyết trò chơi 
để hóa giải tình huống khó xử này. 

Đây chính là một ngoại lệ trong tình thế tiến 
thoái lưỡng nan của người tù - ảo giác của người tù. 

Không sai, cách người thông minh giải quyết 
vấn đề khó nhằn này là tạo ra một loại ảo giác lún 
sâu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù. 
Từ đó giải quyết được việc bán hàng bị ảnh hưởng 
do sự hồn chiến của các bên bán hàng gây nên. 

Có một cặp chị em cùng nhau mở một cửa 
hàng giày đép, vì họ là những người trẻ tuổi mới 
bắt đầu kinh doanh, tiền vốn ít nên cửa hàng có 
mặt tiền nhỏ và không quá thu hút người qua 
đường. Thế là hai người bàn bạc và quyết định 
một người ra ngoài chào mời khách hàng, còn 
người kia ở lại cửa hàng lo việc tính tiền. Vì vậy, 


người chị đứng trước cửa hàng đê giới thiệu sản 


3 


,jRỀ#' Lý thuyết trò chơi 
D gIààu 


phẩm với người qua đường. Một số khách hàng 
sẽ mặc cả qua lại, nếu họ đang mặc cả với người 
chị thì cô ấy sẽ yêu cầu khách thanh toán tại quầy. 
Khi khách đến quầy, người em nhìn vào giá trên 
nhãn, rồi hỏi lớn người chị về giá bán cuối cùng 
sau khi mặc cả. Trong lúc này, khách hàng có thể 
nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai chị em họ, 
một số khách hàng tò mò hỏi họ tại sao lại nói lớn 
tiếng như vậy. Cô em trả lời rằng thính lực của 
bản thân không tốt, vì vậy phải nói lớn một chút, 
nếu không sợ tính sai tiền. 

Một số khách hàng phát hiện sau mỗi lần hai 
chị em họ trao đổi xong giá, số tiền cô em thu của 
khách luôn thấp hơn số tiền mà người chị nói. 
Khách hàng thấy vậy liền cảm thấy bản thân lần 
này chiếm được món hời lớn, thế là liền nhanh 
chóng thanh toán rồi ra về tránh bị người chị biết 
cô em tính sai tiền hàng. Một thời gian sau mọi 
người đều nghe về việc này của quán, và thế là 
càng nhiều người đến đây mua hơn. Mọi người 
phát hiện hai chị em bà chủ quả thật đúng như lời 
đồn thổi, người chị đưa ra một cái giá, người em 
lại nói thu một cái giá khác. Và vì vậy mọi người 
đều cho rằng bản thân được lợi, khách hàng đến 


mua cũng ngày một nhiều. 


74 


Trân Phách Hàm. 


Đây chính là tình thế tiến thoái lưỡng nan của 
người tù giả điển hình, hai chị em bà chủ lợi dụng 
ảo giác này đã thành công mở ra con đường buôn 
bán riêng cho cửa hàng. Việc họ làm vậy còn khiến 
khách hàng cảm thấy vui thầm, họ cho rằng bản 
thân nhặt được món hời. 

Trường hợp thành công này sau đó đã được 
người trong giới cải tiến và sử dụng rộng rãi, tạo 
ra nhiều phiên bản khác nhau. 

Người ta nói rằng có hai cửa hàng nằm cạnh 
nhau ở khu vực Philadelphia của Mỹ, chủ của hai 
cửa hàng này rất thú vị. Người dân địa phương 
đều biết rằng hai bên luôn chèn ép, không ngừng 
cạnh tranh về giá bán. 


Ví dụ hôm nay, sản phẩm nổi bật của cửa 
hàng A là ga trải giường, chủ cửa hàng A sẽ in 
giá 6 đô la và viết một thông báo khuyến mại. 
Chẳng bao lâu nữa, cửa hàng bên cạnh sẽ bán ga 
trải giường với giá 5,5 đô la. Sau đó, cuộc chiến 
giá cả của hôm nay chính thức bắt đầu. Hai chủ 
quán không chỉ đối đầu nhau về giá cả mà còn 
thường xuyên đứng ngoài quán chỉ trích, cãi cọ 
nhau. Những người qua đường nhìn họ với vẻ 
thích thú, và cuối cùng sẽ chọn một cửa hàng có 
giá thấp hơn để mua sắm. 


? 


í D_ Lý thuyết trò chơi 


Và như vậy sự tích về hai cửa hàng này truyền 
khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngày càng có nhiều người 
vây thành vòng tròn ngắm nhìn hai người họ cãi 
nhau, sau đó đám đông sẽ chọn mua hàng của 
bên thắng. 


Bỗng một ngày nọ chủ cửa hàng A tuyên bố 
bản thân phải về quê kết hôn nên quyết định đóng 
cửa tiệm. Chủ cửa hàng B cũng lấy lý do phải nhập 
hàng để nghỉ một thời gian. Một thời gian sau, cả 
hai cửa hàng được cho thuê lại, trong quá trình 
sửa sang mặt bằng người chủ mới phát hiện rằng 
có một lối đi giữa hai cửa hàng, phòng ở tầng trên 
cũng thông với nhau. Chủ cửa hàng mới vô cùng 
tò mò, sau khi trò chuyện với chủ nhà liền biết 
rằng hóa ra chủ cũ của hai cửa hàng này là một 
cặp anh em ruột. 

Lúc này, những người tiếc hùi hụi vì không 
mua được hàng rẻ mới chợt nhận ra rằng tất cả 
những trò hề, những cuộc cãi cọ, những trò lố 
bịch chỉ là những vở kịch do anh em họ bày ra để 
thu hút sự chú ý của khách hàng mà thôi. Cho đù 
ai là người chiến thắng vào ngày hôm đó thì kết ` 
quả cũng như nhau. Nói tóm lại, cửa hàng chiến 
thắng ngày hôm đó là kênh bán hàng tồn kho của 
cả hai cửa tiệm. Khách hàng vui vẻ khi xem cãi 


76 


Trần Phách Hàm 


vã, chủ tiệm thì mở cờ trong lòng vì chuyện làm 
ăn tấn tới. 

Thực ra trò chơi chính là như vậy, việc áp dụng 
trò chơi vào trong cuộc sống hằng ngày sẽ đem 
lại giá trị vô cùng cao. Cuộc sống hằng ngày của 
chúng ta đều in bóng của trò chơi. Thế tiến thoái 
lưỡng nan của người tù không phải là một thế 
khó khiến ta đau đầu, vận dụng linh hoạt thế tiến 
thoái lưỡng nan của người tù để nắm bắt tâm lý 
của những người chơi, và như vậy bạn sẽ là người 
chiến thắng cuối cùng. Chúng ta cũng đóng vai trò 
là người tiêu dùng trong cuộc sống. Nếu khi mua 
hàng ta thấy cửa hàng đó có đủ loại tình huống 
khó khăn, lúc này bạn nên bình tĩnh suy nghĩ xem 
liệu những tình huống đó có phải là ảo giác do cửa 
hàng cố tình tạo ra hay không. 


ÿầu giâu trong nguy 


Có một câu tục ngữ như sau: “Can đảm thì 
chết no, nhút nhát thì chết đói” Chúng ta ắt hẳn 
đều biết rõ ông Nam Quách đã từng giải thích câu 
nói này sinh động biết bao. Mọi người đều biết 
rằng câu thành ngữ “thật giả lẫn lôn” nhằm để 
trào phúng ông Nam Quách và coi đó là ví dụ xấu 
để răn đe con trẻ. Tuy nhiên, với tư cách là một 
người trưởng thành, chúng ta không thể chỉ nhìn 


? 


; s@» Lý thuyết trò chơi 


nhận đúng sai, thỉnh thoảng ta còn phải phân tích 
lợi và hại. Không thể không nói, ông Nam Quách 
quả là người gan dạ. 

Ông Nam Quách không hề biết thổi vu' nhưng 
lại dám to gan nói khoác với Tê Tuyên Vương rằng 
bản thân thổi rất giỏi. Điều đó cũng giống như khi 
đi xin việc, Giám đốc nhân sự hỏi bạn có lái được 
máy xúc không, bạn tự tin vỗ ngực bảo đó chỉ là 
chuyện nhỏ. Thế nhưng thực tế ngay cả bằng lái 
bạn còn chưa có. Không nói đến việc giải quyết 
hậu quả sau này thế nào, tôi nghĩ nhiều người còn 
không có dũng khí để nói khoác như vậy. 

Nếu xem xét câu chuyện này dựa trên lý thuyết 
trò chơi, chúng ta sẽ thấy rằng Tê Tuyên Vương thích 
nghe ba trăm nhạc công chơi nhạc cùng lúc. Vậy cách 
tốt nhất đối với tất cả nhạc công là không ai chơi nhạc 
cụ cả. Đây được coi là kế sách tốt nhất. Thế nhưng tại 
sao chỉ có ông Nam Quách là không thổi vu? Đó là vì 
tác dụng của cơ chế thưởng phạt. Một khi Tê Tuyên 
Vương phát hiện có người “lập lờ đánh lận con đen“ 
nhất định sẽ nổi cơn lôi đình, xử chém tất cả những 
người dám giở trò mèo. Và vì thế những nhạc công 
khác không dám đùa với tính mạng của mình, họ 
buộc phải nghiêm túc chơi nhạc cụ. 


' Vụ: nhạc cụ cổ, hình dạng giống cái sênh. 


78 


-==—= 


Trần Phách Hàm .- 


Thế nhưng ông Nam Quách biết rằng việc làm 
này mặc dù tồn tại rủi ro nhất định, tuy nhiên mức 
độ không quá lớn. Ông ấy biết rằng bản thân là 
một thành viên trong đoàn hợp tấu chứ không 
phải độc tấu, vì thế nguy cơ bị lộ tẩy vô cùng thấp. 
Cũng tức là, ông Nam Quách hiểu rõ quy tắc trò 
chơi lúc bấy giờ, vì vậy ông ấy mới lớn mật lợi 
dụng sơ hở. 

Đương nhiên người viết không hề có ý cổ vũ 
mọi người “lợi dụng sơ hở” mà chúng ta phải có 
tầm nhìn và đũng cảm mưu trí trong trò chơi. 

Đôi khi chúng ta đọc những bài báo tài chính 
có thể thấy rằng, nhiều người thành công trong 
cuộc sống này đều có tầm nhìn và sự dũng cảm 
mưu trí. 

Não Bạch Kim và Hoàng Kim Tháp Đương! 
đều do một tay Sử Ngọc Trụ tạo ra. Thế nhưng khi 
mới đến Thâm Quyến, ông ấy đã làm việc trong 
ngành IT. Ông ấy đem theo 4.000 Nhân dân tệ đến 
Thâm Quyến để mua một chiếc máy tính. Nhưng 
máy tính lúc đó rất đắt, chiếc rẻ nhất cũng phải 
có giá hơn 8.000 Nhân dân tệ. Mặc dù tiền không 
đủ nhưng Sử Ngọc Trụ vẫn quyết định mua. Ông 


' Não Bạch Kim và Hoàng Kim Tháp Đương là sản phẩm 
chức năng nổi tiếng của Trung Quốc. 


79 


„” Lý thuyết trò chơi 


ấy đã thỏa thuận với người bán sẽ mua với giá 
cao hơn 1.000 Nhân dân tệ so với giá gốc, nhưng 
hy vọng việc thanh toán có thể được hoãn lại nửa 
tháng. Người bán đồng ý với ý kiến đó, Sử Ngọc 
Trụ cuối cùng cũng mua được máy tính đúng như 
ước nguyện. 

Lúc đó Sử Ngọc Trụ đang nghiên cứu phát 
triển hệ thống in sắp chữ trên máy tính để bàn, 
nhưng kinh phí trong tay có hạn, nếu không có 
cách nào giải quyết vấn đề này thì đành phải từ 
bỏ dự án. Vì vậy, ông ấy một lân nữa thể hiện lòng 
đũng cảm siêu phàm của mình qua việc đặt mua 
tin quảng cáo có giá lên đến 8.400 Nhân dân tệ với 
tạp chí Computeruoorld. Do tiền vốn có hạn nên ông 
ấy đành giở lại mánh cũ, yêu cầu bên tạp chí phải 
làm quảng cáo trước sau đó mới thanh toán, thời 
hạn thanh toán là nửa tháng. Chớp mắt một cái 
đã qua 12 ngày, tài khoản của Sử Ngọc Trụ vẫn 
trống rỗng, khi đó bạn bè của ông ấy cũng cảm 
thấy chuyện này không còn tia hy vọng nào cả. 
Đột nhiên ngày thứ 13 tài khoản của ông ấy bỗng 
nhận được ba lần chuyển tiên cùng một lúc, tổng 
cộng 15.820 Nhân dân tệ. 


Khí thế của Sử Ngọc Trụ vẫn không hề suy 
giảm, ông ấy cố gắng thêm lần nữa, chỉ hai tháng 
80 


__“ố 


Trần Phách Hàm 


sau số dư tài khoản ông ấy tăng chóng mặt lên con 
số 100.000 Nhân dân tệ. Sau đó Sử Ngọc Trụ dùng 
số tiền này đầu tư vào quảng cáo, tiếp tục mở rộng 
sức ảnh hưởng, nhân cơ hội bán thẻ ký tự tiếng 
Trung'. Bốn tháng sau, kỳ tích khiến mọi người 
.kinh ngạc xuất hiện, chỉ dựa vào việc bán thẻ ký 
tự tiếng Trung mà thu nhập của Sử Ngọc Trụ đạt 
con số một triệu Nhân dân tệ. Sau nửa năm, tổng 
số tiền thu về lên tới bốn triệu Nhân dân tệ. 

Câu chuyện này kịch tính với nhiều khúc 
ngoặt thăng trầm. Nếu đổi lại là bạn và tôi, liệu 
chúng ta có đủ sự mưu lược và dũng khí như vậy 
không? Nhiều người sợ rủi ro, họ không đám đảm 
bảo rằng sẽ kiếm được tiền chỉ sau mười lăm ngày. 
Thế nhưng Sử Ngọc Trụ dám làm vậy, và ông ấy 
thực sự đã làm được. Do đó, ông ấy đã thành công 
kiếm được thùng vàng đầu tiên của mình. 

Có người có thể sẽ hếch mũi khinh bỉ, họ cho 
rằng chẳng qua do ông ấy ăn may mà thôi. Chúng 
ta có thể đổi một góc nhìn khác để nhìn nhận sự 
việc này. Giả dụ sau 15 ngày Sử Ngọc Trụ không 
kiếm được tiền thì ông ấy sẽ phải làm sao? Đầu 
' Thẻ ký tự tiếng Trung là thẻ mở rộng củng cố phương 
thức nhập ký tự tiếng Trung và trình điều khiển của nó 
thành bộ nhớ đọc. Thẻ tiếng Trung này được thiết kế đặc 
biệt cho hệ thống ký tự tiếng Trung. 


81 


„„ Lý thuyết trò chơi 
tiên quảng cáo cũng được in ra và xuất bản rồi, ít 
nhất việc này chỉ có lợi mà không có hại đối với 
sản phẩm, vấn đề nằm ở việc thực hiện lời hứa trả 
phí quảng cáo. Theo Sử Ngọc Trụ, chi phí quảng 
cáo có thể dùng một cách khác đê bù đắp, mà cho 
dù không có cách để trả đi chăng nữa thì đã sao? 
Con người sẽ không ngồi im đợi chết, việc ký hợp 
đồng quảng cáo không phải quyết định vội vàng 
của Sử Ngọc Trụ, ngược lại đó là kết quả của việc 
nghiêm túc tính toán tỉ mỉ hậu quả trong phạm vi 
bản thân gánh vác được. 

Trong một ván chơi luôn tồn tại song hành rủi 
ro và cơ hội. Việc lựa chọn ra sao phụ thuộc vào 
quyết sách của mỗi người. 


Chiến lược của sếp 


Trong đoạn văn trên chúng ta đã nhận thức trò 
chơi giữa người mua và kẻ bán, biết được những 
chiêu trò kinh doanh của các con buôn, hiểu rằng 
“tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù” không 
quá “nan giải.“ Chỉ cần chúng ta đổi một cách khác 
là có thể tìm được lối ra. Trong doanh nghiệp hoặc 
tập thể, người đưa ra quyết sách thường ứng dụng 
“tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù” đối 
với nhân viên, từ đó khiến họ càng đốc sức bán 
mạng vì công ty, tạo ra sự cạnh tranh lẫn nhau. 


82 


Trần Phách Hàm 


Thật ra mọi việc vô cùng đơn giản, các sếp 
chỉ cần đặt ra một tiêu chuẩn: nhân viên nào biểu 
hiện xuất sắc nhất sẽ được thưởng, còn ai không 
đạt tiêu chuẩn sẽ bị đuổi việc. Chỉ cần trong tâm 
lý các nhân viên chấp nhận cuộc chơi này, vậy thì 
bạn sẽ phát hiện tất cả mọi người bắt đầu dốc hết 
sức làm việc. Có thể bạn s nói rằng: các doanh 
nghiệp ngày nay không phải cũng áp dụng cách 
làm như này hay sao? Không sai, mọi người đều 
biết quy tắc cá lớn nuốt cá bé, thưởng phạt phân 
minh. Thế nhưng họ không hề biết rằng đây chính 
là “Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù” do các 
sếp tạo ra. 

Một công ty nào đó tung ra thị trường một sản 
phẩm mới, vì thế công ty tuyển thêm 20 nhân viên 
kinh doanh. Thế nhưng sản phẩm này vẫn còn khá 
mới trên thị trường, vậy phải làm sao mới đánh giá 
được nhân viên kinh doanh đó có chăm chỉ làm 
việc hay không? Chỉ có một biện pháp giải quyết 
vấn đề này, đó là áp dụng tiêu chuẩn thành tích 
để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên kinh 
doanh đó, tức là dùng hiệu quả công việc của 20 
người này đê đánh giá. 

Bởi vì trước giờ không có sản phẩm cùng loại 
như vậy trên thị trường, vì thếkhông thểnào dùng 


83 


êP Lý thuyết trò chơi 


số liệu khách quan chính xác làm tiêu chuẩn. Thế 
nhưng hiệu quả bán hàng của nhân viên chính là 
thứ đễ thấy nhất. Thành tích bán hàng của ai tốt thì 
thưởng cho người đó. Ngược lại ai có thành tích 
kém thì bị loại khỏi cuộc chơi. Hơn nữa việc đánh 
giá dựa theo hiệu quả công việc khiến các nhân 
viên kinh doanh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng 
nan của người tù trong việc cạnh tranh với nhau. 
Lấy ví dụ nhân viên A và nhân viên B cùng là 
người tham gia cuộc chơi này, hai người họ đều có 
thể lựa chọn mỗi tháng làm 20 ngày hoặc 25 ngày 
công. Mặc dù tính chất công việc đặc thù mà nhân 
viên kinh doanh không cần đến công ty chấm công, 
không có thời gian làm việc thực tế, nhưng cũng 
không phải họ không bị trói buộc. Cho dù là nhân 
viên kinh doanh thành thật chăm chỉ làm việc thì 
cũng có lúc trốn về nhà ngủ. Nói tóm lại hiệu quả 
công việc cuối tháng có thể nói lên mọi thứ. Thông 
thường những nhân viên làm 25 ngày công sẽ thu 
về hiệu quả cao hơn người chỉ làm có 20 ngày. 
Nếu như thời gian làm việc của nhân viên A 
và nhân viên B là như nhau, vậy có lẽ họ sẽ được 
đánh giá giống nhau. Còn nếu hai nhân viên kinh 
doanh muốn được đánh giá ngang nhau thì có 
thể họ sẽ chọn cách làm biếng. Giả dụ hai người 


84 


Trần Phách Hàm .... 


đều dành thời gian cho việc khác mà không chăm 
chỉ làm việc, như vậy hiệu quả công việc thu lại 
đương nhiên sẽ không khác nhau là mấy. Như vậy 
hai người đó cũng sẽ chọn mỗi tháng chỉ làm 20 
ngày công chứ không phải 25 ngày. Mặc dù lười 
biếng tiêu cực có thể khiến họ ngày càng cách xa 
những nhân viên xuất chúng, thế nhưng đối với 
những người thích hưởng thụ những ngày tháng 
thoải mái mà nói, đó là điều họ vui vẻ chấp nhận. 
Thế nhưng các sếp cũng không phải kẻ ngốc, 
bọn họ sẽ không trơ mắt đứng nhìn nhân viên dưới 
quyền của mình được hưởng phúc. Các sếp sẽ vẽ ra 
“tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù” khiến 
nhân viên không thể không tăng thời gian làm việc 
của bản thân lên. Ví dụ, nhân viên A mỗi tháng làm 
25 ngày công, trong khi đó nhân viên B chỉ làm có 
20 ngày, như vậy sếp sẽ chỉ thưởng cho A mà phê 
bình B. Vì thế, đối với B mà nói, sự lựa chọn tốt 
nhất đương nhiên là làm việc 25 ngày. Mặc dù mỗi 
người đều mong muốn làm biếng, nghỉ ngơi, thế 
nhưng khi các sếp áp dụng tiêu chuẩn đánh giá so 
sánh này, tình thế tiến thoái lưỡng nan sẽ tạo ra 
rạn nứt giữa hai người, khiến họ khó có thể hợp 
tác chung. Một khi biện pháp thưởng phạt được 
áp dụng, bạn sẽ khó có thể thuyết phục người khác 
cùng làm biếng. Hơn nữa, cho dù bạn có thể cấu 


85 


J„” Lý thuyết trò chơi 
kết với người khác tiếp tục chây ỳ, phá vỡ những 
tiêu chuẩn mà sếp đặt ra vậy thì có ích gì? Các sếp 
sẽ không vì thế mà từ bỏ phương pháp khích lệ 
nhân viên, họ sẽ không do dự mà đuổi việc các 
bạn, dùng việc đó để động viên những người khác. 
Tại sao lại nói chúng ta mỗi ngày đều trải qua 
các loại trò chơi? Dưới đây là một ví dụ điển hình. 
Mỗi chúng ta hằng ngày đi làm kiếm tiền thật ra 
tất cả đều nằm trong một ván chơi. Chơi với khách 
hàng, đồng nghiệp, các sếp, mặc dù có những cuộc 
chơi ta không thể không tham gia, thế nhưng một 
khi đã nhúng tay vào bắt buộc phải nghĩ đủ mọi 
cách khiến bản thân tìm được một vị trí có lợi. Dù 
sao thì chẳng ai mong muốn bản thân dễ dàng bị 
loại khỏi cuộc chơi cả. 


86 


THUẬT TRÙ PHữI 
THñ0 TÚN6 TÂM LÝ 


ñ ” Lý thuyết trò chơi 


Rèn luyện miệng luỡõi 


Nhằm cải thiện hiệu suất bán hàng, một công 
ty tiếp thị qua điện thoại đã đặc biệt mời một nhà 
tâm lý học đến đào tạo cho nhân viên của mình. 
Công ty này chủ yếu kinh doanh đồ gia dụng. 
Khách hàng có thể tìm thấy số điện thoại công ty 
từ quảng cáo trên Internet, t¡ vi họ có thể gọi đến 
số đó để được tư vấn. Nhân viên bán hàng trả lời 
điện thoại theo nhiều cách khác nhau, đo không 
được đào tạo một cách có hệ thống nên hiệu suất 
bán hàng của họ không đồng đều. 


Sau khi vị chuyên gia này nghe ghi âm vài cuộc 
gọi, cuối cùng ông ấy đặt ra ba phương pháp nghe 
điện thoại cho các nhân viên. Đồng thời ông ấy còn 
yêu cầu bộ phận dữ liệu phải làm một thống kê 
tiến hành khảo sát một nhóm 100 khách hàng. 

Ba phương pháp đó vô cùng đơn giản. Phương 
pháp đầu tiên, sau khi nhận được cuộc gọi đến từ 
khách hàng hãy nghiêm túc trả lời từng vấn đề 
khách hàng đặt ra, không nên có những lời nói 
thừa thãi. Phương pháp thứ hai, sau khi nhấc máy 
đầu tiên hãy bày tỏ sự cảm ơn với khách hàng, sau 
đó giải đáp những câu hỏi của họ. Phương pháp 
thứ ba, đầu tiên cảm ơn khách hàng đã gọi điện 
đến, khi khách hàng đặt câu hỏi đừng chỉ chú ý 


88 


Trần Phách Hàm 


đến việc trả lời mà còn phải bày tỏ sự công, nhận, 
tán đồng đối với câu hỏi được đặt ra, đồng thời 
tán đương khen ngợi những đối tượng khách hàng 
theo từng góc độ khác nhau. 

Sau khi trả lời tất cả các cuộc gọi của 100 khách 
hàng thử nghiệm, kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ 
giao dịch của khách hàng khi áp dụng phương 
pháp thứ ba cao hơn hẳn so với hai phương pháp 
đầu tiên. Những nhân viên bán hàng tham gia thí 
nghiệm ngơ ngác nhìn nhau, họ không hiểu tại sao 
lời nói không khác nhau là mấy, nhưng hiệu suất 
bán hàng thực tế lại khác xa nhau như vậy. 

Chuyên gia tâm lý sớm đã biết kết quả thu về 
sẽ như vậy. Ông ấy quay sang giải thích cho các 
nhân viên kinh doanh sở đĩ có khoảng cách lớn 
như vậy thật ra không phải vì họ không quen 
thuộc sản phẩm, thái độ phục vụ không tốt mà vì 
họ thiếu mất một câu nịnh, thiếu đi một câu nói 
dễ nghe. Thật ra thứ khách hàng muốn vô cùng 
đơn giản, đối với sản phẩm khách hàng chắc chắn 
không thể nào hiểu rõ như nhân viên kinh doanh 
được. Tuy nhiên ngoài việc mua sắm, khách hàng 
còn muốn hưởng thụ dịch vụ. Đây chính là một 
loại trò chơi tâm lý giữa người tiêu dùng và người 
bán hàng. Nếu như người bán hàng có thể thỏa 


89 


„Ệ° Lý thuyết trò chơi 


mãn tâm lý của người tiêu dùng, ví dụ như nịnh 
bợ, khen ngợi. Mặc dù trong lòng khách hàng hiểu 
rõ đó chỉ là những thủ đoạn lấy lòng khiến họ mua 
hàng nhưng vẫn sẽ vui vẻ chỉ tiền. 


Hành vi khen ngợi như này cũng không phải 
hiếm gặp, ví dụ như trong công ty, sếp động viên, 
khen ngợi nhân viên. Nhiều người sếp không 
biết cách đối xử với cấp dưới của họ ra sao, một 
số người vô tình chỉ trích, thậm chí chửi mắng 
nhân viên. Việc này ngược lại khiến nhân viên tức 
giận nghỉ việc, thậm chí phát sinh những hậu quả 


không mong muốn. 


Thực ra, thuật sử dụng người là một ván cờ 
tâm lý giữa sếp và nhân viên, làm thế nào người 
sếp có thể nắm bắt tâm lý nhân viên và khiến họ 
đốc sức cống hiến cho mình? Tất nhiên không thể 
áp dụng biện pháp đánh đập và mắng mỏ, nhân 
viên là người chứ đâu phải nô lệ đê làm vậy. Cách 
để đàng và hiệu quả nhất là khen ngợi, động viên 
để họ tin rằng mình có khả năng, chỉ khi tràn đầy 
niềm tin vào bản thân thì mới có nghị lực làm việc. 
Ngay cả khi nhân viên không có gì để khen ngoài 
chiều cao, đó cũng là điểm bạn không thể bỏ qua. 
Từ góc độ lâu dài, bạn có thể tìm thấy một số ưu 
điểm ở họ, chẳng hạn như đội bóng rổ của công ty 


90 


Trần Phách Hàm - . 


quá yếu, có thể một người đàn ông cao lớn sẽ tạo 
nên sự khác biệt. Kiểu khen ngợi này không phải 
tâng bốc mù quáng. Bởi vì đôi khi chúng ta không 
thể chỉ nhìn vào kết quả hiện tại mà phải khiến họ 
tin rằng bản thân thực sự có khả năng làm được 
những gì bạn yêu cầu. Đồng thời họ sẽ kiếm được 
mức thu nhập khá và một tương lai tươi sáng sau 
khi hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. 


Thật ra con người rất dễ cảm thấy thỏa mãn, có 
lúc họ chỉ cần cảm thấy bản thân được trông đợi, 
được công nhận thì sẽ tràn đầy sức lực, bộc phát 
sức mạnh to lớn vượt ngoài sức tưởng tượng. Vì 
vậy, cũng giống như việc nhân viên kinh doanh 
ninh khách hàng, là một người sếp, một người sếp 
cũng nên tán dương nhân viên một cách hợp lý. 
Cho dù là nói dối đi chăng nữa, chỉ cần nhân viên 
có thể đốc sức làm việc là được rồi. 


Phó trương thanh thê cũng là một loai chiến lược 


Truyện kể rằng Tào Tháo dẫn theo đại quân 
áp sát biên giới, lúc đó Lưu Bị đưa dân chúng tháo 
chạy, cũng may Triệu Vân anh dũng hơn người 
một mình một ngựa tập kích đại quân kẻ thù bảy 
lần. Thế nhưng Tào Tháo đem theo một đội nhóm 
quân tỉnh nhuệ đuổi theo Triệu Vân. May thay 
Trương Phi kịp thời đến sườn dốc Trường Bản tiếp 


91 


JỆ” Lý thuyết trò chơi 
ứng và kêu Triệu Vân rút lui trước, bản thân ở lại 
giữ chân quân địch. 

Lời nói tuy rằng tràn đầy hào khí, nhưng dưới 
trướng Trương Phi chỉ có mấy trăm binh sĩ, đại 
quân Tào chỉ cần mấy phút là có thể đánh bại bọn 
họ, phải làm sao đây? Đừng xem Trương Phi là 
một kẻ thô lỗ, nhưng sau khi trải qua một thời gian 
dài chỉnh chiến trên sa trường, đầu óc của ông ấy 
đã trở nên thông minh hơn nhiều. Trương Phi 
ngẫm nghĩ một lúc rồi sai người chặt mấy cành 
cây buộc vào đuôi ngựa, cho ngựa kéo cành cây 


mà chạy, bụi mù mịt càng lớn càng tốt. 


Lúc này đây đại quân Tào đã sắp đến đầu cầu, 
Trương Phi liếc nhìn phía sau lưng khói cuồn cuộn 
che trời, khi đó ông mới thỏa mãn thúc ngựa chạy 
lên cầu và bày ra dáng vẻ đắc ý, một mình đứng 
đợi đại quân của Tào Tháo. Khi đại quân Tào đến 
cầu, nhìn thấy bụi mù mịt phía sau lưng Trương 
Phi, họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Binh 
lính thấy vậy không biết làm sao, vội vàng tìm Tào 
Tháo. Khi Tào Tháo đến nơi, nhìn thấy Trương Phi 
vẻ mặt nghiêm nghị, khói bụi cuồn cuộn phía sau 
không khỏi cũng có chút bất an. Suy cho cùng ông 
cũng từng bị ăn vố đau của Gia Cát Lượng bày ra, 
vì thế cho nên Tào Tháo không xông lên ngay mà 
lựa chọn chờ đợi. 


92 


Trân Phách Hàm 


Khi Tào Tháo dùng lại không hành động, trong 
lòng Trương Phi giật thót một cái, ông nghĩ rằng 
nếu khói tan thì bản thân sẽ thua. Vì vậy, Trương 
Phi tối tăm mặt mũi hét lên: “Ta là người Yến, tên 
goi Trương Dực Đức, ai dám cùng ta quyết tử!” Sự 
dũng mãnh của Trương Phi vang danh thiên hạ, 
đặc biệt khi lúc này đây ông còn bày ra dáng vẻ 
sẵn sàng rút đao nghênh chiến. Bên cạnh Tào Tháo 
có vị tướng tên Hạ Hầu Kiệt từ bé đã nhát gan, 
trước giờ ông ta chưa gặp ai đáng sợ như Trương 
Phi, vì vậy khi vừa nghe thấy tiếng hét rung trời 
của Trương Phi ông liền sợ đến mức mặt trắng 
bệch. Tào Tháo từng nghe Quan Vũ kể rằng việc 
Trương Phi lấy đầu tướng địch trong giao tranh dễ 
như trở bàn tay, vì vậy ông cũng không dám hành 
động khinh suất. 

Trương Phi cũng không dám lơ là cảnh giác, 
ông tiếp tục dùng giọng hét của bản thân để hù 
đọa quân địch: “Không dám nghênh chiến cũng 
không rút binh, các người làm vậy là có ý 

Cầu hét này khiến Hạ Hầu Kiệt sợ đến mức 
ngã từ trên lưng ngựa xuống, chết ngay tại chỗ. 

Tào Tháo thấy vậy cũng cảm thấy vô cùng xấu 
hổ! Ông lập tức quay ngựa, hạ lệnh lui binh. Và 
như vậy đại quân Tào cũng nhếch nhác bỏ chạy. 


93 


c Lý thuyết trò chơi 


Đây là chiến tích huy hoàng trong suốt cuộc 
đời chinh chiến của Trương Phi, một người đứng 
trên cầu liền có thể dọa cho đại quân Tào Tháo co 
đầu bỏ chạy. Ngoài việc nhờ vào danh hung đữ ra, 
điều quan trọng đó là ông ấy lợi dụng đám ngựa 
để tạo ra cát bụi phía sau. Tào Tháo trời sinh đa 
nghi, mà Gia Cát Lượng lại quỷ kế đa đoan. Tào 
Tháo sợ mắc mưu nên đã khiến một Trương Phi 
phô trương thanh thế giành được thắng lợi. 


Mặc dù câu thành ngữ phô trương thanh thế 
trước giờ đều mang theo nghĩa xấu, tuy nhiên đó 
lại là một kế sách trong trò chơi, chỉ cần ta sử dụng 
một cách thích hợp sẽ tạo ra uy lực to lớn. Kế sách 
đó có thể giúp ta chơi đùa tâm lý đối thủ, khiến 
đối phương không dám hành động khinh suất. 
Thế nhưng thời cơ chiến đấu trong trò chơi sẽ biến 
mất trong nháy mắt, vì vậy sự dừng lại của đối 
phương chính là cơ hội lớn cho ta bước một bước 
lớn về phía trước. 

Thứ trò chơi quan tâm là kết quả cuối cùng, 
nhưng để thu được lợi ích tối đa, chiến lược trong 
quá trình này là điều không thể thiếu được. Chiến 
thắng mà không cần chiến đấu là tốt, nhưng rất 
khó để thực hiện được điều đó. Mặc dù thực lực 
của Trương Phi hoàn toàn không đủ để Tào Tháo 


94 


Trân Phách Hàm 


tự mình ra tay, nhưng sự lừa bịp của ông đã khiến 
Tào Tháo lầm tưởng rằng có quân chỉ viện phía 
sau nên bị lừa, như vậy đã khiến Trương Phi giành 
được chiến thắng mang tính giai đoạn. Cuộc chơi 
không phải chỉ biết cắm đầu cắm cổ xông lên, đôi 
khi bạn phải học cách linh hoạt lợi dụng những tài 
nguyên ít ỏi hiện có trong tay. 

Cá nóc khi gặp nguy hiểm có thể phình to cơ 
thể lên hàng chục lần, chúng làm vậy để dọa cho 
những kẻ săn mồi tháo chạy. Thếnhưng dù cá nóc 
có trở nên to lớn thế nào đi chăng nữa thì chúng 
cũng không có gì thay đổi. Đợi khi kẻ săn mồi phát 
hiện chân tướng thì cá nóc đã bơi xa rồi. Đây là 
hiệu quả bất ngờ của việc phô trương thanh thế 


trong trò chơi. 


Khiến đối phương cam tâm tình nguyện mắc câu 

Người Do Thái có một ngày lễ cổ xưa gọi là 
“Ngày Sabát.” Trong luật và quy định có viết: ngày 
thứ Bảy mỗi tuần là “Ngày Sabát”, đây là ngày để 
mọi người nghỉ ngơi. Trong giáo dục của người Do 
Thái quy định, “Ngày Sabát“ là ngày mọi người 
nghỉ ngơi, không bàn chuyện kinh doanh làm ăn. 

Một người đàn ông vô gia cư đến một trấn 
nhỏ trước “Ngày Sabát” một ngày. Anh ta không 


95 


„ê” Lý thuyết trò chơi 


có tiền thuê phòng khách sạn, vì vậy chỉ còn cách 
đến nhà thờ với hy vọng được giám mục tìm giúp 
cho mình một chỗ tá túc qua đêm. Nếu được cho 
ăn ở miễn phí thì càng tốt, dù sao cũng là “Ngày 
Sabát” mà. Sau khi giám mục kiểm tra sổ ghi chép 
đã trả lời rằng: “Thành thật xin lỗi, vì tuần này số 
lượng khách đến đây quá nhiều, đặc biệt đa số 
đều là người nghèo, vì vậy không còn phòng nào 
trống cả. Chỉ có nhà một ông chủ cửa tiệm đá quý 
là không có ai ở, thế nhưng chủ nhà vô cùng, kẹt xỉ, 
trước giờ ông ấy không cho người nghèo vào ở.” 

Người đàn ông vô gia cư đó suy nghĩ một hồi 
rồi hỏi giám mục địa chỉ nhà ông chủ cửa tiệm đá 
quý đó. Người vô gia cư tự tin nói rằng bản thân 
đã nghĩ ra cách. Đầu tiên anh ta đến góc phố nhặt 
một viên gạch bỏ vào trong túi, sau đó dựa theo 
địa chỉ vị giám mục đưa mà tìm đến căn biệt thự 
của ông chủ cửa tiệm đá quý. 

Ông chủ tiệm đá quý thấy ngoài cửa là một 
người đàn ông vô gia cư bẩn thiu hôi hám liền lên 
tiếng từ chối: “Nhà tôi không cho người ngoài ở 
qua đêm.” 

Người đàn ông vô gia cư đó lấy cái túi đựng 
viên gạch ra rồi hỏi: “Tôi đến đây là muốn hỏi xem 
cục vàng to như viên gạch có thể bán được bao 
nhiêu tiền?” 


96 


Trần Phách Hàm 


Ông chủ tiệm đá quý thấy kích thước túi vải 
hai mắt liền sáng lên, trong lòng ông ấy nghĩ 
lân này kiếm được món hời lớn rồi! Thế nhưng 
bây giờ đã đến ngày Sabát, theo quy định không 
được bàn chuyện làm ăn trong ngày này. Nếu 
như đợi đến ngày hôm sau nói không chừng vụ 
làm ăn lớn này liền bị người khác cướp mất. Ông 
chủ cửa tiệm đá quý cân nhắc một hồi lâu rồi 
mới cười nói: “Vào ngày Sabát chúng tôi không 
được bàn chuyện làm ăn, hay ngài ở lại nhà tôi 
ăn bữa cơm, đợi ngày mai chúng ta bàn bạc sâu 
hơn chuyện mua bán.” 

Người đàn ông vô gia cư vui mừng chấp nhận 
lời mời, cả ngày Sabát anh ta đều ở trong nhà của 
ông chủ tiệm đá quý. Còn ông chủ tiệm đá quý vì 
muốn giành được vụ làm ăn lớn này mà đem hết 
đồ ăn thức uống ra tiếp đãi. Đợi mãi mới đến tối 
ngày thứ Bảy, ông chủ tiệm đá quý lúc này tươi 
cười bước vào phòng của người đàn ông vô gia cư 
và nói: “Bây giờ đã qua ngày Sabát rồi, anh hãy lấy 
cục vàng to bằng viên gạch ra cho tôi xem đi.” 

Người đàn ông vÔ gia cư ngỡ ngàng trả lời: 
“Tôi làm gì có cục vàng nào đâu, tôi chỉ hỏi ông 
cục vàng mà to như viên gạch thì trị giá bao nhiêu 
tiền mà thôi.” 


97 


, Lý thuyết trò chơi 


Câu chuyện này rất thú vị có đúng hay 
không? Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta ắt 
hắn sẽ có những trải nghiệm giống với ông chủ 
cửa tiệm đá quý. Chúng ta đã quen với việc tự 
biến những trải nghiệm bản thân nhìn thấy hoặc 
nghe thấy thành những sự vật thú vị. Nhưng 
trên thực tế, chúng ta chưa hề nhìn thấy vật thật. 
Chẳng qua chúng ta đem một phần thông tin 
nhận được từ thế giới bên ngoài và tự gán ghép 
cho chúng những tầng nghĩa riêng, từ đó tạo nên 
kinh nghiệm trực giác của bản thân. Người VÔ 
gia cư đó chẳng qua là lợi dụng loại tâm lý này 
của ông chủ cửa tiệm đá quý khiến ông ấy hiểu 
nhầm rằng anh ta có cục vàng cần bán. Làm vậy 
khiến ông chủ cửa tiệm đá quý dựa theo những 
thông tin nhận được và đưa ra những suy luận 
“hợp lý.” Và như vậy liền rơi vào cái bẫy của 
người vô gia cư sắp đặt. 


Trong cuộc sống có vô số ví dụ như vậy, ví dụ 
chúng ta thường nói đùa với bạn bè. Bản thân cầm. 
trong tay chai nước ngọt sau đó hỏi bạn bè có uõng 
hay không. Họ có thế sẽ từ chối, cũng có thể theo 
thối quen cho rằng chải nước này là bạn mua cho 
họ. Thế nhưng thực tế là chúng ta chẳng qua chỉ 
hỏi cho có mà thôi. 


Trần Phách Hàm 


Cuộc chiến không cân sức về thông tin 


Không thành kế là một chương vô cùng kinh 
điển trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa. Câu 
chuyện trong chương này cũng giống với việc 
Trương Phi lừa gạt Tào Tháo ở đốc Trường Bản. 
Trong chương này Gia Cát Lượng đã thành công 
khiến Tư Mã Ý phải lui quân, bảo vệ được thành 
Tây. Hai câu chuyện này có điểm rất khác nhau, 
nếu như Trương Phi áp dụng kế phô trương thanh 
thế thì Gia Cát Lượng lại dùng chiêu cố ý lừa bịp. 
Là một trong tứ đại danh tác nổi tiếng của Trung 
Quốc, Tam quốc diễn nslĩa chứa đựng vô số ví dụ 
về những ván cờ đọ sức đặc sắc. Ai ai cũng mưu 
kế đầy mình, ngươi một kế ta một kế khiến cho 
biết bao người đọc phải chóng mặt vì những bước 
ngoặt kịch tính. Thế lực mỗi bên đều chọn cho 
mình những sách lược có lợi nhất và đi trước một 
bước tính toán nước đi của đối phương, đây chính 
là bản chất của trò chơi. 

Nếu dùng cách nói thời nay thì không thành 
kế chính là một ví dụ cuộc chiến không cân sức về 
thông tin điển hình. Tỉnh túy của cuộc chiến không 
cân sức về thông tin ở chỗ đối phương không biết 
chút gì về thông tin của ta, vì vậy chúng ta che 
giấu những tin tức chân thật, hạn chế ưu thế thực 


% 


¡ê” Lý thuyết trò chơi 


tế của đối phương, từ đó dễ dàng đạt được mục 
đích. Trong trò chơi tâm lý, đây được coi là một kế 
sách vô cùng quan trọng. 


Chúng ta hãy cùng nhau xem lại ví dụ điển 
hình này. 

Gia Cát Lượng phong Mã Tắc làm tướng 
quân, không ngờ y lại để mất Nhai Đình. Sau khi 
tin tức truyền đến thành Tây, Gia Cát Lượng đoán 
Tư Mã Ý nhất định sẽ nhân cơ hội đánh thành nên 
có chút lo lắng. Vì lúc đó Gia Cát Lượng không có 
tướng bên cạnh nên Tư Mã Ý dẫn 150.000 quân 
tấn công, phía thành Tây không có binh mã, chỉ 
có một đám quan văn và 2.000 binh lính già yếu, 
hoàn toàn không thể địch lại ky binh đũng mãnh 
của Tư Mã Ý. 

Người trong thành vô cùng hoảng hốt, một 
đám quan văn nghetin càng trở nên tuyệt vọng. Gia 
Cát Lượng đứng trên tường thành nhìn về hai đạo 
quân với khí thếhung hãn phía xa của đối phương. 
Nhìn lại người dân và những người già yếu bệnh 
tật trong thành, không còn cách nào khác Gia Cát 
Lượng đành mạnh dạn nghĩ ra chiêu không thành 
kế. Ông hạ lệnh cho thuộc hạ nhổ hết cờ, tất cả binh 
sĩ trong thành ẩn náu trong các cửa tiệm và mở lớn 
cổng thành. Ngoài ra, Gia Cát Lượng còn phái mười 


100 


.——m————————————— 


Trần Phách Hàm 


mấy binh sĩ đóng giả làm thường dân quét dọn 
ngoài đường trong khi đó ông mặc áo hạc đầu đội 
khăn the, ung dung ngồi trấn thủ trên cổng thành. 
Bên cạnh Gia Cát Lượng là hai thư đồng, ông ung 
dung thưởng rượu chơi đàn. 

Tư Mã Ý dẫn quân đến đưới chân thành, từ xa 
ông ta đã trông thấy cảnh tượng này, trong lòng 
không khỏi có chút nghỉ ngờ. Ông ta nghỉ rằng Gia 
Cát Lượng sắp xếp mai phục bên trong thành, cố 
ý dụ ông ta dẫn quân chiếm thành. Sau khi cân 
nhắc một hồi Tư Mã Ý quyết định lui binh. Gia 
Cát Lượng ngồi trên cổng thành mỉm cười không 
nói gì, tất cả quan văn đều kinh ngạc không khép 
được miệng. 

Sau khi hiểm nguy này qua đi, hai người Gia 
Cát Lượng và Tư Mã Ý đều giải thích cho thuộc 
hạ của mình hiểu. Con trai của Tư Mã Ý là Tư Mã 
Chiêu cảm thấy khó hiểu bèn đặt câu hỏi cho cha 
mình: “Liệu có phải Gia Cát Lượng hắn ta không 
có quân đội đủ mạnh nên mới cố tình bày ra đáng 
vẻ đó, tại sao cha không xông vào lấy đầu hắn ta?” 
Tư Mã Ý giải thích với con trai: “Con người Gia 
Cát Lượng trước nay làm việc vô cùng tỉ mỉ cẩn 
thận, trước giờ hắn không làm việc gì mạo hiểm cả. 
Hôm nay hắn ta cố ý mở toang cổng thành chính là 


101 


Jệ” Lý thuyết trò chơi 


khiến chúng ta nghĩ rằng trong thành trống trơn, 
thật ra hắn đã sớm bày mưu tính kế sẵn rồi. Nếu 
chúng ta mù quáng công thành chắc chắn sẽ trúng 
kế của hắn.” 

Ở bên kia Gia Cát Lượng nhờ mưu trí hơn 
người mà may mắn thoát hiểm giải thích lại với 
các quan văn: “Tất cả đàn ông con trai trong thành 
chúng ta cộng lại cũng chỉ hơn hai nghìn người, 
hơn nữa đa phần đều là người già yếu bệnh tật, 
chắc chắn đánh không lại, giữ cũng không giữ nổi 
thành, nếu như bỏ chạy cũng chắc chắn bị kẻ địch 
bắt lại. Tuy nhiên, trước giờ Tư Mã Ý biết ta làm 
việc cẩn thận, chưa làm việc mạo hiểm bao giờ. 
Việc ta cho mở toang cổng thành nhất định khiến 
hắn ta cho rằng trong thành có mai phục cho nên 
lựa chọn rút quân. 


Trong ván đấu này Tư Mã Ý binh lực hùng 
mạnh, thiên thời địa lợi nhân hòa đều nằm trong 
tay ông ta, phần thắng đường như đã nằm gọn 
trong lòng bàn tay rồi. Còn về phía Gia Cát Lượng, 
binh sĩ không có, thứ vũ khí duy nhất trong tay đó 
chính là “tin tức” - Tư Mã Ý chắc chắn không biết 
trong thành không một bóng người. Chỉ dựa vào 
điều này mà Gia Cát Lượng đã thoát khỏi hiểm 
nguy, giành chiến thắng trong cuộc đấu trí này. 


102 


Trần Phách Hàm... 


Gia Cát Lượng biết phía Tư Mã Ý người đông 
thế mạnh còn lực lượng bên mình mỏng manh. 
Tuy nhiên Tư Mã Ý đâu có biết rằng chính việc đó 
đã tạo nên sự không cân sức về thông tin. Gia Cát 
Lượng biết rõ quân mình yếu ở đâu, và rồi ông 
gan dạ bộc lộ một phần nhỏ điểm yếu đó trước 
mặt quân thù. Việc đó thể hiện qua những hành 
động như mở cửa thành, người dân quét dọn 
ngoài đường... chính hành động này đã làm rối 
loạn phán đoán của đối phương. Tư Mã Ý vốn dĩ 
hiểu rõ tình thế đối phương, chính vì vậy vô số 
hành động sau đó của Gia Cát Lượng đã khiến ông 
ta cảm thấy có vấn đề, nhưng ông không biết vấn 
đề nằm ở đâu, những kế sách đã định lúc trước 
giờ đây hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng kết cục Tư 
Mã Ý đưa ra lựa chọn sai lầm đó là cho rút quân. 
Còn Gia Cát Lượng lấy yếu thắng mạnh, không 
mất một binh một tốt nào mà giành chiến thắng 
trong cuộc đấu trí gay cấn này. 

Trong một cuộc chiến ngoài những nhân tố quý 
báu như binh lính phải được trang bị lương thực 
tốt, sĩ khí cao ra thì thông tin tình báo cũng là chìa 
khóa không thể thiếu. Nếu như ngay cả việc quân 
địch ở đầu mà bạn cũng không biết, như vậy làm 
sao có thể đánh trận được? Trong tình thế không 
nắm rõ thông tin, ngoài việc tìm mọi cách thu thập 


103 


: òẠ” Lý thuyết trò chơi 


tin tình báo ra thì chỉ có thể dựa vào năng lực phần 
biệt tin tức của người chủ tướng. Năng lực phán 
đoán thông tin một cách chính xác yêu cầu tướng 
lĩnh phải có nhận thức và phán đoán nhất định đối 
với sự vật và người, nếu không sẽ đưa ra lựa chọn 
sai lầm. Chính vì Tư Mã Ý thiếu mất năng lực phân 
biệt thông tin thật giả, vì vậy đã để vụt mất cơ hội 
quý báu ngàn năm có một. 

Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở mọi người một 
điều, cuộc chiến không cân sức về thông tin chỉ 
mang tính “nhất thời.” Vạn bất đắc đĩ sử dụng một 
lần sẽ thu lại kết quả vượt sức tưởng tượng bởi 
thông tin đối phương nắm được không trọn vẹn, 
vì vậy họ không nhìn ra sơ hở. Tuy nhiên nếu trong 
cùng một tình huống mà sử dụng đi sử dụng lại 
chiêu trò này, sợ rằng không dễ dàng thành công. 
Lúc này đây thế không cân sức về thông tin sẽ bị 
phá vỡ, ta sẽ không còn chút ưu thế nào nữa, khi 
đó thất bại là điều khó tránh. 


áp nhật thông tin vô cùng quan trọng 


Trong một cuộc chơi việc chọn lựa và thấu 
tường thông tin là hai yếu tố vô cùng quan trọng, 
chúng thường có tác dụng mang tính quyết định. 
Tuy nhiên, đồng thời chúng ta cũng phải chú ý 
một điều đó là không được khư khư giữ mãi đạo 


104 


Trần Phách Hàm 


lý “càng nhiều thông tin càng tốt.” Thông tin quá 
nhiều có thể dẫn đến hỗn loạn. Đầu tiên ta sẽ gặp 
phiền phức trong việc lựa chọn và phân loại, ngoài 
ra tính hiệu lực của thông tin cũng là vấn đề đáng 
để ta quan tâm tới. Trò chơi tâm lý không thể chỉ 
hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm. Con người sẽ 
không bao giờ ngã ở một chỗ đến hai lần, cùng 
một cách khó có thể khống chế tâm lý đối phương 
nhiều lần. Ngoài ra, nếu như tính hiệu lực của 
thông tin không theo kịp tình hình vậy đồng nghĩa 
với việc tin tình báo bạn có được không có tác 
dụng gì, và sau đó những kế sách đối phó bạn đặt 


ra cũng hoàn toàn vô dụng. 


Có một câu truyện ngụ ngôn như sau, có một 
gia đình trồng rất nhiều cây ăn quả trong vườn, họ 
dựa vào việc bán hoa quả để sinh sống. Bỗng một 
ngày nọ người chủ gia đình đẩy xe trái cây ra chợ 
bán, đi nửa chừng mệt quá bèn ngồi dưới bóng 
cây ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, ông thấy trái cây 
đã ít đi rất nhiều, thoạt đầu ông tưởng bị người 
qua đường lấy mất, nhưng khi nhìn lên trên cây 
thì thấy có rất nhiều con khỉ đang ngồi, trên tay 
môi con đều cầm hoa quả. Người đó vô cùng sốt 
ruột, nói đạo lý với lũ khi không được, hơn nữa lũ 
khi này đi chuyển trên cây vô cùng nhanh, muốn 
đuổi theo cũng không xong. Nhưng số trái cây này 


105 


Ũ » Lý thuyết trò chơi 


đo cả nhà ông khổ cực trồng trọt, nếu bị lũ khỉ lấy 
hết thì công sức cả năm của cả nhà ông coi như đổ 
sông đổ bể. 

Đột nhiên ông bán trái cây nảy ra một ý tưởng, 
ông nghĩ đến việc lũ khi rất thích bắt chước hành 
động của con người. Vì vậy, ông lén lút cầm trái 
cây rồi lùi về phía sau vài bước sau đó vẫy tay. Quả 
nhiên lũ khỉ cũng học theo dáng vẻ của ông vẫy 
vẫy tay. Trong lòng ông bán trái cây mừng rỡ vô 
cùng, ông cho rằng cách này có hy vọng vì vậy lại 
làm thêm động tác ngửa người ra phía sau. Lũ khỉ 
cũng học theo, chúng nô đùa vô cùng vui vẻ. Chính 
vào lúc này ông lơ đãng vứt trái cây vào trong giỏ. 
Lũ khi đang nô đùa vui làm gì nghĩ đến việc người 
đàn ông dưới cây có mưu đồ khác, vì vậy chúng 
cũng học theo ném trái cây vào giỏ. Người bán trái 
cây thấy vậy liền thu đọn đồ lên xe đi mất. 

Buổi tối sau khi trở về nhà ông bán trái cây 
liền đem chuyện này ra kể với cháu trai khiến cả 
nhà cười rôm rả. Nhiều năm sau cháu của ông 
ấy trưởng thành và tiếp tục thừa kế công việc 
bán trái cây của ông cha. Không ngờ rằng người 
cháu trong một lần ngủ thiếp đi cũng bị lũ khi ăn 
trộm mất trái cây. Người cháu chậm rãi đứng dậy 
không chút lo lắng. Anh nhớ rằng ông mình từng 


106 


Trần Phách Hàm... 


kê về câu chuyện này, vì thế liền giả vờ cầm trái 
cây lên ném vào trong xe. Ai ngờ rằng lần này lũ 
khi không học theo động tác của anh mà ngược lại 
chúng cầm theo trái cây bỏ chạy mất. 

Đây là cuộc đọ sức giữa lũ khi và người bán 
trái cây, trong cuộc đọ sức này đứa cháu cho rằng 
bản thân đã có trong tay những thông tin cần thiết 
mà quên mất thông tin cũng không ngừng thay 
đổi. Trong trò chơi này, nếu người tham gia luôn 
ôm khư khư một thông tin, không biết kịp thời đổi 
mới thì sẽ phải trả giá vì điều đó. 

Câu chuyện ngắn này muốn nhắn nhủ đến 
chúng ta về tính quan trọng của việc cập nhật 
thông tin kịp thời. Đặc biệt là trong thời đại thông 
tin bùng nổ như ngày nay, mỗi phút mỗi giây 
đều có vô số tin tức mới, nếu bạn không kịp thời 
loại bỏ tin cũ cập nhật tin mới vậy sớm muộn gì 
bạn cũng sẽ bị một đống tin tức cũ kỹ nhấn chìm. 
Nếu không có nguồn thông tin mới vậy làm sao 
để vạch ra đối sách tương ứng khống chế tâm lý 
đối phương? Nếu như không thể thu thập được 
những tin tức mới nhất vậy bạn đương nhiên ở 
thế yếu trong ván cờ này. Chúng ta không hiểu 
rõ về đối thủ, ngược lại họ hiểu rõ từng chân tơ 
kế tóc của ta. Dưới tình huống tin tức không đối 


107 


», Ly thuyết trò chơi 


xưng như vậy, đối phương chí cân tung ra một tin 
mààa chúng ta không hiếu thì rất có khá năng khiến 
tạ chọch khỏi đường ray. Dưới tình hình đó việc 
chuên thẳng ván cờ khó càng thêm khó 


Người xưa có câu: “Biết người biết ta, trăm 
trận trẫm thắng “ Điêu này quả thực rất thực tế, 
muốn chiến thẳng trong ván chơi thì phải dựa trên 
cơ sở này đế hoạch định kế hoạch. Dù trò chơi điển 
ra ở trong bất ky mới trường nào thì câu nói này 
cũng đều phù hợp. Mỗi ngày chúng ta đều vô tình 
tham gia vào các trò chơi khác nhau, việc đó nhất 
định sẽ rèn luyện cho đôi tai và đôi mắt ta ngày 
càng nhạy bén. Từ đó ta có thể gom góp tin tức bản 
thân cân từ nhiêu nguồn khác nhau sau đó tổng 
hợp lại thay vì mò kim đáy bể, chồn chân bó gối, 
coi những tin tức bị biến chất trở thành vật báu. 
Nói một cách khác, nếu người chơi sử dụng lối tư 
duy cổ hủ bất biến và những tin tức bị loại bỏ để 
vạch ra mưu kế sách lược thì kết cục đợi họ phía 
trước chỉ có thất bại. 


Dung thời gian tao ra 4p lực 


Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta rất hay 
gặp phải những tình huống “đợi chờ quyết định 
của đối phương.“ Trong tình huống như vậy ta 
không thể bắt tay vào làm bất kỳ việc gì được, chỉ 


108 


Trân Phách Hàm 


có thể đợi chờ sự phản hồi hoặc quyết đoán của 
đối phương. Nếu đợi mãi không thấy phản hồi 
từ phía người kia sẽ khiến ta nảy sinh cảm giác 
lo lắng và buồn bực. Vì vậy nhiều người âm thầm 
tính toán: nên làm sao để khiến đối phương nhanh 
chóng đưa ra quyết định đây? 


Một ví dụ chúng ta thường gặp phải: một cặp 
đôi yêu nhau khi bàn đến chuyện cưới hỏi. Nếu 
như hai người không thống nhất được thời gian 
kết hôn hoặc phía đằng trai mập mờ không phản 
hồi hoặc không chốt được mốc thời gian làm đám 
cưới một cách chính xác đều sẽ khiến phái yếu trở 
nên lo lắng và buồn bực. Do thời gian kết hôn đối 
với phụ nữ còn liên quan đến cả vấn đề độ tuổi 
sinh sản, chính vì vậy họ không có dư dả thời gian 
đợi người đàn ông của mình đưa ra quyết định. 

Tiến sĩ Swaldhuber đến từ Đại học Fribourg, 
Thụy Sĩ từng tiến hành một thí nghiệm. Ông chọn 
ra 40 sinh viên đại học tham gia thí nghiệm và yêu 
cầu họ chọn hai phương pháp để cứu loài rùa biển 
đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Phương án 
thứ nhất rất an toàn nhưng lượng trứng rùa đẻ ra 
rất ít, phương án thứ hai tuy có rủi ro cao nhất định 
nhưng lượng trứng đẻ ra lại lớn. Tiến sĩ Huber 
chia các sinh viên đại học thành hai nhóm. Đối với 


109 


,\Ø Lý thuyết trò chơi 


_d 


nhóm thứ nhất tiến sĩ đặt ra thời gian nhất định 
và gây sức ép lớn với họ. Nhóm thứ hai không có 
bất kỳ hạn chế về mặt thời gian. Kết quả cuối cùng 
của thí nghiệm là hầu hết các sinh viên trong nhóm 
đầu tiên đã chọn kế hoạch rủi ro cao vì áp lực giới 
hạn thời gian; trong khi các sinh viên trong nhóm 
thứ hai đa phần áp dụng kế hoạch rủi ro thấp. 


Cuối cùng tiến sĩ Huber rút ra kết luận, ông 
cho rằng con người ta nếu như vì lí do thời gian 
cấp bách dẫn đến lo lắng bất an, thường họ sẽ đưa 
ra quyết định có tính rủi ro lớn nhằm mong đạt 
được kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu không có 
bất kỳ áp lực nào, thời gian dư đả, con người ta 
thường sẽ suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng, đặt an toàn 
lên vị trí hàng đầu. Và từ đó họ sẽ đưa ra những 
quyết định có mức độ rủi ro thấp, mặc dù kết quả 
quyết định đó đem lại không quá cao. 

Vì vậy khi chúng ta cần đối phương nhanh 
phản hồi hoặc đưa ra quyết định có tính rủi ro cao 
thì có thể thử tạo cho họ một chút áp lực. Việc tạo 
ra loại áp lực này cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần 
chúng ta không ngừng nói câu “hết thời gian rồi” 
để tác động đến cảm xúc của họ, khiến đối phương 
nảy sinh cảm giác lo lắng nhất định. 


Ví dụ khi mua hàng trên mạng chúng ta gặp 
phải shop gửi hàng chậm chạp, việc hòa nhã vui 


110 


Trần Phách Hàm 


vẻ trao đổi thường không đem lại bất kỳ ích lợi 
gì. Lúc này đây bạn hãy nói với chủ shop đó rằng: 
“Đã một thời gian rất lâu rồi mà không thấy bên 
anh giao hàng, tôi không đợi nổi nữa, tôi muốn 
hủy đơn.” Chủ shop nghe thấy vậy chắc chắn lập 
tức giao hàng cho bạn luôn. Việc làm này không 
phải đang uy hiếp người khác mà đây là hành 
động dùng thời gian tạo áp lực tỉnh thân cho đối 
phương để họ biết rằng chúng ta không thể cứ mãi 
đợi chờ họ hành động. 

Trong một ván chơi, nếu có đủ thời gian để 
suy nghĩ và cân nhắc, các quyết định mà chúng ta 
đưa ra thường dựa trên sự an toàn và ổn định, sẽ 
không mạo hiểm hấp tấp. Ngược lại, khi quỹ thời 
gian ít ỏi không đủ để cân nhắc thấu đáo, việc đưa 
ra quyết định trong tình huống đó thường tồn tại 
rủi ro nhất định. Nên cho đối phương thêm chút 
thời gian hay cướp đoạt thời gian của họ? Có lúc 
chỉ cần chúng ta đưa ra một quyết định như vậy là 
có thể thao túng đối phương theo ý muốn. 

Áp đảo đối phương về tâm lý 

Một nhà nghiên cứu đã phân tích 426 tiêu đề 
được đăng trên 5 tạp chí sức khỏe nổi tiếng và phát 
hiện ra rằng mặc dù đó là tạp chí sức khỏe, nhưng 
từ được sử dụng thường xuyên nhất là những từ 


111 


t D Lý thuyết trò chơi 


được sử dụng để cải thiện ngoại hình. Bằng cách 
so sánh đữ liệu, nhà nghiên cứu đã phát hiện điều 
thú vị trong hiện tượng này. 

Nếu đã lựa chọn mua thể loại tạp chí này thì 
chứng tỏ người đọc cũng vô cùng quan tâm đến 
vấn đề sức khỏe. Mặc dù là vậy, điểm mấu chốt 
con người ta chú trọng đến vẫn chỉ dừng lại ở “vẻ 
bề ngoài”, còn cách khá xa nội dung “sức khỏe.” 
Hiển nhiên thông qua tần suất sử dụng những từ 
ngữ này chúng ta có thê nhận ra đâu mới là nội 


dung người đọc quan tâm nhất. 


Nội tâm đối phương thật sự muốn cái gì đây? 
Đâu mới là những từ vừa quan trọng vừa có thể 
lay động con tim của họ? Nếu chúng ta nắm chắc 
điểm này trong ván chơi thì đồng nghĩa với việc ta 
có thể sử dụng một biện pháp nào đó để thao túng 
tâm lý đối phương một cách đễ dàng. 


Nhiều nhân viên kinh doanh có thành tích 
công việc cao đã thành thạo chiêu công tâm thuật 
then chốt này. Đối với nhân viên kinh doanh mà 
nói những câu hỏi và ý định mua hàng của khách 
hàng không quan trọng, thứ họ quan tâm hơn là 
nhu cầu thực sự của khách hàng là gì. Chỉ cần bạn 
có thể hiểu người khác đang nghĩ gì thì việc bán 
hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không, 


112 


Trần Phách Hàm 


cho dù bạn mô tả sản phẩm một cách hữu dụng 
đến mức nào đi chăng nữa, khách hàng cũng sẽ 
không sẵn sàng trả tiền nếu bạn chưa chạm đến 
nhu cầu trong nội tâm họ. Đây là cuộc chơi giữa 
thị trường và người tiêu dùng, đồng thời cũng là 
quá trình hai bên thăm đò tâm lý của nhau. Khách 
hàng sẽ đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau để lựa chọn 
sản phẩm ưng ý và giá cả phù hợp. Đồng thời 
người bán hàng cũng sẽ thông qua những vấn đề 
của khách hàng để đoán ra món hàng họ thật sự 
ưng ý. Trong quá trình đôi bên thăm dò lẫn nhau, 
một vài từ ngữ quan trọng sẽ thể hiện một cách 
chính xác khát vọng sâu trong nội tâm của các bên. 

Giả dụ bạn là một nhân viên kinh doanh phụ 
trách mảng mỹ phẩm. Sản phẩm bạn bán có hiệu 
quả làm đẹp vô cùng tốt, sở hữu nhiều công hiệu 
như dưỡng ẩm, làm trắng, chống lão hóa, xóa mờ 
nếp nhăn... Tuy nhiên đối với những khách hàng 
khác nhau chúng ta phải nhấn mạnh vào từng 
công hiệu riêng chứ không phải cứ nói chung 
chung. Bạn coi công hiệu nào quan trọng nhất thì 
tâm lý khách hàng cũng vì thế mà thay đổi bởi vì 
thứ người tiêu dùng chú trọng không giống nhau. 

Đối với những cô gái trẻ mới chỉ hơn 20 tuổi 


mà bạn lại đi giới thiệu về công hiệu xóa mờ nếp 


113 


¡„” Lý thuyết trò chơi 


nhăn thì chắc chắn họ sẽ không vui. Bạn giới thiệu 
với những bà nội trợ quanh năm ở nhà nghiên 
cứu mỹ phẩm về công dụng dưỡng ẩm, làm trắng 
chắc chắn họ sẽ không cảm thấy hào hứng. Đối với 
những người tiêu dùng khác nhau bạn phải chọn 
ra đâu là điểm đủ sức hấp dẫn họ mới được. Bạn 
phải dựa theo các tiêu chí tuổi tác, nghề nghiệp, 
giới tính của từng khách hàng mà tìm ra đâu là 
chiếc chìa khóa then chốt có thể tác động đến tâm 
lý của họ, và tiến hành tô vẽ điểm xuyết một cách 
ấn tượng hơn, đây là điều vô cùng quan trọng. 

Cùng một công dụng nhưng nếu bạn đổi cách 
nói có thể sẽ đủ sức thu hút khách hàng thuộc hai 
nhóm tuổi. Những người trẻ thường chú trọng 
trào lưu, họ không quá hiểu rõ về công dụng. Lúc 
này bạn phải giới thiệu sao cho gần gũi với ngôn 
ngữ thói quen của khách hàng, như vậy mới nhận 
được sự công nhận của người trẻ. Còn những bà 
nội trợ có tuổi cả năm dùng đủ các loại mỹ phẩm, 
họ hiểu rất rõ về công hiệu của những sản phẩm 
này. Chính vì thếbạn chủ yếu phải so sánh cho họ 
thấy điểm loại mỹ phẩm này có mức giá tốt nhất so 
với những sản phẩm cùng loại. 

Cùng một nội dung nhưng chỉ cần hơi thay đổi 
một chút cách dùng từ là có thể dễ đàng chạm đến 


114 


Trần Phách Hàm 


trái tim đối phương, từ đó đạt được hiệu quả ta 


hằng mong đợi. 


Vật ít mới quý 

Giá trị quan của con người có thể coi là thứ mơ 
hồ nhất trên đời này. Nó thay đổi theo thời gian, 
sự đánh giá của con người đối với cùng một sự 
vật cũng theo vậy mà đổi thay. Từ đó ta có thể 
thấy rằng không hề có một tiêu chuẩn tuyệt đối về 
giá trị quan. Con người ta luôn quen với việc theo 
đuổi những thứ hiếm có, đồng thời nâng cao giá trị 
của chúng đến mức không tưởng. 

Cái gì càng hiếm, càng quý thì con người càng 
có nhiều người tìm thấy giá trị trong đó. Nhưng 
thực tế cho dù giá trị của chúng có hợp lý hay 
không, giá trị thực nằm ở đâu thì con người đầu 
tiên sẽ bị sự hiếm có thu hút, đây là một loại bản 
chất con người. Trong một ván chơi, nếu chúng 
ta tạo ra khái niệm hiếm có thì có thể thu hút ánh 
nhìn của đối phương, từ đó đạt được mục đích của 
bản thân. 

Vào thế kỷ 17, ở Hà Lan xảy ra cuộc khủng 
hoảng hoa tulip, lúc đó củ hoa tulÌip khan hiếm 
được bán với giá cao ngất ngưởng. Nhưng chỉ vài 
năm sau bong bóng vỡ, giá hoa trượt dốc không 


115 


JÊỀP Lý thuyết trò chó 
phanh. Đây là một trường hợp rất điển hình, minh 
họa đầy đủ sự thay đổi giá trị của con người. 


Có thể nói các thương nhân rất am hiểu tâm lý 
khách hàng, ta có thể thấy các dòng chữ quảng cáo 
khác nhau ở khắp mọi nơi chứa đầy những luận 
điệu nhấn mạnh sự khan hiếm. Dù đúng hay sai thì 
ít nhất khi nhìn vào những dòng chữ miêu tả đó, 
tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ cảm thấy rung động. 

Ví dụ những nhân viên tiếp thị qua điện thoại 
trước giờ đều không chủ động nói câu: “Chào 
mừng quý khách đến mua sản phẩm chỗ chúng 
em.“ Câu họ hay nói nhất lại là: “Chỉ có những 
khách hàng may mắn được bốc trúng hoặc do bọn 
em chủ động gọi điện mới có thể mua được sản 
phẩm này.“ Nếu như là một sản phẩm vừa được 
tung ra thị trường, các bên bán hàng sẽ treo một 
tấm biển trên đó viết rằng: “Bán sớm nhất trên toàn 
thế giới, số lượng có hạn. Mở bán trong một thời 
gian nhất định, đến muộn là hết hàng.” Quảng cáo 
trên tỉ vi cũng y như vậy, số lượng mặt hàng phía 
dưới màn hình không ngừng giảm, MC đốc hết 
sức kêu gọi khán giả: “Mười sản phẩm cuối cùng! 
Mười sản phẩm cuối cùng rồi! Hoạt động mở bán 
lần này còn 5 phút nữa là kết thúc! Năm sản phẩm 
cuối cùng! Vị khách ban nãy đã đặt mua một lúc 
năm sản phẩm! Bán hết hàng!” Ngay cả những cửa 


116 


Trần Phách Hàm 


hàng ăn ven đường cũng không chịu yếu thế, bạn 
thấy có vô cùng nhiều người đứng xếp hàng dài 
đợi mua vịt quay, mua bánh kem, lẽ nào bọn họ 
thật sự chỉ có thể mua của cửa hàng này hay sao? 
Đương nhiên là không phải rồi, chẳng qua vì trước 
cửa tiệm có treo tấm biển ghỉ: “Mỗi ngày chỉ bán 
50 con, bán hết đóng cửa.” 

Đương nhiên chúng ta giờ đây đều biết đó là 
cách thức buôn bán của các con buôn, khi nhìn 
thấy những câu quảng cáo đó ta sẽ cười cho qua 
chuyện. Nếu như sản phẩm được quảng cáo chính 
là thứ bạn mong muốn mua từ lâu, vậy bạn có chủ 
động dập tắt những suy nghĩ khinh thường trong 
quá khứ sau đó chạy theo mọi người tranh cướp 
mua cho bằng được hay không? Kiểu khẩu hiệu 
tuyên truyền này luôn khiến nhiệt huyết con người 
ta sục sôi, khiến họ tìm đủ mọi cách để mua được 
món đồ này. Có thể họ không hề thiếu những thứ 
đó, thế nhưng họ vẫn lựa chọn mua chúng. 


Cùng một đạo lý như vậy, giả dụ chúng ta 
áp dụng biện pháp này với chính bản thân mình, 
tuyên truyền bản thân trở thành một món đồ hiếm 
có khó tìm, như vậy sẽ giúp nâng cao giá trị bản 
thân. Cho dù là người hay món đồ đi chăng nữa, 
chỉ dựa vào sự “khó có thể thay thế” liền mang 
đến sức hấp dẫn khó cưỡng. Chính vì vậy khi 


117 


Ỷ Da Lý thuyết trò chơi 


trong một ván chơi, chúng ta phải kết hợp một 
cách phùhợpnhững điều kiện khác nhau để tạo ra 
một loại cảm giác hiếm có nhằm thu hút đối thủ. 
Sở đĩ phương pháp này luôn đúng xét cho cùng là 
vì bản tính của con người khó đổi. 


Áp đảo đối phương về tâm lý 

Binh pháp có câu: “Làm khó kẻ kiêu, đánh bại 
kẻ lười.” Khi đối phương kiêu căng ngạo mạn, 
chúng ta phải nhanh chóng tấn công mạnh mẽ 
vào tỉnh thần và làm mất oai phong của hắn. Đợi 
cho đến khi đối phương sa sút tỉnh thân, buông bỏ 
phòng bị, lúc đó chúng ta tung ra chiêu mạnh mẽ 
đánh bại hoàn toàn đối phương. Đây là một hành 
động hoàn chỉnh có hiệu quả cao. Đầu tiên làm 
tổn hại nhuệ khí đối phương, nhân lúc hắn ta tự 
mình chữa thương thì tung ra một đòn chí mạng. 
Thương trường còn được coi là chiến trường không 
khói súng, ở đó ta vẫn có thể áp dụng được cách 
này. Trong quá trình đấu trí trong thương trường, 
chỉ cần am hiểu vận dụng sẽ giúp ta đạt được hiệu 
quả bất ngờ. 

Công ty Japan Airlines đã đàm phán một thỏa 
thuận lớn đáng kinh ngạc với một công ty của Mỹ. 
Nếu giá giao dịch cuối cùng có thể cao thêm một 
chút sẽ tạo ra sự thúc đẩy rất lớn đối với sự phát 


118 


Trần Phách Hàm -_ 


triển kinh doanh của các công ty Mỹ. Do ý nghĩa 
to lớn của giao dịch này, tất cả nhân viên của công 
ty Mỹ đều chuẩn bị tích cực. Người phụ trách tràn 
đầy tự tin đối với cuộc đàm phán này. Bởi vì theo 
quan điểm của anh ấy, sản phẩm này đang là mặt 
hàng hot trên thị trường quốc tếhiện nay. Và về mặt 
công nghệ, sản phẩm của công ty anh ấy vượt xa các 
sản phẩm khác, hơn nữa chúng cũng có giá thành 
tương đối cạnh tranh. Người phụ trách tin rằng chỉ 
cần việc giới thiệu sản phẩm được thực hiện tốt, 
việc ký kết hợp đồng là điều đương nhiên, chỉ cần 
đợi người bên phía Nhật Bản đặt bút ký là xong. 
Dưới sự điều phối của người phụ trách, tất cả các 
bộ phận trong công ty hoạt động ổn định và hợp tác 
chặt chẽ. Chỉ chờ cuộc đàm phán bắt đầu, giới thiệu 
chỉ tiết về sản phẩm, người Nhật không có đường 
mặc cả chỉ có thể ngoan ngoãn móc hầu bao ra. 

Vài ngày sau đoàn đại biểu đàm phán bên phía 
Nhật Bản đã đáp máy bay đến Mỹ, sau khi gặp 
mặt đôi bên chính thức bước vào cuộc đàm phán. 
Người Mỹ sử dụng một lượng lớn hình ảnh và 
dữ liệu báo cáo, từ thiết kế sản phẩm cho đến chỉ 
số công dụng đều được giới thiệu vô cùng tỉ mi. 
Chỉ xét riêng sản phẩm mà nói đã không thể chê 
được điểm nào, cho dù người nghe là tay mơ ngoài 
ngành cũng có thểnghe hiểu những lời giới thiệu. 


119 


¡ê” Lý thuyết trò chơi 

Cả buổi diễn thuyết diễn ra trong hơn hai tiếng 
đồng hồ, trong thời gian đó đoàn đại biểu đàm 
phán bên phía Nhật Bản luôn ngồi yên lắng nghe, 
không hề phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Mãi cho đến 
khi buổi diễn thuyết kết thúc, người phụ trách 
ngập tràn tự tin tắt máy chiếu rồi hỏi ba người 
của đoàn đại biểu đàm phán phía Nhật rằng: “Các 
anh cảm thấy ra sao?” Phía Nhật mỉm cười lịch 
sự và đáp lại: “Chúng tôi nghe không hiểu gì.” 
Sự nhiệt tình của người phụ trách chỉ trong nháy 
mắt đã nguội đi mất một nửa, thế nhưng anh ta 
vẫn duy trì phong độ và hỏi: “Xin hỏi phần nào tôi 
giải thích quý vị chưa rõ?” Bên phía Nhật đáp lời: 
“Toàn bộ chúng tôi đều nghe không hiểu.“ Người 
phụ trách phía Mỹ mồ hôi tuôn ra như tắm, ông ấy 
không biết nên đáp lại ra làm sao. Người Nhật vô 
cùng lịch sự hỏi: “Có thể làm phiền anh nói lại lần 
nữa được không? 

Sự nhiệt tình và tự tin của người phụ trách như 
bị đội một gáo nước lạnh cuốn trôi sạch, không thể 
lấy lại khí thế như ban nãy nữa. Vì thế cuộc diễn 
thuyết chỉ được diễn ra qua loa đại khái. Kết quả là 
nhuệ khí phía đại điện Mỹ hoàn toàn mất tăm mất 
tích, cuối cùng bị phía Nhật ép đến giá thấp nhất. 

Người Nhật đã vô cùng khéo léo vận dụng 
phương pháp đàm phán “Làm khó sự sắc bén, 


120 


ơờơcơớờừ.7.7.7 


Trần Phách Hàm _ 


đánh bại sự lười biếng.“ Ngay từ đầu họ đã luôn 
giữ một thái độ bình tĩnh, họ không có bất kỳ phản 
ứng nào đáp lại sự tự tin ngập tràn của bên đại 
điện phía Mỹ, đồng thời họ còn giả ngốc để dập 
tắt tinh thần đối phương. Mặc dù chiêu này nhìn 
có vẻ vừa xỏ lá vừa ngu ngốc nhưng đẳng sau đó 
là cả sự thông minh và gian xảo của người Nhật. 
Một khi nhuệ khí đại diện phía Mỹ bị dập tắt, đầu 
tiên nội bộ nản trước, kết quả cuối cùng là thua 
trên bàn đàm phán. 

Bạn phải khắc ghi một điêu, đàm phán trên 
thương trường nhất định phải luôn duy trì sự tự 
tin, chỉ có tự tin mới có thể thu được được kết quả 
thắng lợi. Vừa duy trì tự tin ta cũng phải đồng thời 
chuẩn bị cho mình sĩ khí, thậm chí sĩ khí đó phải đủ 
mạnh để đánh bại đối phương. Dựa trên cơ sở đó áp 
dụng thêm một vài lí do từ chối cảm tính, cuối cùng 
sẽ khiến đối thủ công nhận hoặc thỏa hiệp. 

Chiến lược của những kẻ liều mạng 

Trong một ván cờ có lúc sẽ xuất hiện hiện 
tượng, vô cùng thú vị. Trong một số tình huống nào 
đó những người nhìn có vẻ như họ xúc động nhất 
thời, buông bỏ lý trí, được ăn cả ngã về không luôn 
là người thắng, còn những ai cẩn thận lại luôn rơi 
vào thế yếu. Chúng ta gọi những người áp dụng 


121 


Ệ” Lý thuyết trò chơi 


biện pháp an toàn là kẻ nhát gan, những người liều 
lĩnh xông lên phía trước là kẻ liều mạng. Chúng ta 
cùng xem xem sự chạm trán giữa kẻ nhát gan và kẻ 
liều mạng sẽ ra sao. 


Thật ra nhiều người đều chọn cách làm của kẻ 
nhát gan. Dù sao những kẻ liều mạng hành động 
khó đoán, tất nhiên việc né tránh không được hay 
cho lắm, thế nhưng so với việc đôi bên thương 
vong thì tránh né cũng được coi là một lựa chọn 
không tồi. Chính vì có suy nghĩ của những kẻ nhát 
gan mới khiến những kẻ liều mạng nếm được quả 
ngọt. Xét về kết quả trò chơi mà nói, kẻ liều mạng 
dường như tốt hơn kẻ nhát gan, nhưng nếu xét 
về mặt lý trí thì việc an toàn bảo thủ của kẻ nhát 
gan lại được đánh giá cao hơn. Trò chơi liên quan 
đến độ gan dạ tạo nên cục diện khác thường: càng 
không lý trí thì càng dễ chiến thắng. 

Xét từ góc độ đấu trí mà nói, chiến lược của 
những kẻ liều mạng quả thật là con đường tắt dẫn 
đến thành công nhanh nhất. Phương pháp đó đơn 
giản, quân phiệt. Một là ngoan ngoãn nhường 
đường, hai là lấy cứng chọi cứng. Nhưng điều 
này không phải lúc nào cũng đúng, điều kiện tiên 
quyết bắt buộc cho sự thành công của những kẻ 
liều mạng đó là phải có sự tồn tại của một đối thủ 
nhát gan lý trí. Nếu đối phương cũng là kẻ liều 


122 


Trần Phách Hàm 


mạng vậy đừng mơ đến việc thử dọa đối phương 
rút lui, lúc đó đôi bên chỉ có thể chạm trán đến 
mức sứt đầu chảy máu! Nhiều người đều biết rằng 
chiến lược của kẻ liều mạng có cơ hội thắng lớn, 
vì vậy rất đễ xuất hiện cả hai người chơi đều là kẻ 
liều mạng. Ngươi mạnh ta còn mạnh hơn! Ngươi 
hung đữ, ta hung dữ honl 

Từ đó ta có thể dễ dàng thấy rằng bên nào liêu 
mạng ra đòn trước sẽ bị đối phương không coi ra 
gì. Lúc này đây dù là kẻ liều mạng không lý trí đến 
mấy đi chăng nữa cũng phải lý trí. Bọn họ phải cân 
nhắc một hồi, nên né tránh hay là tiếp tục nghênh 
chiến trực diện đây? Nếu tiếp tục lấy cứng chọi 
cứng rất có thể dẫn đến kết cục cá chết lưới rách, 
cuối cùng vì mặt mũi mà hy sinh cả tính mạng. Thế 
nhưng nếu lúc này từ bỏ sự liều mạng để trở về 
đáng vẻ lý trí, nhếch nhác trốn chạy, bỏ cuộc chơi 
sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt. 

Đây là thời khắc then chốt phân biệt ai mới là 
kẻ liều mạng thật sự. Kẻ thật sự liều mạng sẽ không 
quan tâm đến việc đối thủ yếu hay mạnh. Còn 
những kẻ giả vờ liều mạng lúc này đây sẽ phải cân 
nhắc đắn đo, kết cục của loại người này thường là 
từ bỏ hoặc rút lui, dù sao việc đưa ra quyết định 
cho việc này cũng vô cùng dễ dàng. So với thể điện 
thì tính mạng đương nhiên càng quan trọng hơn. 


123 


: è” Lý thuyết trò chơi 


Dù sao những người không tính đến hậu quả chỉ 
là thiểu số, mục đích của người chơi vẫn là lợi ích, 
không cần vì thế mà đặt cược cả tính mạng. Cuộc 
đấu trí này nhằm thi xem ai càng tàn nhẫn, ai càng 
thông minh. 

Việc này vừa hay phù hợp với chiến lược của 
kẻ liều lĩnh. Kẻ liều lĩnh trước luôn hy vọng rằng 
đối phương bị bản thân dọa cho sợ hãi, từ đó 
không tốn một binh một tốt nào giành được thắng 
lợi. Tuy nhiên khi gặp phải đối thủ được ăn cả ngã 
về không thì mưu kế này coi như công cốc. Hơn 
nữa việc khiến người ta càng bối rối hơn đó chính 
là trong tình huống đó, cho dù ai là người đưa ra 
quyết định trước thì cũng không có cơ hội thay 
đổi, chắc chắn sẽ nhận lại sự phản kích của đối thủ 
hoặc bản thân tự mình rút lui. 

Thông thường nếu như đôi bên đều giả vờ 
liều mạng để hù dọa đối phương, vậy khi sự việc 
tiến triển đến một giai đoạn nhất định, chắc chắn 
người phụ trách mỗi bên đều sẽ trải qua thế cưỡi 
lưng cọp'. Phải đợi hành động tiếp theo của hai 
bên thì kết quả ván chơi đó mới ngã ngũ, tuy nhiên 
đôi bên gần như không hẹn mà cùng bị mắc kẹt. 


! Thế cưỡi lưng cọp để chỉ trường hợp rơi vào tình thế khó 
khăn không đê giải quyết, leo lên lưng cọp thì đễ, muốn 
xuống lại vô cùng khó. 


124 


DÙN6 LÝ THUYẾT TRù CHñI 
BẦN HUYỆN YÊU ĐƯỮNG 


» Lý thuyết trò chơi 


Tình yêu vốn dí là một trò chơi 

Tình yêu trong cuộc sống hiện thực luôn đầy 
thăng trầm. Từ khi gặp nhau quen nhau cho đến 
túc yêu nhau, cả quá trình này sẽ xuất hiện vô vàn 
rào cản và khó khăn. Cho dù một cặp tình nhần 
nắm tay nhau kề vai sắt cánh trên đường đời, kể cả 
khi sắp bước vào thánh đường hôn nhân cũng khó 
tránh phát sình những chồng gai. Tình yêu thời trẻ 
cuồng nhiệt anh chết em sống, thế nhưng tình yêu 
đó lại vì phía đằng trai không nhà không xe không 
tiền bạc mà bố mẹ đằng gái quyết liệt phản đối. 
Thông thường sau khi ngồi xuống trao đổi một 
cách hòa nhã, bố mẹ đẳng gái sẽ đe dọa một cầu 
cuối cùng: “Nếu con còn cùng anh ta ở bền nhau 
thì ta sẽ coi như không có đứa con gái này!” 

Chắc hẳn khung cảnh này trong cuộc sống hay 
phim ảnh cũng không còn xa lạ nữa. Trong tình 
huống đó cô gái phải lựa chọn như thế nào? Một 
bên là người bản thân yêu say đắm, bên còn lại là 
bố mẹ ruột thịt, liệu ai có thể đễ đàng đưa ra quyết 
định cuối cùng đây? Chúng ta phải làm sao mới có 
thể đạt được kết quả vẹn cả đôi bên trong ván cờ 
tâm lý giữa bố mẹ và con cái này đây? 

Xét một cách khách quan, nếu như hai người 
thật sự yêu nhau sâu đậm, vậy việc kết hồn chỉnh 


126 


bà — sec S2 Hy <lrcnreea.g6NBÌnnsnpe<@P2 ng ©~ 


Trần Phách Hàm -_ 


là lựa chọn tối ưu nhất. Bởi vì lời uy hiếp đoạn 
tuyệt quan hệ của bố mẹ luôn khiến người ta nghỉ 
ngờ về tính chân thực của nó. Trong các tình huống 
thông thường bố mẹ không thể nào không nhận 
đứa con gái của mình. 

Trong thời gian đầu khi mới yêu đôi bên rất 
hiếm khi xảy ra những cuộc đấu trí, có câu nói nổi 
tiếng như sau: “Nam nữ khi yêu vào chỉ số IQ sẽ 
bị âm.” Câu nói này có hơi chút cực đoan, bởi vì 
trong thời gian đầu yêu đương cuồng nhiệt tất cả 
sự quan tâm, bảo vệ, suy nghĩ của đôi bên đều xuất 
phát từ nội tâm. Khi đó họ không hề có chút tính 
toán thiệt hơn. Theo thuật ngữ tình yêu đây được 
gọi là kìm lòng không đậu. Có nhiều cuộc hôn 
nhân chớp nhoáng, có thể họ chỉ mới quen biết có 
một tuần liền quyết định việc chung thân đại sự, 
nửa đời sau nắm tay đối phương quyết không chia 
lìa. Dây chính là cái gọi là kìm lòng không đậu. 

Nếu giữa đôi bên bắt đầu đã nảy sinh đấu trí 
vậy chứng tỏ tình yêu này đã bước đến hồi kết. 
Trong đó, một bên dần trở nên lạnh nhạt thờ ơ, 
việc này sẽ khiến bên còn lại cảm thấy lo lắng, sự 
lo lắng này sẽ khiến họ phải sử dụng vô số cách 
để cứu vãn đoạn tình cảm này. Trong ván chơi 


liên quan đến tình yêu này cũng bao gồm yếu tố 


127 


„è° Lý thuyết trò chơi 


trò chơi như việc có người chơi, thông tin, chiến 
lược, hành động, lợi ích. Ví dụ điển hình nhất là 
khi đằng trai ngoại tình sẽ dẫn đến một loạt phản 
ứng và hành động của người vợ. 

Người khác nhau sẽ áp dụng chiến lược và 
hành động khác nhau, mà những hành động đó 
cũng thường dẫn đến kết quả không giống nhau. 
Có người sẽ níu kéo mối tình này, cố gắng khôi 
phục mọi thứ như chưa từng có chuyện gì. Tuy 
nhiên cũng có tình huống không thể cứu chữa, 
cuối cùng dẫn đến việc đánh mất bản thân và đối 
phương. Hai điều trên khác nhau ở chỗ xuất phát 
điểm hành động đôi bên không giống nhau. Nếu 
như không phải vì báo thù mà xuất phát từ tình 
yêu chân thật, vậy người vợ chắc chắn sẽ áp dụng 
cách làm có lợi cho chồng, tốt cho gia đình. Cách 
làm đó lấy lui làm tiến, nhìn qua có vẻ yếu đuối 
nhưng thực tế đem lại hiệu quả tốt nhất. Bởi vì cuối 
cùng cho đù là người chồng có hồi tâm chuyển ý 
hay không, chí ít bản thân vẫn còn giữ lại cho mình 
chút tôn nghiêm. Giả dụ nội tâm người chồng từng 
tồn tại chút lửa tình yêu, thì mối tình đó thường 
có thể vượt qua được thách thức, cuối cùng thăng 
hoa lên một tầm cao mới. Tuy nhiên trong, ván bài 
tâm lý, lấy ví dụ con người đều lý trí theo đuổi lợi 
ích lớn nhất cho bản thân, nhưng “tình yêu” lại là 


128 


san sms. —~--.—~-<^ 


Trần Phách Hàm 


thứ làm hại họ. Vì vậy chúng ta không thể không 
buông một tiếng thở dài, tình yêu chân thật đúng 
là một trò chơi. 


Đoạn văn trước chúng ta đã tìm hiểu sơ qua 
Về trò chơi có tổng bằng không, trong đó, thiệt hại 
của bên này chính là lợi ích của bên kia. Trong trò 
chơi tình yêu, trò chơi có tổng bằng không tồn tại 
nhưng vô cùng hiếm. Hoặc là cuối cùng hôn nhân 
mỹ mãn, gia đình êm ấm hoặc là đôi bên thương 
tích đầy mình, đổ vỡ trong sự không vui vẻ. Vì thế 
cuối cùng tất cả đều là trò chơi có tổng khác không. 
Cũng giống như việc đàn ông thích xem những 
chương trình thể thao, còn phụ nữ lại thích xem 
các chương trình truyền hình thực tế. Bởi vì hai 
người khi ở bên nhau sẽ đem lại sự thú vị lớn nhất, 
và vì thế cho nên họ mới chọn cách nhường nhịn 
đối phương chứ không phải mỗi người xem một 
ti vi riêng. Cuối cùng trò chơi lý trí không thể nào 
tách rời khỏi cảm xúc tâm lý và tác dụng chủ quan. 
Vậy chúng ta phải làm như thế nào đê cân bằng 
những thứ đó? Điểm mấu chốt của câu hỏi nằm ở 
hàm số thanh toán, cũng tức là mọi thứ sẽ đo mức 
độ tình yêu quyết định. 


Sau khi qua giai đoạn yêu đương nồng cháy, 
lúc này đây sẽ xuất hiện trò chơi liên quan đến tình 


129 


¡ Do Lý thuyết trò chơi 


yêu. Người thông minh am hiểu vận dụng đầu óc, 
còn người ngốc lại thích dựa vào trực giác, người 
yêu nhau sẽ vận dụng cả tình cảm và trí thông minh 
của mình. Điều thú vị là tính chất trò chơi tình yêu 
rồi sẽ dần dần thay đổi theo thời gian. Dù sao đời 
người rất dài, việc trò chơi lặp đi lặp lại trong thời 
gian dài cũng nhào nặn nên sự tín nhiệm giữa đôi 
lứa, như vậy hai người sẽ không dễ dàng biến lời 
nói dối thành vũ khí sát thương đối phương. Nếu 
mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, thông tin không đầy 
đủ và bất đối xứng cũng dần trở nên cân đối. 

Khi trò chơi tiến hành đến bước này nó cũng 
mất đi tác dụng vốn có. Anh ấy có thê đọc hiểu 
ánh mắt cô ấy, cô ấy cũng có thể nhìn thấu hành 
vi anh ấy, như vậy còn cần hành động chiến lược 
hay không? Đương nhiên là không cần rồi. Kết 
thúc của mối tình kiểu đó không ngoài việc hòa 
thuận bên nhau hoặc chia tay trong hòa bình. Con 
người trưởng thành, tình yêu cũng chín muồi 
đồng thời cũng trở nên phai nhạt, sẽ không nảy 
sinh bất kỳ tranh đấu quyết liệt nào cả. Lúc này 
đây trò chơi tình yêu trải qua biết bao năm tháng 
bể dâu cuối cùng cũng đi đến điểm kết, hoặc trỏ 
thành tình thân hoặc bước lên con đường người 
lạ từng quen. 


130 


——hƯ}ỶẬNHGỒÔ S“nnpener<<Sen 


Trần Phách Hàm : 


Nam nữ làng nhăng và người hiền lành 


Trong các bộ phim thường hay có phân cảnh 
một người hiền lành lương thiện bị người đàn ông 
hoặc người phụ nữ của mình vứt bỏ, sau này người 
đó quay lại báo thù. Tình tiết phim như vậy không 
quá mới mẻ, thậm chí nó còn xuất hiện nhiêu trong 
cuộc sống hằng ngày. Một đôi nam nữ hiền lành 
bỗng chốc trở thành cao thủ tình trường, họ chơi 
bời đàn đúm, sau đó lặp lại vòng luẩn quẩn tội lỗi 
này. Mỗi lần nhìn thấy nội dung tương tự tôi đều 
có một câu hỏi, tại sao lựa chọn trái ngược luôn 
xảy ra với những “người hiền lành”? 

Thật ra việc này cũng không khó hiểu lắm, 
nam nữ lăng nhăng lăn lộn tình trường lâu, kinh 
nghiệm và lí luận trò chơi của họ vô cùng phong 
phú. Những tay dân chơi khi theo đuổi phụ nữ họ 
biết chừng mực, thuận theo sở thích đối phương. 
Còn những người phụ nữ không đứng đắn cũng 
biết tung lưới bắt cá, sau đó họ lựa chọn đâu là 
con mồi ngon rồi tiến hành bồi đưỡng trọng điểm. 
Hai loại người này thuận lợi tung hoành ngang 
đọc tình trường. Họ thành công trong việc hấp dẫn 
số lượng lớn những người chưa trải sự đời hoặc 
không đủ đạo hạnh chống lại cám đỗ. Chính vì vậy 
không ngạc nhiên rằng những người hiền lành lại 


131 


Jê Lý thuyết trò chơi 

bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Việc đó đồng nghĩa 
rằng người hiên lành đễ bị bắt nạt hay sao? Đương 
nhiên không phải rồi, người hiền lành sau khi trải 
qua khó khăn trắc trở thường sẽ dẫn đến hai kết 
cục, một là hoàn toàn gục ngã hoặc là trở thành 
một kẻ lăng nhăng. 


Trong cuộc đấu trí lựa chọn trái ngược luôn 
là kết quả của sự không đối xứng thông tin và trò 
chơi. Càng là mặt hàng kém chất lượng thì càng 
phải tốn sức làm đẹp đóng gói bên ngoài. Những 
người đàn ông và phụ nữ hư hỏng nhìn thì có 
vẻ quyến rũ, phong tình vạn chủng hoặc phong 
độ lịch lãm, hành xử ân cần nhiều chiêu trò. Còn 
những người hiền lành do thiếu hụt, mất đối xứng 
thông tin mà trong quãng thời gian ngắn nảy sinh 
một loại yếu tố tâm lý, việc đó ảnh hưởng vô cùng 
lớn đối với lựa chọn của bản thân họ, cuối cùng 
dẫn đến lựa chọn trái ngược. 


Nếu thông tin đầy đủ hoặc năng lực phân biệt 
thông tin mạnh mẽ hơn, đồng thời dưới tiền đề 
tồn tại rủi ro đạo đức và tham gia nhiều ván chơi, 
lựa chọn trái ngược sẽ bị không có không gian 
xuất hiện. 

Chúng ta hãy tìm hiểu về thông tin đầy đủ 
trước. Thế nào gọi là thông tin đầy đủ? Đó chính là 


132 


Trần Phách Hàm . 


tường tận về nhau. Những thứ được gọi là tình yêu 
sét đánh và lần đầu xem mắt thường dẫn đến việc 
thông tin bị thiếu hụt và sai lệch, đó cũng giống 
như việc những mối tình online khi gặp nhau 
ngoài đời thực sẽ lập tức đặt dấu chấm hết. Trong 
tình huống thiếu hụt thông tin, lựa chọn tốt nhất 
đó chính là bắt đầu làm bạn trước, đần dần tìm 
hiểu đối phương chứ không phải hành động xốc 
nổi rơi vào cái bẫy ngọt ngào. 

Năng lực phân biệt thông tin mạnh mẽ thường 
biểu hiện ở việc có kinh nghiệm. Tục ngữ có câu: 
“Đi một ngày đàng học một sàng khôn.“ Nếu ta 
từng bị mắc lừa, lừa gạt, sau này ta có thể thông 
qua những chỉ tiết đã từng trải qua đê phán đoán 
được nhiều thứ. Hoặc dựa vào một biểu hiện nào 
đó của đối phương để phán đoán đôi bên có phù 
hợp hay không. Từ đó có thể trải nghiệm thất bại 
trong tình yêu không hoàn toàn là việc xấu, ít nhất 
điều đó có thể giúp chúng ta học được năng lực 
thu thập thông tin. Tại sao những mối tình đầu 
đẹp đề đều không có được kết quả mỹ mãn, đó là 
vì những người mới yêu họ thiếu kinh nghiệm, để 
đưa ra những quyết định sai lầm. 


Bên sở hữu nhiều thông tin hơn, từng hành 


động, chiến lược của họ đều tạo ra mối uy hiếp, 


133 


„° Lý thuyết trò chơi 


sự rủi ro cho bên còn lại. Loại rủi ro thứ nhất]à lựa 
chọn trái ngược, và loại thứ hai là rủi ro đạo đức. 
Nếu tình yêu có thể thuận lợi đi đến chặng cuối 
cùng, kết thúc chính là hôn nhân, mà hôn nhân 
tương đương với một bản khế ước. Chắc chắn sẽ 
xảy ra tình huống bất cân xứng về thông tin giữa 
hai bên. Một bên có lợi thế và bên kia bất lợi. Lựa 
chọn trái ngược thường xảy ra trước hôn nhân còn 
sau khi kết hôn sẽ xuất hiện rủi ro đạo đức. Tại sao 
mọi người luôn có thái độ thận trọng và cẩn thận 
với hôn nhân? Mục đích là nhằm tránh rủi ro đạo 
đức sau khi kết hôn. Sau khi cùng nhau bước vào 
nãm mồ hôn nhân việc xuất hiện rủi ro đạo đức 
cũng đồng nghĩa với việc lựa chọn trước hôn nhân 
là lựa chọn trái ngược. Hay nói một cách dễ hiểu 
đó chính là sai lầm nối tiếp sai Tầm. 

Tuy nhiên sau nhiều ván chơi, tỉ lệ lựa chọn 
trái ngược của đôi bên sẽ được giảm đi. Sau khi bị 
thiệt thòi chúng ta sẽ không vấp ngã ở cùng một 
chỗ. Vết thương lúc trước vẫn còn đang đóng vảy, 
nó lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta không được 
giẫãm lên vết xe đổ. Nhiều người sau khi tham 
gia nhiều ván chơi luôn luôn có được cho mình 
một kết quả hài lòng. Ví dụ bạn không chấp nhận 
được việc người yêu trước của mình trêu ong ghẹo 
bướm, vậy lần này bạn sẽ tìm một người yêu ngây 


134 


Trần Phách Hàm _ 


ngô đơn thuần. Vì thế cho nên tại sao có người nói 
rằng những ai kết hôn lần thứ hai đều là báu vật. 
Nguyên nhân nằm ở việc họ sẽ tránh mắc phải 
những lỗi lầm giống như cuộc hôn-nhân thất bại 
trước đây, trong ván cờ hôn nhân mới này họ sẽ 


biểu hiện càng xuất chúng hơn. 


0ãi nhau mang tính xây dựng 

Việc cãi nhau giữa các cặp đôi yêu nhau là 
chuyện bình thường, có những đôi càng cãi nhau 
lại càng mặn nồng, sau khi hết giận càng ân ái hơn. 
Có người bình thường không nói nhiều nhưng một 
khi nổi giận sẽ rất khó kiểm soát, và một mối tình 
đẹp cũng vì thế mà trở nên công cốc. 

Trong trò chơi tâm lý có một cách nói gọi là 
cãi nhau mang tính xây dựng. Đại ý là mọi người 
thắng thắn, công bằng cãi nhau. Cãi nhau không 
đáng sợ, đáng sợ là từ chối trao đổi, vừa hay cãi 
nhau mang tính xây dựng lại là một phương pháp 
trao đổi tâm lý vô cùng hữu dụng. Đôi bên thẳng 
thắn thành khẩn cãi nhau sẽ khiến đôi bên càng 
hài hòa, càng hiểu rõ hơn về những điểm khác biệt 
đang tồn tại giữa đôi bên. Sau khi công khai thẳng 
thắn cãi nhau, tình yêu giữa đôi bên sẽ càng nồng 
thắm, oán hận tích tụ trong lòng mỗi người cũng 
đần theo vậy mà tiêu tan bớt. 


135 


„„” Lý thuyết trò chơi 


Mục đích của trò chơi tâm lý đó là đem lại 
kết quả tối ưu nhất. Chính vì thế giữa các đôi tình 
nhân ngoài việc yêu thương nuông chiều ra thì họ 
cũng cần phải học được cách cãi nhau một cách 
phù hợp. Thế nhưng cuộc cãi vã mang tính xây 
dựng không phải cố ý làm loạn mà phải được xây 
dựng trên vài nguyên tắc sau đây. 


Nguyên tắc thứ nhất, chúng ta phải trút hết sự 
phẫn nộ vào sự việc vừa xảy ra, chỉ cãi nhau vì 
việc đang xảy ra chứ không được lôi lại chuyện cũ 
ra để nói. Nhiều cặp vợ chồng một khi cãi nhau 
sẽ vô cùng hỗn loạn, đặc biệt là phụ nữ, một khi 
cãi nhau liền quên mất lý do cãi nhau, ngay giây 
phút đó tất cả oán hận từ xưa bỗng trỗi dậy. Phụ 
nữ không những thích nhắc lại chuyện cũ mà còn 
biến mâu thuẫn trong quá khứ thành thuốc súng 
hiện tại. Sau khi cãi nhau xong thường kết quả sẽ 
là đôi bên đều không vui vẻ gì. Nếu chúng ta đặt 
sự chú ý của mình vào sự việc đang xảy ra, cho 
dù bỏ ra 10% sự chú ý thì kết quả cũng sẽ tốt hơn 
rất nhiều. Vì vậy chúng ta cãi nhau không phải để 
phân cao thấp mà phải tùy việc mà xét. Một khi 
một bên có hành động mở rộng nội dung tranh 
cãi, bên còn lại phải lập tức ngăn chặn hoặc mặc kệ 
không đáp lại. 


136 


Trần Phách Hàm 


Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải biết rõ 
ràng rằng đôi bên cãi nhau vì điều gì, mục đích 
của việc cãi nhau nằm ở đâu. Nam và nữ sống 
chung dưới một mái nhà khó tránh vì những 
việc lông gà vỏ tỏi mà phát sinh cãi vã. Thế 
nhưng thực tế những vấn đề này đều không quá 
nghiêm trọng, cãi nhau một trận là giải quyết 
hết mọi việc. Những cặp đôi vì chút chuyện nhỏ 
mà cãi nhau long trời lở đất thật ra đằng sau họ 
ẩn giấu động cơ khác. Phụ nữ cực kỳ thích cách 
cãi nhau này, họ sẽ không nói cho bạn biết họ có 
nhu cầu tình cảm gì, họ thông qua việc nổi nóng 
hoặc cãi nhau để phát tiết cảm xúc. Còn đàn ông 
thường không tìm ra được nguồn cơn sự việc, 
họ càng không biết nên an ủi khuyên can ra sao, 
kết quả cuối cùng dẫn đến cuộc cãi vã ngày càng 
khó khống chế. Vì thế khi cãi nhau không được 
chỉ chăm chăm làm tổn thương đối phương, hai 
người đều phải suy nghĩ xem rốt cuộc mục đích 
bản thân cãi nhau là gì? Bản thân muốn biểu đạt 
tiếng lòng gì? 

Nguyên tắc thứ ba, đây cũng là nguyên tắc quan 
trọng nhất. Nhiều cặp đôi trẻ một khi cãi nhau liền 
mụ mị đầu óc, rất dễ biến một cuộc cãi vã cỏn con 
thành chiến tranh, nhất định phải liều mạng phân 
định thắng thua. Thật ra đây là loại cãi nhau ngu 


137 


JỆ” Lý thuyết trò chơi 


ngốc. Mối quan hệ giữa các cặp vợ chồng hay các 
cặp đôi yêu nhau cũng giống như một mối quan hệ 
giữa người với người. Tuy nhiên mối quan hệ này 
lại không thể dựa theo phương pháp lý trí thông 
thường để hòa giải. Hai người sinh sống với nhau, 
việc cãi nhau giữa họ khó có thể chỉ rõ ai đúng ai 
sai, đây chỉ là quá trình tương tác qua lại lẫn nhau 
của đôi bên, tuyệt đối không được cố chấp tranh 
giành thắng thua. Bạn cãi thắng rồi thì sao? Xét từ 
góc độ tâm lý học, chính vì đối phương coi bạn là 
người thân thiết nhất nên mới nổi nóng với bạn. 
Câu nói này không phải cổ vũ phụ nữ hãy tích cực 
nổi nóng mà nhằm thay đổi suy nghĩ của đàn ông 
rằng không thể chỉ đơn giản coi cuộc cãi vã trở 
thành trận chiến. 

Phụ nữ tính khí trẻ con cũng là điều để hiểu, 
bọn họ giở trò trẻ con với chồng, tùy ý làm nũng, 
nhưng họ kiên quyết không nói đạo lý, vì vậy đàn 
ông tuyệt đối đừng thử dùng đạo lý thuyết phục 
họ. Quan hệ vợ chồng được duy trì bởi thứ gọi là 
tình yêu, trong tình yêu ngoài sự khoan dung ra 
còn có cả sự ích kỷ. Hai người nên quen với việc 
bồi dưỡng sự ăn ý với nhau trong cuộc sống hằng 
ngày, đối diện với cãi vã có thể duy trì sự lý trí, 
đừng việc bé xé ra to. 


138 


Trần Phách Hàm 


Sau khi làm được cả ba nguyên tắc trên các 
cặp đôi cũng đừng quên mất việc khắc phục hậu 
quả. Cãi nhau không phải cứ cãi xong là xong, 
giữa đôi bên còn cần có người phá vỡ thế lúng 
túng, đề phòng dẫn đến chiến tranh lạnh. Mắt 
xích quan trọng nhất trong một cuộc cãi vã mang 
tính xây dựng đó chính là hòa giải. Tranh cãi 
xong đôi bên vẫn là những người thân thiết nhất 
của nhau. Việc chủ động xin lỗi không hề xấu 
hổ, giữa hai người yêu nhau thì không có việc 
gì là to tát cả. Nhiều cặp vợ chồng già đều nói 
rằng hai người họ cãi nhau cả một đời người, từ 
trước đến giờ họ không vì cãi nhau mà trở mặt, 
Trong đó, việc chủ động và hòa giải đóng vai 
trò vô cùng quan trọng. Sau khi cãi nhau phải 
nhanh chóng hóa giải tình thế khó xử, một khi 
xảy ra chiến tranh lạnh sẽ làm tổn hại nghiêm 
trọng đến tình cảm giữa đôi bên. 

Trong những mối quan hệ tốt nhất cũng ít 
nhiều sẽ xảy ra cãi vã. Cuộc cãi vã mang tính xây 
dựng sẽ khiến đôi bên tha thứ cho nhau, tình cảm 
của hai người cũng vì thế mà càng trở nên khăng 
khít. Chỉ có cãi nhau đúng cách mới đem lại nhiều 
lợi ích cho quan hệ của đôi bên. 


139 


Jê” Lý thuyết trò chơi 
Vợ chồng cũng có tình thế tiến thoái lưỡng nan của 
người tù 
Cũng có người nói hôn nhân như một nấm mồ, 

những cặp đôi ở bên nhau trói buộc đối phương 

trong chiếc lồng son này bằng sợi dây tình ái. 

Chiếc lồng đầy lãng mạn và tình yêu này không 

phải toàn là sự yêu thương, hai người bị nhốt trong 

đó, sẽ không ngừng tham gia vào trò chơi tâm lý 
tình yêu. 

Trò chơi tâm lý tình yêu này không phải nhằm 
xem đôi bên yêu nhau có đủ đậm sâu hay không 
mà nó quyết định ưu nhược điểm của ván chơi này. 
Thắng làm vua thua làm giặc là đạo lý bất biến. Ai 
khống chế tốt cục diện trò chơi và thành thạo vận 
dụng các quy tắc trò chơi tâm lý sẽ là người chiến 
thắng cuối cùng. 

Làm bất cứ việc gì cũng phải xét đến mẹo nhỏ, 
không thể chỉ cắm đầu làm mà không suy nghĩ. 
Đạo lý trên cũng đúng trong tình yêu, không thể 
việc gì cũng không rõ ràng mà đã nói lời yêu. Tình 
yêu cũng cần có những phương pháp riêng, cũng 
cần cân nhắc đến vô số quy tắc. Vợ chồng với nhau 
phải học cách hợp tác, đồng thời cũng phải có biện 
pháp đối phó với việc đối phương không chịu hợp 
tác. Chúng ta không đề xướng việc vợ chồng đấu 


140 


Trần Phách Hàm 


đá lần nhau, nhưng bạn chí ít cũng phải có năng 


lực phân biệt, tránh bị tình yêu lừa gạt. 


Chúng ta gác cảm tính sang một bên, đơn thuần 
đứng ở góc độ trò chơi tâm lý để xem xét vấn đề. 

Một đôi tình nhân vô cùng mặn nồng, họ vừa 
là những cộng sự dìu dắt lẫn nhau, đồng thời còn 
có vai trò như một đối thủ cạnh tranh, thậm chí có 
người còn coi đối phương như kẻ thù. Khi đôi bên 
là những người bạn đời dựa dẫm vào nhau, chúng 
ta phải học cách giúp đỡ nhau, bắt tay hợp tác. Khi 
đôi bên lật mặt thành thủ, chúng ta cũng không 
thể khoanh tay chịu trói, nhất định dốc hết sức lực 
đấu một trận ra trò với đối phương. 

Tại sao lại nói những cặp yêu nhau cũng bước 
đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của người tù chứ? 

Giả thiết hai người thề non hẹn bể, cả hai chưa 
từng thay lòng đổi dạ thì đây đương nhiên là một 
cái kết hoàn mỹ ai cũng mong muốn. Thế nhưng 
nếu như đôi bên đều đổi thay đó cũng chưa chắc 
là chuyện xấu, ai đi đường nấy. Thế nhưng trong 
cuộc sống hằng ngày thường xuyên xảy ra loại tình 
huống thứ ba nhất. Một bên thay lòng đổi dạ tìm 
được nửa kia tốt hơn, bên còn lại vẫn ngốc nghếch 
ôm khư khư lời thề ước ban đầu. Trong tình huống 
này bên thay đổi trước có được người mới đương 


141 


„” Lý thuyết trò chơi 


nhiên sẽ hạnh phúc hơn. Xét một mức độ nào đó 
mà nói, có lẽ người đó còn hạnh phúc hơn khi ở 
với người bạn đời cũ, bởi vì anh ta đã tìm được 
người mới tốt hơn. Thế nhưng người bị vứt bỏ, bị 
lừa gạt lại vô cùng bất hạnh. Người bị bỏ rơi chỉ có 
thể tự mình gặm nhấm nỗi bất hạnh, họ còn phải 
chấp nhận áp lực tâm lý do sự hạnh phúc của đối 
phương gây nên. 

Nếu các cặp đôi yêu nhau có thể lý trí coi tình 
yêu như tình thế tiến thoái lưỡng nan của người 
tù vậy họ sẽ hiểu được rằng bắt đầu từ khi tình 
yêu đơm hoa kết trái bọn họ đã phải giữ cho mình 
đường lui. Một mặt tránh ôm giấc mộng hão huyền 
đối với cái gọi là biển cạn đá mòn, đồng thời cũng 
không cần phải lo lắng về tương lai mối tình này 
có rạn nứt hay không. Đó là vì điều đáng sợ nhất 
đó chính là nửa kia có người mới mà bản thân vẫn 
không chịu tỉnh ngộ. Khi đó, đối với cả hai mà nói 
ước mơ hoang đường nhất chính là cái gọi là bên 
nhau đến cùng trời cuối đất. Lựa chọn lý trí tốt 
nhất đó là chia tay hòa bình, kết cục tệ nhất là bị bỏ 
rơi bởi một người thay lòng đổi dạ. 

Tuy nhiên, các cặp yêu nhau hay vợ chồng 
trong cuộc sống hằng ngày đa phần đều không có 
được sự lý trí như vậy. Đối với họ mà nói tình yêu 


142 


Trần Phách Hàm 


vốn dĩ là một thứ gì đó vô cùng cảm tính. Không 
ai khi vừa bên nhau đã nghĩ đến chuyện chia tay, 
cho dù khi bị đối phương bỏ rơi họ cũng sẽ ngốc 
nghếch đợi chờ người đó hồi tâm chuyền ý, cho dù 
có phải chịu thêm nhiều đớn đau cũng nhất quyết 


không quay đầu. Tại sao lại như vậy? 


Thật ra mọi việc vô cùng giản đơn, mặc dù bọn 
họ có điểm chung là cùng phải đối mặt với tình thế 
tiến thoái lưỡng nan của người tù nhưng tình hình 
trò chơi tâm lý lại khác biệt. Sở dĩ tên tội phạm bị 
cảnh sát bắt rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan là 
vì hai tên đó bị thẩm vấn ở hai phòng khác nhau, 
vì thế họ không có cơ hội bàn bạc trước. Hơn nữa, 
cho dù cho bọn họ chút thời gian để thống nhất lời 
khai đi chăng nữa, họ vẫn sẽ cho rằng đối phương 
sẽ bán đứng mình. 

Thế nhưng tình huống của những cặp tình 
nhân không giống nhau, sau khi cảnh sát tình yêu 
trói hai người họ cùng một chỗ với nhau. Việc 
những đôi tình nhân mặn nồng hay làm hằng 
ngày là gì? Ngoài việc nói những lời ngọt ngào 
thì là thề non hẹn biển, một lời thề có thể dùng vô 
vàn cách nói khác nhau để bày tỏ, đồng thời việc 
đó còn khiến đôi bên đều vô cùng hạnh phúc. Sự 
tin cậy và tính khả thi của những lời thề đó tạm 


143 


$ Do Lý thuyết trò chơi 


thời chúng ta không bàn đến, thật ra mục đích của 
những việc đó chỉ có một, đó là khiến đối phương 
tin rằng bản thân có quyết tâm cùng họ nắm tay 
đi hết đời người! Hai người yêu nhau giống như 
đang chơi bài, mỗi lân bốc phải lá bài tình yêu liền 
đưa cho đối phương với hy vọng rằng có thể đổi 


lấy sự trung thành và vĩnh hằng của nhau. 


Chính vì vậy cho nên lời khuyên trò chơi 
tâm lý giành cho bạn đó là, nếu như muốn thoát 
khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan của tình yêu 
thì cách tốt nhất chính là đừng bao giờ tùy tiện 
hẹn ước. Một khi đã thề thì nhất định phải làm 
cho bằng được. 


Ý nghĩa của ghen 


Những người đang đắm chìm trong tình yêu 
đường như đều không thích nửa kia của mình tiếp 
xúc gần gũi với những người khác giới. Có khi đó 
chỉ là những cuộc trò chuyện lịch sự hoặc những 
câu nói đùa giữa bạn bè đồng nghiệp, tuy nhiên 
điều đó sẽ chúng ta cảm thấy không được thoải 
mái. Loại cảm xúc này thường được gọi là “ghen.” 


Thời gian bên nhau càng lâu thì mức độ ghen 
cũng ngày một nhạt đần. Dù cho có nghe thấy, 
nhìn thấy những hành động đó cũng không cảm 


144 


Trần Phách Hàm 


thấy dao động chút nào, thậm chí lâu đần còn trở 
nên chai sạn không cảm giác, cho dù đó là những 
câu bông đùa quá trớn, ta cũng chỉ mỉm cười cho 
qua, không để tâm. 


Trong tất cả các loại tình cảm, duy nhất tình 
yêu là ích kỷ, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. 
Tuy nhiên tình yêu chỉ có thể sở hữu, không thể bị 
chiếm dụng. Bạn có thể chiếm được thể xác một 
người nhưng không cách nào cướp đoạt đi thế giới 
tỉnh thần của đối phương. 

Việc ghen thực ra là một loại biểu hiện tâm lý 
đố ky. Cho dù thân phận của bạn là gì, địa vị ra 
sao, chỉ cần là người có tình cảm thì đều không thể 
tránh khỏi loại tâm lý này. Con người là loài động 
vật vô cùng thú vị, đứng trước người hoặc vật bản 
thân yêu thích thường sẽ bộc lộ ra ý thức bảo vệ và 
bài xích mạnh mẽ. Một khi xuất hiện một sức mạnh 
bên ngoài có tính uy hiếp tiếp cận người hoặc vật 
chúng ta quan tâm thì ta sẽ vô thức nảy sinh cảm 
giác nguy cơ và mất mát lạ lùng, đây chính là điểm 
chung của tất cả mọi người. 

Hai người xa lạ từ lúc quen biết cho đến khi 
yêu nhau, cùng với thời gian thoi đưa tình cảm 
giữa họ ngày một đong đầy, tình yêu trong cuộc 


sống và trong mối quan hệ là hai thái cực hoàn 


145 


j° Lý thuyết trò chơi 


toàn khác nhau. Tâm lý chiếm hữu rất dễ khiến 
con người ta bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng, chỉ 
khi nào có cảm giác nguy hiểm mới khiến chúng ta 
càng thêm quan tâm và trân trọng hơn. 

Mọi người đều nói rằng hai con người yêu 
nhau là họ trao cho đối phương cả trái tim mình, 
câu nói này thật ra không quá sến sẩm cho lắm. 
Thế nào là trao nhau trái tim? Đó chính là đôi bên 
thành thực, thổ lộ những suy nghĩ chân thực nhất 
trong nội tâm cho đối phương nghe. Cũng tức là 
hai người yêu nhau trao đổi với nhau một cách 
tương: đối châm thành, thấu hiểu và tha thứ lẫn 
nhau. Trong tình yêu đôi bên hòa nhập với nhau, 
nhưng trong cuộc sống họ vẫn để cho đối phương 


một chút không gian riêng tư. 


Trạng thái ghen tuông giống như một trò chơi 
tâm lý vô thức. Người ghen thông qua những 
hành động khác thường và tâm lý suy sụp để 
thể hiện sự bất mãn trong lòng, truyền tải đến 
đối phương một thông điệp rằng ta rất quan tâm 
đến họ. Khi bên bị ghen nhận được thông tin này 
thường dùng những cách thức phù hợp để hóa 
glảbsựbấxmãn›của-đối.phương. Đây được coi là 
một loạt hợp tác, một loại giúp đỡ lẫn nhau. Đôi 
bên giải quyết được nút thắt trong lòng của nhau, 


146 


Trần Phách Hàm l4 
cả hai không còn vì ghen tuông mà nảy sinh cãi 
vã, từ đó đôi bên đều có lợi. 

Trong cuộc sống thực tế của chúng ta, mỗi 
người đều có một vòng tròn xã giao của riêng 
mình, vì thế cho nên thi thoảng việc ghen tuông 
cũng là điều khó tránh. Thế nhưng tốt nhất đừng 
nên vì những việc này mà khiến đôi bên nảy sinh 
giao tranh trong âm thầm, chỉ cần đôi bên đủ 
chân thành giao lưu là được. Thế nhưng việc ghen 
tuông cũng không hoàn toàn xấu, việc ghen trong 
tình yêu thường khiến tình cảm càng thêm mặn 
nồng hơn. 


0ân hàng Nash giữa nam nữ 


Giờ đây chúng ta đều biết rằng một ván chơi 
tâm lý thường tồn tại ba yếu tố không thể thiếu. 


Ví dụ trong tình thế tiến thoái lưỡng nan của 
người tù yếu tố không thể thiếu là hai tên tội 
phạm. Bọn họ chính là người chơi trong ván cờ 
đọ sức này. Lựa chọn cảnh sát đặt ra cho họ là 
kế sách chọn lựa. Sự lựa chọn cuối cùng của họ 
đem lại kết quả quyết định ở mức trung. Nếu 
trong đó, có một người nhận tội vậy kẻ thật thà 
sẽ được xử lý khoan hồng, ngược lại kẻ lấp liếm 
phải nhận mức phạt cao nhất. Chính vì vậy trong 


147 


D- Lý thuyết trò chơi 


phần kết của câu chuyện này, hai kẻ tội phạm 
đều lựa chọn thành thật, cả hai đều nhận về cho 
mình án phạt giống nhau, và vì thế họ đều thu 
về kết quả ở mức trung. 

Có một đôi yêu nhau, họ đều là nhân viên 
văn phòng làm việc trong thành phố, công việc 
đã chiếm gần hết quỹ thời gian mỗi ngày của họ, 
chính vì thế thời gian rảnh rỗi trò chuyện là vô 
cùng hiếm. Hai người họ cùng hẹn một ngày nào 
đó sẽ nghỉ phép, sau đó cả hai cùng đi xem phim. 
Vấn đề lúc này là, đằng trai thích xem phim hành 
động còn đẳng gái lại thích phim kinh dị. Hơn thế 
nữa cả hai đều không thích thể loại phim mà đối 
phương thích. 


Chúng ta thử dùng những con số để phân tích 
tình hình, nếu mức độ vừa lòng của đằng trai khi 
xem phim hành động là 10 điểm, xem phim kinh 
dị là 2 điểm. Mức hài lòng của đằng gái khi xem 
phim kinh dị là 10 điểm, xem phimhành động là 2 
điểm. Giả dụ hai người họ cùng đi xem phim, việc 
đi xem cùng nhau khiến điểm số vừa lòng của hai 
người họ đều được tăng lên thành 10 điểm. 


Tình hình đặt ra trước mắt đó là làm sao để 
cho cả hai người cùng đi xem phim hành động 
hoặc xem phim kinh dị đây. Vì vậy tình huống hai 


148 


Trần Phách Hàm 


người họ phải đối mặt trong trò chơi này đã đạt 
đến cân bằng giữa Nash. Trò chơi tâm lý này có 
một ưu điểm đó là cả hai người chơi đều không 
còn lựa chọn tối ưu nào khác để chọn, bởi vì lựa 
chọn tốt nhất của từng người đều được quyết định 


bởi chọn lựa cuối cùng của đối phương. 


Trong ván chơi giữa các cặp đôi cũng được gọi 
là cuộc chiến giới tính. Bởi vì điều này đối với các 
cặp đôi mà nói đều là biện pháp tốt nhất có thể áp 
dụng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan của người 
tù. Tuy nhiên cuối cùng bọn họ chắc chắn sẽ đưa ra 
được một lựa chọn tốt nhất. 

Trong trò chơi tâm lý giữa những cặp đôi yêu 
nhau, nếu một bên thuận theo ý của đối phương 
đi xem phim thì đương nhiên đây là một phương 
pháp tốt. Dưới tình hình đó, về cơ bản không ai 
trong hai người phải thay đổi kế hoạch bởi vì việc 
đó không đem lại lợi ích gì cho bản thân. Cũng 
giống như việc hai người cùng đi xem phim hành 
động, mức độ hài lòng đằng trai là 20 điểm, đằng 
gái là 12 điểm. Tuy nhiên nếu như đẳng trai tự 
thay đổi kế hoạch, tự đi xem phim hành động 
một mình và để bạn gái mình đi xem phim kinh 
dị vậy mức độ hài lòng của mỗi người sẽ chỉ là 10 
điểm mà thôi. 


149 


ụ VI ý ết trẻ Ỉ 
@ Lý thuyết trò chơi 


Chính vì vậy cho dù là đằng trai cùng bạn gái 
mình đi xem phim kinh dị hay đẳng gái cùng bạn 
trai xem phim hành động thì đều thu về một kết 
cục tốt nhất. Và đó chính là cân bằng Nash. 

Hay nói một cách khác, ví dụ bởi vì lý do bận 
công việc mà hai người không hẹn trước, bọn họ 
chỉ đành tự mình lựa chọn xem thể loại bản thân 
yêu thích. Trong tình huống đó đằng trai đi xem 
phim hành động bản thân yêu thích, còn đằng 
gái thì lựa chọn xem phim kinh đị. Tuy nhiên 
tình huống tồi tệ nhất đó chính là cặp đôi này có 
thể họ vô cùng tôn trọng ý kiến của đối phương, 
cả hai đều hy vọng đôi bên có những chủ đề 
nói chuyện chung, vì thế bọn họ nhún nhường 
chọn xem thể loại phim đối phương thích. Mặc 
dù tình huống này ta thường xuyên gặp giữa các 
cặp đôi thế nhưng trên thực tế, việc đó sẽ khiến 
mức độ hài lòng của bọn họ chỉ có 4 điểm mà 
thôi. Nguyên nhân vì trong trường hợp đôi bên 
đều chưa thống nhất, mỗi người tự xem thể loại 
phim mình thích sẽ khiến độ hài lòng của từng 
người lần lượt là 2 điểm. 

Từ đó chúng ta có thể nhận ra rằng, mặc dù cân 

bằng Nash trong trò chơi giữa cặp đôi yêu nhau có 
hiệu quả nhất định thế nhưng sự không chắc chắn 


150 


Trần Phách Hàm ~_ 


trong ván chơi tâm lý này sẽ dẫn đến tình huống 


hiệu quả thấp. 


Ván chơi cãi nhau giữa những cặp đôi 


Ngay chương đầu chúng ta đã nói qua cho dù 
là các cặp tình nhân hay vợ chồng thì việc cãi :vã 
không hề đáng sợ. Tuy nhiên, họ nhất định phải 
học cách cãi nhau mang tính xây dựng chứ không 
phải tùy tiện nổi nóng gây lộn. Thế nhưng tình 
hình thực tế lại ngược lại, cuộc cãi vã của phần lớn 
đôi yêu nhau thật ra đều vì những việc lông gà vỏ 
tỏi. Ví dụ như sinh viên đại học - nhóm nảy sinh 
cãi vã nhiều nhất. 

Tình yêu thời đại học là một việc vô cùng tự 
nhiên và đẹp đế, trong vườn trường ta có thể bắt 
gặp vô số cặp tình nhân, thế nhưng tần suất cãi 
nhau của họ lại bỏ xa so với những cặp vợ chồng 
kết hôn nhiều năm. Một phút trước có thể còn mặn 
nồng anh anh em em, ngay giây tiếp theo đã vì bất 
đồng ý kiến hoặc vì vài việc linh tỉnh mà nảy sinh 
tranh cãi. 

Tôi vẫn giữ quan điểm cũ của mình, cãi nhau 
là việc hết sức bình thường. Tuy nhiên sau khi cãi 
nhau xong rốt cuộc ai nên là người xin lỗi trước? 
Có nên chấp nhận lời xin lỗi đó hay không? Đây 


151 


¡Ệ” Lý thuyết trò chơi 


đều là những câu hỏi hóc búa đối với những cặp 
yêu nhau đang ngồi trên ghếnhà trường. Lấy ví dụ 
Lý Lôi mắc lỗi, cậu ta và bạn gái Hàn Mai Mai của 
mình nảy sinh mâu thuẫn, tiếp theo đó hai người 
họ chiến tranh lạnh, và thế là trò chơi tâm lý chính 
thức bắt đầu. 


Dựa theo những tình tiết hay thấy trong phim, 
nếu nền tảng tình cảm của hai người trẻ vững chắc, 
Lý Lôi cũng không gây ra lỗi lâm về mặt nguyên 
tắc thì sau khi kết thúc chiến tranh lạnh hai người 
họ sẽ vì không chịu nổi nỗi khổ tương tư mà chọn 
hẹn gặp mặt nhau nói chuyện. Việc nói chuyện lúc 
này đây thật ra chỉ là một cái cớ để bỏ qua chuyện 
cãi nhau, đây là một ván cờ tâm lý. Bởi khi đối mặt 
với tình hình này Lý Lôi và Hàn Mai Mai là người 
tham gia vào cuộc chơi này, đồng thời họ còn phải 
tự đưa ra quyết định, chính vì thế đây là một ván 
đấu tĩnh nhất thời. Ngoài ra, vì thời gian hai người 
họ tiến hành chiến tranh lạnh không hề trao đổi trò 
chuyện với nhau, vì vậy không thể nào công kích 
lẫn nhau, dưới tình huống đó hai người họ gần 
như rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan của người tù. 

Chúng ta cùng xem các quyết định mà hai 
người họ có thể đưa ra, đầu tiên phương pháp 
Lý Lôi có thể áp dụng là xin lỗi hoặc không xin 


152 


Trần Phách Hàm 


lỗi, còn về phía Hàn Mai Mai là chấp nhận hoặc 
không chấp nhận lời xin lỗi. Đối với Lý Lôi mà nói, 
nếu lần này cậu ta lựa chọn xin lỗi, Hàn Mai Mai 
cũng chọn lựa chấp nhận lời xin lỗi đó vậy thì địa 
Vị của cậu ta trong những ngày tháng sau này sẽ 
nằm ở thế bị động. Thế nhưng nếu như xin lỗi, mà 
Hàn Mai Mai không chấp nhận vậy cậu ta không 
phải mất hết thể điện, tương lai có thể sẽ đánh mất 
đi thế chủ động trong mối tình này hay sao. Việc 
này nghiêm trọng còn trở thành điểm yếu của Lý 
Lôi và bị Hàn Mai Mai nắm thóp. Tình huống tốt 
nhất đó là cậu ta không xin lỗi, Hàn Mai Mai cũng 
không truy cứu sự việc nữa, như vậy hai người họ 
không những có thể quay lại những ngày tháng 
tươi đẹp trước kia mà còn giữ được thế chủ động 
của bản thân. Nói đến tình huống tốt nhất thì cũng 
phải nói đến tình huống tồi tệ nhất, Lý Lôi không 
xin lỗi, thế nhưng Hàn Mai Mai lại bắt buộc cậu ta 
phải xin lỗi, như vậy sẽ khiến đôi bên vô cùng lúng 
túng. Mặc dù Lý Lôi có thể bảo vệ thế chủ động 
của bản thân tuy nhiên cậu ta có thể vì sự ngoan 
cố cứng đầu của mình mà làm đổ vỡ mối tình này, 
đánh mất đi người cậu ta yêu thương. 

Những điều phía trên là kết quả tương ứng đối 
với từng quyết định của Lý Lôi, dưới đây chúng ta 
chuyển sang xem xét Hàn Mai Mai. 


153 


„” Lý thuyết trò chơi 

Nếu cô ấy chấp nhận lời xin lỗi của Lý Lôi vậy 
cô ấy sẽ mất đi ưu thế lúc ban đầu. Còn nếu không 
chấp nhận lời xin lỗi thì Hàn Mai Mai vẫn có thể 
duy trì hình tượng “lạnh lùng” của bản thân. Thế 
nhưng việc đó ẩn chứa mối hiểm họa tiềm tàng, 
có thể sự bướng bỉnh của bản thân sẽ khiến Lý Lôi 
nổi giận, từ đó khiến tình yêu giữa họ phai nhạt, 
thậm chí đổ vỡ. Còn nếu Lý Lôi không xin lỗi mà 
bản thân dễ dàng bỏ qua mọi việc vậy rõ ràng sẽ 
khiến Lý Lôi càng huênh hoang, vị thế bình đẳng 
trong tương lai cũng khó giữ. Nếu Lý Lôi không 
xin lỗi, mà Hàn Mai Mai lại bắt cậu ta xin lỗi, lúc 
đó mặc dù có thể giữ được thể diện nhưng khó giữ 
nổi bạn trai. 

Trạng thái cân bằng Nash trong cuộc chơi 
này là Lý Lôi không xin lỗi, Hàn Mai Mai không 
nhượng bộ, đây cũng là tình huống ta thường 
gặp nhất trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, 
việc này sẽ không đem lại lợi ích gì đối với những 
cặp đôi yêu nhau, ngược lại càng đẩy nhanh tiến 
độ đổ vỡ của mối tình này. Nếu như một trong 
hai bên vẫn còn muốn níu kéo, không nỡ buông 
bỏ đối phương vậy người đó có thể áp dụng các 
cách chủ động và hòa giải. Như vậy ván chơi này 
sẽ xuất hiện biến số, từ trò chơi tĩnh trở thành trò 
chơi động. 


154 


Trần Phách Hàm ~ 


Xét về phương pháp, việc không chấp nhận lời 
xin lỗi chắc chắn là cách tối ưu nhất của Hàn Mai 
Mai, trong lòng Lý Lôi cũng hiểu rõ việc này, chính 
vì vậy mà cậu ta mới đáp trả lại bằng cách không 
xin lỗi. Trò chơi động này phải đối mặt với kết quả 
giống với thế tiến thoái lưỡng nan của người tù. 
Cuối cùng dù cho Lý Lôi có là người đưa ra cách 
hòa giải trước tiên hay hai người họ bàn nhau cách 
giải quyết đi chăng nữa thì trên thực tế, Hàn Mai 
Mai đều không thu được bất kỳ tin tức nào khác. 
Chỉ có vậy mới không ảnh hưởng đến quyết định 
của cô ấy, và cuối cùng hai người họ đều đạt được 
sự cân bằng. 

Đương nhiên sự phân tích của chúng ta đều 
dựa trên cơ sở thuyết tâm lý học trò chơi, điều này 
nhất định sẽ có chút khác biệt so với cuộc sống 
thực tế. Cho dù là các cặp đôi yêu nhau hay là vợ 
chồng đi chăng nữa, cãi nhau là việc hết sức bình 
thường. Vì vậy trên con đường hôn nhân, trò chơi 
cãi nhau thực tế là một trò chơi lặp đi lặp lại nhiều 
lần. Trong trò chơi này nam nữ đều không ngừng 
sử dụng những chiêu thức từng dùng trước đây. 
Bởi vì trong ván cờ tranh đấu này, một bên không 
thành thật chắc chắn sẽ bị đối phương “trả đũa” 
trong ván đấu sau. 


155 


sp Lý thuyết trò chơi 


Chúng ta hãy cùng xem kỹ ví dụ của Lý Lôi và 
Hàn Mai Mai. Nếu như Lý Lôi chọn xin lỗi, kết quả 
Hàn Mai Mai không chấp nhận, đương nhiên tâm 
trạng của Lý Lôi sẽ vô cùng tệ. Cậu ta tự thấy rằng 
bản thân hạ thấp cái tôi xin lỗi mà lại bị từ chối 
phũ phàng, chân thành từ chối không được người 
khác coi trọng. Vậy thì nếu có lân sau Lý Lôi tuyệt 
đối không do dự mà chọn cách không xin lỗi để trả 
thù đối phương. Bởi vì lúc này đây cậu ta biết rằng 
sự việc không thể tồi tệ hơn nữa, thế nhưng kết 
quả Hàn Mai Mai nhận được chắc chắn vô cùng tệ. 
Mặc dù trong cuộc đọ sức lân trước cô ấy chiếm ưu 
thế, tuy nhiên lân này lại nhận phải trái đắng. Chỉ 
với nguyên nhân này, lần giao tranh tiếp theo Hàn 
Mai Mai sẽ tự rút ra bài học cho mình, chủ động 
hành động. Nếu như vòng lặp ác tính cứ tiếp diễn, 
nếu lân này Lý Lôi không cho Hàn Mai Mai chút 
thể diện nào vậy lân sau cô ấy cũng sẽ trả đũa lại, 
hai người sớm muộn cũng sẽ chia tay. 

Cho dù là những đôi yêu nhau hay các cặp vợ 
chồng sống bên nhau nhiều năm đi chăng nữa, 
chúng ta sẽ luôn vì chút chuyện vặt trong cuộc 
sống mà nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí cãi nhau. 
Tuy nhiên điều quan trọng chúng ta phải ghi nhớ 
thật kỹ, đôi bên đều phải biết rằng cả hai người 
đều yêu đối phương say đắm. Thỉnh thoảng cãi 


156 


Trần Phách Hàm 


nhau sẽ không dẫn đến việc chia tay. Đứng từ góc 
độ trò chơi tâm lý nhìn nhận vấn đề này bạn sẽ 
phát hiện ra làm sai xin lỗi, bên còn lại chấp nhận 
lời xin lỗi, đây là việc có lợi đối với cuộc sống tình 
cảm của đôi bên. Có nhiều lúc cãi nhau thật ra vô 
cùng kỳ lạ, cho dù việc đó ta làm đúng hay sai thì 
đầu tiên chúng ta phải thành khẩn nói một câu 
“xin lỗi”, chỉ với hai chữ đơn giản đó là có thể hóa 
giải được vô số những việc rắc rối sau này, giúp 
cho tâm trạng đôi bên đều vui vẻ hơn. Các cặp vợ 
chồng già thường nói, hai người cãi nhau, càng cãi 
càng mặn nồng, muốn làm được việc đó không hề 
khó. Đôi bên khoan dung, thấu hiểu lẫn nhau. Cả 
hai cố gắng chủ động thực hiện kế sách cân bằng 
lâu đài “anh (em) xin lỗi, em (anh) chấp nhận lời 
xin lỗi.“ Như vậy mới có thể đạt được kết quả tốt, 
và cuộc sống đôi bên sẽ ngày càng vui vẻ, hạnh 
phúc hơn. 


Chia tay hay không? 


Lý Minh là một chàng trai sinh ra trong một 
gia đình ở phía Bắc Trung Quốc, trong thời gian 
học đại học cậu ấy rơi vào lưới tình với cô gái sinh 
ra ở phía Nam mang tên Hàn Nguyệt, tình cảm 
của hai người họ vô cùng ngọt ngào. Quãng thời 
gian ngọt ngào nồng thắm thời đại học chớp mắt 


157 


' Da Lý thuyết trò chơi 


đã qua, bốn năm đó như chỉ vừa mới trải qua mấy 
tiếng trước, giờ đây đã tiêu tan thành mây khói. 
Lúc sắp tốt nghiệp hai người họ tự lựa chọn tìm 
việc ở một thành phố gần nhà, kết cục cuối cùng cả 
hai đành chia tay trong đau khổ. 

Những năm gần đây hiện tượng “chia tay sau 
khi tốt nghiệp” đang rộ lên, ngày càng có nhiều 
cặp đôi coi việc tốt nghiệp trở thành cột mốc 
cuối cùng của mối tình sinh viên. Tại sao những 
cặp đôi yêu nhau vô cùng hạnh phúc mà khi tốt 
nghiệp lại tan đàn xẻ nghé? Đó là vì trong trò chơi 
tâm lý này rõ ràng tồn tại một mốc thời gian. Một 
khi chạm đến mốc đó trò chơi sẽ kết thúc, ván 
chơi này cũng đi đến hồi kết. Mà những cặp đôi 
yêu nhau trùng hợp thay họ chọn “cột mốc” đó là 
thời điểm tốt nghiệp. 

Có nhiều người không thể hiểu nổi, họ cho 
rằng những cặp tình nhân lúc bên nhau thì gắn bó 
như keo với sơn, vậy tại sao vừa tốt nghiệp nhất 
định phải chia tay cơ chứ? Thật ra chúng ta không 
thể đơn thuần đứng ở góc độ cảm tính để phân 
tích mọi chuyện, điều này còn liên quan đến vấn 
đề “trò chơi lặp lại hữu hạn” và “trò chơi lặp lại 
vô hạn” trong trò chơi tâm lý. Để tôi kể cho mọi 
người một câu chuyện nhỏ để qua đó hiểu sâu hơn 


158 


Trân Phách Hàm ~_ 


về tầng nghĩa này. Trong tiểu thuyết Lộc Đỉnh ký có 
viết hai tình tiết như sau: 

Thái giám Hải Đại Phúc bắt Vi Tiểu Bảo vào 
Hoàng cung nhưng chính ông ta là người luôn bị 
Vi Tiểu Bảo đùa cọt, ngay cả tiểu thái giám Tiểu 
Quý Tử bên cạnh cũng bị giết chết. Từ đó Vi Tiểu 
Bảo mới bắt đầu mạo danh là Tiểu Quý Tử sinh 
sống trong Hoàng cung. Trước khi Hoàng đế 
Thuận Trị xuất gia đã từng giao cho Hải Đại Phúc 
một nhiệm vụ bí mật đó là phải điều tra ra được ai 
là hung thủ thật sự đứng sau cái chết của Hoàng 
hậu Đoan Kính. Hải Đại Phúc võ công cao cường, 
từ lâu ông ta đã có thể thông qua khẩu âm để phân 
biệt được đây là Tiểu Quý Tử giả, tuy nhiên ông ta 
không lựa chọn vạch trần sự thật mà còn âm thầm 
điều tra kẻ đứng đầu đằng sau mọi việc. Sau này 
nhờ có Vi Tiểu Bảo mà Hải Đại Phú biết được rằng 
hung thủ thật sự giết chết Hoàng hậu Đoan Kính 
lại chính là Hoàng thái hậu hiện giờ. Lúc này Vi 
Tiểu Bảo cũng không còn giá trị lợi dụng nữa, vì 
thế Hải Đại Phú đã chơi bài ngửa, nói rằng đã sớm 
phát hiện cậu ta là đồ giả mạo. 

Còn một tình tiết nữa đó là ván cờ giữa Hoàng 
đế Khang Hy và Vi Tiểu Bảo. Từ lâu Hoàng đế 
Khang Hy đã biết Vi Tiểu Bảo còn một thân phận 


159 


„, Lý thuyết trò chơi 


nữa là Hương chủ Thanh Mộc đường của Thiên 
Địa hội. Tuy nhiên hoàng đế vẫn luôn giả vờ như 
không biết cho đến ngày tất cả thành viên Thiên 
Địa hội tụ tập ở phủ Tước gia. Bấy giờ hoàng đế 
mới lựa chọn ra tay, cho người vây quanh phủ 
Tước gia, chơi bài tẩy với Vi Tiểu Bảo việc ngài ấy 
đã sớm biết rõ thân phận của cậu ta. Việc Hoàng 
đế Khang Hy lật bài tẩy ở đây đồng nghĩa với việc 
thắng thua đã được định đoạt. 


Qua hai tình tiết này chúng ta có thể hiểu được 
rằng, nếu như giữa Vi Tiểu Bảo, Hải Đại Phú và 
Hoàng đế Khang Hy có tồn tại một cuộc chơi ganh 
đua, vậy chiêu “lật bài tẩy” cuối cùng được chúng 
ta gọi với cái tên “trò chơi lặp lại ván cuối.“ Nếu 
Hải Đại Phú và Khang Hy đều không chọc thủng 
tấm màn che giấu sự thật này mà chọn lựa tiếp tục 
chơi đùa cùng Vi Tiểu Bảo thì tình huống đó gọi là 
“trò chơi lặp lại vô hạn.” Ý nghĩa của “trò chơi lặp 
lại có hạn” là trò chơi này rõ ràng có điểm kết thúc, 
hơn nữa số lần lặp lại cũng vô cùng có hạn. Còn 
“trò chơi lặp lại vô hạn” thì ngược lại, đôi bên đều 
không tài nào biết được đâu mới là điểm kết thúc 
cuối cùng của ván chơi này. 

Từ đó chúng ta có thể thấy rằng trong “trò chơi 


mang tính một lần”, “chiến đấu chắc chắn là kế 


160 


Trân Phách Hàm 


sách tối ưu nhất mà mỗi bên có thể lựa chọn, còn 
đối với “trò chơi lặp lại” biện pháp có lợi nhất lại 
chính là “bắt tay hợp tác.” Thế nhưng trong “trò 
chơi lặp lại vô hạn” chúng ta đều biết việc này có 
hồi kết, và vì thế “trò chơi lân cuối” cũng có thể 
được coi như “trò chơi mang tính một lần.” Vậy thì 
kế sách tối ưu nhất trong ván chơi cuối cùng của 
“trò chơi lặp lại vô hạn” vẫn là “chiến đấu.” Chúng 
ta phải hiểu rõ rằng con người ta sở dĩ lựa chọn 
hợp tác trong trò chơi lặp lại mục đích là vì ván 
chơi cuối, thế nhưng ván cuối lại chính là hồi kết, 
sẽ không có bất kỳ trò chơi nào khác trong tương 
lai, chính vì thế mọi người mới không nghĩ đến 
những thứ tất yếu sau này. 

Nói đến đây những độc giả nhanh nhạy chắc 
chắn đã tự đúc rút ra đạo lý rồi. Đối với những 
cặp tình nhân lựa chọn nói lời tạm biết khi tốt 
nghiệp cũng giống với “trò chơi lặp lại ván cuối.” 
Dù sao thì người trời Nam kẻ đất Bắc, việc sống 
chung với nhau đương nhiên là một điều gì đó vô 
cùng không thực tế. Mà tốt nghiệp là hiện thực 
không thể trốn chạy, vì thế đây đã trở thành ván 
chơi cuối cùng. Cùng đạo lý như vậy, kế sách tốt 
nhất lúc này đây là đứng lên chiến đấu, đó chính 
là nói lời chia tay. 


161 


¡„ê? Lý thuyết trò chơi 


Ngoài ra còn có một loại tình huống như sau: 
sau khi tốt nghiệp cả Lý Minh và Hàn Nguyệt đều 
chọn làm việc ở cùng một thành phố, như vậy hai 
người họ có đễ dàng chia tay hay không? Theo lý 
mà nói tỉ lệ chia tay được giảm xuống, đương nhiên 
chúng ta cũng cần phải loại trừ vài trường hợp đặc 
biệt. Điều này đồng nghĩa với việc hai người họ 
lần lượt tham gia vào “trò chơi lặp lại hữu hạn” 
rồi đến “trò chơi lặp lại vô hạn.“ Vì thế, dựa theo 
lý luận trò chơi lặp lại vô hạn để chọn lựa, kế sách 
tối ưu nhất, lý trí nhất là hợp tác chứ không phải 
chiến đấu, việc hợp tác ở đây cũng đồng nghĩa với 
việc chọn lựa “ở bên nhau.” 


162 


g.. m..yrowueuovvweeevermm=m.  .W.-.a.aer.%15¬naaaằ..xĂẲ»s5m 555 —=- 


TRÒ PHữI TÂM LÝ 
TR0N6 bUỘP SðNG 


: Nguy da 
: Ạ Lý thuyết trò chơi 


Trò chơi tam lý ở mọi nơi 


Trò chơi tâm lý còn có một cách gọi trực tiếp 
hơn đó là “chiến tranh”, có thê cách dùng từ có 
hơi khoa trương tuy nhiên về bản chất thì hoàn 
toàn đúng như vậy. Mỗi sáng chúng ta thức 
dậy, bắt đầu một ngày làm việc, đó cũng là một 
ngày chiến đấu chính thức bắt đầu. Hằng ngày 
chúng ta phải tiếp xúc với đủ loại người trong vô 
số hoàn cảnh, làm những việc giống hoặc khác 
nhau. Sống trong xã hội loài người này đa phần 
mọi việc ta làm dù ít hay nhiều đều có liên quan 
đến người khác. Chỉ cần có va chạm, tiếp xúc với 
người khác thì nhất định không thể thoát khỏi 
trò chơi tâm lý xuất hiện khắp mọi nơi. Mà trò 
chơi tâm lý ngoài việc yêu cầu ta phải có đủ nhận 
thức về thuyết trò chơi để đưa ra những biện 
pháp và hành động đúng đắn, ngoài ra yếu tố 
tâm lý cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng 
không thể thiếu. 

Ngược dòng thời gian trở lại hàng nghìn năm 
trước, khi đó con người còn cầm trong tay binh 
khí, dựa vào sức lực và sự đũng cảm đê chiến đấu. 
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sự tiến bộ của thời 
đại đã xóa bỏ chiến tranh binh giáo ra khỏi võ đài 
lịch sử. Thời đại ngày nay là thời đại của vũ khí 


164 


Trần Phách Hàm „-, 
tâm lý ra trận, tất cả sự chiến đấu và đấu tranh đều 
bước vào thời đại đấu trí. 

Lẫy một ví dụ dễ hiểu, giả dụ bạn là một nhân 
viên kinh doanh, bạn cần phải thuyết phục khách 
hàng công nhận sản phẩm của mình và bằng lòng 
móc hầu bao ra mua chúng. Khi ra ngoài mua sắm 
bạn phải đấu trí, mặc cả với các con buôn; những 
người ở tầng trên luôn gây ồn lúc buổi đêm, bạn 
phải tìm cách bày tỏ sự không hài lòng của mình 
một cách khéo léo. Có nhiều điều giữa nam và 
nữ không thể trực tiếp dùng lời nói để giải quyết 
mà còn cần dùng đến một số phương pháp khác. 
Nói một cách đơn giản, chúng ta cần công khai ý 
tưởng của mình với những người khác nhau, đồng 
thời cũng cần sự công nhận và đồng ý của bên kia 
nhằm đạt được điều kiện mà ta mong muốn. 

Một cơ thể mạnh mẽ cường tráng và đao 
thương giáo mác đã đần bị xã hội hiện tại đào thải. 
Thứ con người xã hội hiện đại cần nhất đó chính là 
thông qua sự so tài trí tuệ và tâm lý để thăm dò ý 
tứ đối thủ, nắm bắt tâm lý kẻ thù và thao túng cuộc 
chơi. Khi ta chiến thắng một trò chơi tâm lý đầu 
tiên có thể để việc đó phát triển ổn định dựa theo 
tuyến đường ta đã vạch sẵn, đồng thời kiểm soát 
lời nói và hành động của đối phương, như vậy sẽ 


165 


Jê? Lý thuyết trò chơi 

không gây nên sự đổ vỡ trong quan hệ giữa người 
với người. Nhưng nếu như trong một cuộc chơi 
tâm lý nào đó không may thất bại, vậy chúng ta 
có thể rơi vào tình cảnh bị lừa gạt, bị thao túng, 
thậm chí còn phải nhận lấy những bài học đau 
khổ. Tất cả tình hình sẽ vuột khỏi tâm kiểm soát 
của ta. Loại trò chơi tâm lý này có thể xảy ra giữa 
người với người hoặc giữa các công ty, các quốc 
gia với nhau. Một công ty giành phần thắng trò 
chơi tâm lý trong một cuộc hội nghị kinh doanh sẽ 
nâng cao thành tích của công ty đó, đồng thời còn 
thành công biến thắng lợi chuyển hóa thành lợi ích 
cụ thể. Thế nhưng nếu lỡ thua mất ván này đương 
nhiên ta sẽ phải hứng chịu những tổn thất vô cùng 
lớn hoặc thậm chí khó có thể chịu đựng. 

Chắc mọi người đều nhớ rằng có ba yếu tố 
quan trọng trong trò chơi, cả ba yếu tố này đều 
không bao gồm nhân tố tâm lý. Cũng giống như 
việc có một hành động và kế sách hoàn hảo thì có 
thể đạt được kết quả như bản thân mong muốn. 
Tuy nhiên trong thực tế nhân tố tâm lý cũng là 
một bộ phận cấu thành nên vô cùng quan trọng. 
Trong tương lai xã hội phát triển, không nghỉ ngờ 
gì nhân tố tâm lý sẽ ngày càng được nhiều người 
chú trọng hơn. 


166 


Trần Phách Hàm 


Trong trò chơi tâm lý chúng ta cược cái gì? 
Đương nhiên là lòng người. Lòng người là thứ khó 
dùng tiêu chuẩn đánh giá nhất trên thế giới này. 
Tuy nhiên mọi người đều mong muốn dùng đủ 
mọi biện pháp để thao túng, chơi đùa, lợi dụng 
lòng người. Trong xã hội ngày nay người thật sự 
có thể thao túng trò chơi tâm lý mới là kẻ chiến 
thắng cuối cùng. 

Hằng ngày khi đọc tin tức chúng ta thường 
thấy rằng có nhiều kẻ chỉ dựa vào một chiếc điện 
thoại đã có thể thành công chiếm đoạt số tiền 
khổng lồ từ nhiều người. Hơn nữa thân phận của 
những người lừa gạt thường không tầm thường. 
Xã hội ngày ngày tiến bộ, các chiêu trò lừa đảo 
cũng ngày một nở rộ, đa dạng đủ các mánh lới 
như muôn hoa khoe sắc khiến con người ta khó 
lòng phòng bị. Tại sao những kẻ lừa gạt lại lừa 
đảo thành công? Đó chính là vì bọn chúng nắm 
trong tay điểm yếu nội tâm của nhiều người, 
điểm yếu đó có thể là tham lam cũng có thể là 
sợ hãi... Đám người lừa đảo lợi dụng điểm yếu 
mềm trong lòng người cộng thêm những lời nói 
ong bướm, và rồi bọn chúng đã bắt chuyện làm 
quen được với những người vô tội. Ngay khoảnh 
khắc nhấc điện thoại trả lời thì trò chơi tâm lý này 


167 


¡Ệ” Lý thuyết trò chơi 


đã chính thức bắt đầu. Kẻ lừa đảo dùng lời ngon 
tiếng ngọt dụ dỗ, vẽ ra ảo cảnh, đệt nên lời nói 
hoang đường khiến kẻ bị hại cho rằng đây đều 
là sự thật, cuối cùng rơi vào cái bẫy đã sớm đặt 
ra. Những kẻ lừa đảo sử dụng tố chất tâm lý ưu 
tú của mình và kế sách, hành động tỉ mỉ mà trở 
thành kẻ chiến thắng trong ván chơi này. 

Giữa các công ty và người tiêu dùng cũng 
không ngừng nảy sinh trò chơi tâm lý, hơn nữa 
nhiều người thậm chí còn không phát hiện ra điều 
này. Thật ra cái gọi là biện pháp marketing cũng 
chính là trò chơi, chẳng qua chỉ đổi tên gọi mà thôi. 
Nhiều thành phố sẽ tổ chức những buổi triển lãm 
ô tô, trước khi tổ chức còn cần phải vạch ra đủ loại 
kế hoạch quảng cáo, đặt ra các phương án tuyên 
truyền. Tuy nhiên tâm điểm của một vài người đến 
tham quan không nằm ở buổi triển lãm mà họ chỉ 
tập trung vào những mẫu xe sang chảnh. Thử nghĩ 
mà xem làm gì có buổi triển lãm ô tô nào lại không 
có ô tô cơ chứ? 

Xét cho cùng, trong xã hội tiên tiến ngày 
nay cho dù giữa người với người hay các doanh 
nghiệp với nhau tất cả mọi người đều bỏ qua lòng 


người, cuộc chơi này đã thua ngay từ bước đầu. 


168 


Trần Phách Hàm - 


Hành vi cảm tính thường ngày 


Trò chơi tâm lý có nhiều cách thức khác nhau, 
người chơi dựa theo hành vi của đối thủ để điêu 
chỉnh sách lược và hành động của bản thân. Cho 
dù dùng lý trí đối phó với sự cảm tính hay áp 
dụng các biện pháp trái ngược đi nữa thì đều có 
một mục đích chung là khiến đối phương rơi vào 
cái bẫy đã giăng sẵn, sau đó dựa theo những điều 
bản thân dự tính mà tiếp tục hành động. Xét từ 
góc độ tâm lý học mà nói tình cảm bồng bột của 
con người trên thực tế, có tốc độ nhanh hơn sự lý 
trí suy nghĩ của não bộ. Chính vì thế nhiều người 
chơi tinh tế lợi dụng sự khác biệt giữa cảm tính và 
lý trí để giành chiến thắng. 

Con người đều có thói quen tự cho mình 
là người thông minh, lý trí, cảm thấy dù trong 
bất kỳ tình huống nào bản thân cũng có thể giữ 
được một cái đầu lạnh nhìn nhận đánh giá sự 
việc một cách khách quan. Thế nhưng thực tế 
không hề như vậy, mặc dù có người không chịu 
thừa nhận nhưng quả thật bạn mỗi ngày làm 
việc, sinh sống, trò chuyện, từng hành động cho 
đến những phán đoán quyết định của bản thân 
đều do bị cảm xúc dắt mũi. 


169 


Ũ @ Lý thuyết trò chơi 


Bạn thử nhớ lại tất cả những việc đã làm trong 
hôm nay xem. Nếu bạn là người không sợ khó 
khăn, khi đối mặt với tình thế nguy nan hoặc bắt 
tay vào làm những việc lạ lẫm liệu trong lòng bạn 
có âm thầm tự cổ vũ cho bản thân hay không? Lúc 
đó bạn có tự nói với mình rằng “Mình làm được”, 
sau đó tâm trạng trở nên thoải mái, thậm chí còn 
tràn trề sức mạnh hay không? Nếu như công việc 
hôm nay xảy ra sự cố liệu bạn có ít nhiều sợ hãi 
chạm mặt cấp trên, lo lắng cấp trên sẽ hỏi đến việc 
này hay không? Nếu trong nhà ăn từ xa đã thấy 
hình dáng cấp trên bạn có lựa chọn một chỗ ngồi 
cách thật xa hay không? Khi đi siêu thị mua đồ bạn 
có vì người đại diện một loại thực phẩm nào đó 
là ngôi sao bạn yêu quý mà chọn mua sản phẩm 
đó hay không? Khi lựa chọn số điện thoại liệu bạn 
có chọn những số có liên quan đến sinh nhật của 
mình hay là không? 


Bạn không cần thiết phải phủ nhận, đây không 
phải một chuyện xấu hổ gì cả, mỗi người đều sẽ có 
những trải nghiệm tương tự vậy. Bởi vì hành động 
thường ngày của mỗi chúng ta quả thật được dựng 
trên động cơ cảm tính của bản thân. Đó cũng có 
nghĩa rằng từng hành vi cử chỉ của ta đều không 
phải được quyết định sau khi đã cân nhắc suy nghĩ 


170 


Trần Phách Hàm _. 


mà đó chỉ là những sự lựa chọn trong một khoảnh 
khắc xuất phát từ nội tâm mà thôi. 

Một ván chơi quan trọng rất ky việc dùng 
cảm tính để quyết định, thế nhưng đôi lúc ta khó 
tránh không thể không nghe theo con tim. Vì vậy 
một lượng lớn các ván chơi không phải giải quyết 
trong nháy mắt mà chúng ta phải nhiêu lân thu 
thập thông tin để từ đó phân tích quan sát, cuối 
cùng đặt ra chiến lược phù hợp với bản thân. Thế 
nhưng trong cuộc sống hằng ngày có vô vàn sự 
việc ta không thể tốn quá nhiêu thời gian để cân 
nhắc, hầu như chúng ta đều lựa chọn theo bản 
năng mà thôi. 

Trong khi doanh nghiệp và người tiêu dùng 
cùng tham gia trò chơi, việc nhân viên bộ phận 
kinh doanh thị trường có khơi gợi nên dục vọng 
tâm lý mua sắm hay không là một việc vô cùng 
quan trọng. Một sản phẩm bán chạy hay không cần 
doanh nghiệp đó đi quan sát và thu thập những 
nhu cầu nội tâm mà có thể người tiêu dùng cũng 
không nhận thức được. Khi mua một món đồ đó 
không chỉ là mua sản phẩm mà đồng thời ta còn 
mua kèm ấn tượng của ta về sản phẩm đó. Mặc 
dù ấn tượng là nhận thức vô cùng cá nhân hóa thế 
nhưng người làm kinh doanh thị trường lại sâu sắc 


171 


J§” Lý thuyết trò chơi 


nhận thức được đạo lý đó, họ biết làm sao để lợi 
dụng ấn tượng đó và cuối cùng khiến người tiêu 
dùng rơi vào cái bẫy mua sắm, trở thành kẻ thua 
cuộc trong ván bài này và tình nguyện móc hầu 
bao mua sản phẩm. 


Cũng giống như một chai nước ngọt, người 
tiêu dùng nữ thường nghiêng về việc lựa chọn 
những chai có in hình nam ngôi sao Hàn Quốc 
ở vỏ ngoài, còn người tiêu dùng nam lại mua 
những chai có hình ngôi sao nữ xinh đẹp. Hai tệp 
khách hàng không quá chú trọng đến việc chai 
nước đó, thứ họ quan tâm chính là vỏ ngoài mà 
thôi. Tuy nhiên đối với người bán hàng mà nói 
nước ngọt mới là sản phẩm, còn những thứ đóng 
gói bên ngoài chẳng qua chỉ là ấn tượng trong 
nội tâm người tiêu dùng mà thôi. Đối với người 
bình thường họ dựa vào ấn tượng cảm tính để lựa 
chọn sản phẩm, và kết quả là rơi vào cái bẫy của 
người bán hàng, thua mất trò chơi tâm lý. 


NÑu cười sát thương 


Chiến thuật trong trò chơi không chỉ là những 
quy tắc chỉ tiết được viết ra trên giấy bởi vì trò 
chơi tâm lý xuất hiện mọi chỗ mọi nơi trong cuộc 
sống thường nhật. Chính vì vậy chúng ta càng 
cần tận dụng một cách triệt để năng lực vốn có 


172 


Trần Phách Hàm - 


của bản thân, ví dụ như biểu cảm khuôn mặt, 
ví dụ như nụ cười. Nụ cười không chỉ đơn giản 
thể hiện sự vui vẻ mà nó còn là dấu hiệu mang 
tính vô hại. Nụ cười trong trò chơi tâm lý cũng 
là một loại thủ đoạn thể hiện, đằng sau mỗi một 
nụ cười đều ẩn giấu những nguyên nhân không 
giống nhau. 

Trước đây từng có hai vị giáo sư tiến hành một 
cuộc thí nghiệm. Bọn họ cho lắp camera mini ở 
trước trụ bóng rổ, như vậy họ có thể ghi lại biểu 
cảm của cầu thủ khi ném bóng vào rổ, cuối cùng 
dùng những thước phim đó vào việc quan sát thí 
nghiệm. Camera đã ghi lại biểu cảm khuôn mặt 
của hơn hai nghìn người chơi bóng, kết quả nhận 
được cuối cùng khiến mọi người vô cùng kinh 
ngạc. Vốn đĩ theo suy nghĩ của hai vị giáo sư, khi 
con người ta ném một quả bóng đẹp mắt chắc chắn 
trong lòng họ sẽ vô cùng vui mừng, sẽ nở nụ cười, 
biểu hiện biểu cảm tương ứng. Thế nhưng theo kết 
quả camera ghi lại chỉ có 40% số người nở nụ cười. 
Phần lớn những người khác là sau khi nhìn thấy 
quả bóng vào rổ, họ đầu tiên là xoay người lại hoặc 
ngoảnh đầu đi, mặt hướng về phía đồng đội hoặc 
khán giả, tiếp sau họ mới để lộ nụ cười, số người 
như vậy chiếm 42%. 


173 


ñ è? Lỹ thuyết trò chơi 


Thông qua cuộc thí nghiệm này hai vị giáo sư 
đó đã đúc kết ra được kết luận: Khi chúng ta thể 
hiện nụ cười vui vẻ với đồng đội, thật ra đó không 
phải nhằm bày tỏ cảm xúc khoái trá của bản thân 
mà đó chỉ là một hành động thể hiện cho người 
khác mang tính xã hội mà thôi. Điêu họ muốn 
thể hiện là “bóng vào rổ”, “chiến thắng”, “đã làm 
được” chứ không phải cảm xúc vui sướng. Vì vậy 
chúng ta phải hiểu rõ một điều, trong cuộc sống 
này, khi người khác mỉm cười với bạn, bạn phải 
hiểu rõ đó không phải cách bày tỏ cảm xúc mà đó 
chỉ là một loại thểhiện, còn về mục đích và ý nghĩa 
của việc đó chúng ta vẫn cần phải suy đoán thêm. 

Mỗi người đều biết cười, chúng ta mỉm cười 
với người nhà, bạn bè, người lạ. Chỉ cần không 
phải người quá bất lịch sự thì họ sẽ không keo kiệt 
dành một nụ cười cho người khác. Mặc dù chúng 
ta đều quen việc coi nụ cười trở thành biểu hiện 
của sự vui sướng, tuy nhiên thực tế đã chứng minh 
không phải như vậy. Ngoài ra chúng ta cũng quen 
với việc dùng nụ cười đê chứng minh cảm xúc của 
một người ra sao nhưng lại quên mất ý nghĩa ẩn 
giấu phía sau nụ cười. 


Nụ cười là thứ vũ khí mạnh mẽ trong trò chơi 
tâm lý. Khi người chơi mỉm cười, có lẽ bạn đã rơi 


174 


Trần Phách Hàm 


vào cạm bấy anh ta đặt ra, hoặc kế hoạch của đối 
phương đã đạt được mục đích nào đó, cũng có thể 
đó là sự ngụy trang nhằm làm nhiễu loạn tầm nhìn 
của đối thủ. Trong trò chơi tâm lý, nụ cười giống 
như một loại công cụ, nó có thể ảnh hưởng đến 
tâm lý đối thủ, khiến người khác cảnh giác hoặc lơ 
là. Cho dù người chơi có đưa ra sự lựa chọn nào 
đi chăng nữa cũng chỉ ra rằng người mỉm cười đã 
áp dụng một loại hành động nào đó, mà mục đích 
hành động đó có quan hệ mật thiết đối với trò chơi. 

Đócũng chính là lý do tại sao lại có nhiều từngữ 
để miêu tả nụ cười đến vậy. Chẳng hạn như “cười 
nham hiểm”, “cười khẩy”, “cười ngây ngô”,... Bốn 
loại từ ngữ hình dung về nụ cười ở trên ta đều có 
thể thông qua mặt chữ mà hiểu được hàm nghĩa. 
Nụ cười nham hiểm là nụ cười mang theo ý đồ 
xấu, thể hiện một tín hiệu nguy hiểm. Đây là hàm 
ý ta có thể đễ dàng đọc được thông qua nụ cười 
chứ không phải cảm xúc của đối phương. Nụ cười 
như vậy thể hiện một sự nguy hiểm, khiến con 
người ta cảnh giác đề phòng. Nếu chúng ta nhìn 
thấy nụ cười như này trong trò chơi tâm lý đương 
nhiên phải áp dụng những biện pháp bảo vệ bản 
thân, kiểm tra xem bản thân có sơ suất chỗ nào hay 
không hoặc là cẩn thận quan sát hành động tiếp 
theo của đối phương để điều chỉnh kế sách một 


175 


»* Lý thuyết trò chơi 
^w 


cách phù hợp. “Cười ngây ngỗ” toát ra sự vô hại, 
oan toàn, ft nhất là nó không đem theo tính công 
kích. Kiểu cười này tương đối bình thường và dễ 
gầp trong đời sống. “Ngây ngô” là ấn tượng cá 
nhân của chúng ta đối với kiểu cười này, nụ cười 
đó không đồng nghĩa với việc đó là một kẻ ngốc 
thật sự, có thể nụ cười đó truyền tải cảm xúc ngây 
thơ hiền lành mà thôi. “Cười ngây ngỗ” trong trò 
chơi tâm lý có thể là một thủ đoạn của đối phương 
khiến chúng ta tê liệt, cũng có thể đây là kết quả 
ngoài ý muốn từ một hành động nào đó đem lại. 


Trong trò chơi tầm lý, phương án chiến lược 
chúng, ta vạch ra có thể rất tình vi tỉ mỉ, áp dụng 
đầu ra đấy có thể giúp ta đạt được lợi ích như kỳ 
vọng, đó chính là thứ vũ khí sắc bén của chúng ta 
trong ván chơi này. Tuy nhiên tất cả chiến lược, 
tất cả vũ khí cũng đều không mạnh mẽ bằng một 


nụ CƯỜI. 


Thê giới này chủ trong bè ngoài 

Chắc chắn bạn không nghĩ đến việc ngoại hình 
của một người cũng có thê trở thành con át chủ 
bài quyết định nên thắng thua của ván đấu Trên 
mạng Internet ngày nay người trẻ thường hay 
nói đùa với nhau rằng: “Thế giới này chú trọng 
bề ngoài, người nào có vẻ ngoài xuất chúng thì sẽ 


176 


Trần Phách Hàm -- 


thành công, vẻ ngoài cũng có thể dùng kiếm cơm.” 
Mặc dù đây chỉ là câu nói đùa nhưng không có lửa 
thì làm sao có khói. 

Trước đây cũng từng có báo đài đưa tin tức với 
nội dung gần giống vậy, họ nói rằng có công ty khi 
tuyển dụng chỉ nhìn vào bề ngoài mà không quan 
tâm đến năng lực của ứng viên. Vì vậy một cô gái 
học lực rất cao nhưng vẻ ngoài bình thường đã 
phải chịu tủi nhục trong buổi phỏng vấn này. Cô 
gái đó có bằng tiến sĩ, từng một mình phụ trách rất 
nhiều dự án ở những doanh nghiệp lớn, sau này 
vì lí do cá nhân nên đành từ chức, cô ấy đành phải 
đi tìm việc mới. Trên con đường tìm công việc mới 
này cô ấy kinh ngạc phát hiện ra rằng rất nhiều 
đơn vị tuyển dụng không chọn cô mà đều chọn 
những cô gái xinh đẹp chân dài học lực không cao, 
không có tí kinh nghiệm làm việc nào cả. 

Mặc dù đây chỉ là trường hợp cá biệt thế nhưng 
chỉ nhiêu đó cũng đủ đại diện cho một vài quan 
điểm và hiện tượng. Trong cuộc sống, bạn không 
thể không thừa nhận những cô gái xinh đẹp có tru 
thế trong việc giao tiếp, có một khuôn mặt đẹp trai 
cũng dễ được nhiều cô gái yêu thích. Nếu bóc tách 
những tầng nội dung sâu xa không nhắc đến thì 
bước đầu tiên người với người qua lại với nhau 


177 


¡„„° Lý thuyết trò chơi 


đó là nhìn bề ngoài. Không có ai ngay cái nhìn đầu 
tiên liền nhận ra được nhân phẩm người này tốt 
hay xấu, năng lực mạnh hay yếu. Khi chúng ta 
quen biết những người bạn mới chắc chắn sẽ chọn 
lựa những người nhìn vừa mắt hoặc xinh đẹp để 
tán tỉnh, trò chuyện rồi sau đó xác định quan hệ. 

Vì thế trong trò chơi tâm lý, hình tượng bên 
ngoài thật ra cũng là một thứ vũ khí có uy lực vô 
cùng to lớn. Thế nhưng không nhất định phải là 
trai xinh gái đẹp, mà cho dù là những người có 
tướng mạo bình thường như chúng ta, chỉ cần 
chăm chút một tí cũng có thể biến ngoại hình trở 
thành thứ vũ khí hữu ích trong ván đấu này. 

Năm 2004, trong cuộc bầu cử vào Thượng viện 
Hoa Kỳ chỉ có hai ứng cử viên. Tiến sĩ Todorov của 
Đại học Princeton đã tiến hành một cuộc khảo sát 
về ngoại hình của hai ứng cử viên. Ông in riêng 
ảnh của hai ứng cử viên và yêu cầu cử tri chọn bức 
ảnh họ cho rằng đó là người có năng lực. Kết quả 
của cuộc khảo sát nhanh chóng được tiết lộ và đã 
dự đoán thành công người chiến thắng chỉ thông 
qua dữ liệu khảo sát “có vẻ như có khả năng.” 
Điều đó có nghĩa là, ứng cử viên “có vẻ có năng 
lực” cuối cùng đã nhận được hầu hết số phiếu bầu 
và đắc cử thành công. 


178 


Trần Phách Hàm __ 


Lẽ nào ngoại hình có liên quan đến việc một 
người có năng lực hay là không sao? Câu trả lời 
đương nhiên là không, đây chẳng qua chỉ là ấn 
tượng mà mọi người gán ghép dựa vào ngoại hình 
của họ mà thôi. Vậy làm sao mới khiến bản thân 
trông như người “rất có năng lực” đây? Giáo sư 
người Đức Ulrich cũng đã viết một báo cáo khảo 
sát tương tự, ông tin rằng những người mà hầu hết 
mọi người cho là “không biểu cảm“ nhìn chung 
đều trông “rất có năng lực” Có thể bạn cho rằng 
mỉm cười sẽ khiến bản thân trông dễ gần và tốt 
bụng, dễ lấy lòng người khác. Nhưng trên thực tế, 
mọi người nghĩ rằng “mặt không cảm xúc” sẽ có 
vẻ nổi trội và mạnh mẽ hơn. Những người như 
vậy không chỉ dễ dàng được mọi người tôn trọng 
mà còn ảnh hưởng đến những người khác. 

Vậy tại sao người “mặt không cảm xúc” lại 
khiến người khác nảy sinh loại cảm giác đó? Giáo 
sư Ulrich cho rằng biểu cảm sẽ bán đứng cảm xúc 
nội tâm của con người. Người có biểu cảm phong 
phú thường khiến người ta cho rằng đó là người 
không có bí mật, mọi vui buồn phẫn nộ đều viết 
hết trên mặt. Ngược lại, người mặt không cảm 
xúc sẽ khiến người ta khó đoán được cảm xúc bên 
trong họ. Chính vì không ai đoán được vui buồn 
phẫn nộ trong họ, vì vậy vô hình trung sẽ tạo ra 


179 


: ạ Lý thuyết trò chơi 


một cảm giác áp bức. Bất kỳ ai khi đối mặt với một 
người mặt lúc nào cũng lạnh lùng không nở nụ 
cười, người khó nhìn thấu tâm tư thì trong lòng 
đều sẽ nảy sinh một sự sợ hãi. Cũng giống như 
việc khi còn đi học mỗi khi nhìn thấy thầy cô giáo 
mặt lạnh tanh bước vào lớp học, trong lòng chúng 
ta ít nhiều cũng có chút e dè, không biết hôm nay 
thầy cô giáo vui vẻ hay tức giận. 

Dựa trên những yếu tố vừa nói đến ở trên, 
người với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc 
khiến người khác khó nhìn thấu được cảm xúc 
và tâm tư. Những người như vậy dễ khiến người 
khác nảy sinh một cảm xúc sợ hãi kiêng dè. Con 
người chỉ sợ sệt những người hoặc vật mạnh hơn, 
vì vậy những người mặt không cảm xúc càng 
khiến người khác cảm thấy mạnh mế, trông có vẻ 
như có năng lực. 

Mà thứ trò chơi tâm lý đặt cược chính là tâm 
lý, chỉ dựa vào ngoại hình đã khiến lòng người hỗn 
loạn, liệu còn có ai dám xem nhẹ năng lực của họ? 


Kỹ xảo chiến thắng ảo giác 


Nhiều người chơi thích đặt ra một vàicạm bẫy 
đê làm nhiễu loạn đối thủ, một khi đối phương 


nhận được tin tức về kế sách ắt hẳn sẽ làm ra hành 


180 


Trần Phách Hàm _ 


động đáp trả, rất có thể hành động đáp trả đó lại 
đúng với ý muốn của ta. Đó là vì việc người chơi 
để lộ tin tức chẳng qua là một cú lừa, hoặc nội 
dung của tin tức đó mang tính sai lệch, từ đó khiến 
đối thủ rơi vào cạm bẫy. Vậy phải làm sao để nhìn 
thấu ý đồ trong lòng đối phương và tranh thủ lúc 
họ còn chưa phát hiện chớp thời cơ thao túng tâm 
lý đối thủ? Lúc này chúng ta có thể sử dụng “ảo 
giác” để đạt được mục tiêu. 

Sự bồng bột của con người thường nhanh hơn 
những suy nghĩ tỉ mỉ, mắt rất dễ bị những thứ ta 
nhìn thấy được mê hoặc, tai dễ bị những thông tin 
nghe thấy lừa gạt. Chúng ta quen với việc áp đặt 
thêm ấn tượng của bản thân khi nhìn nhận một 
sự việc, từ đó khiến bản thân bị lừa lúc nào không 
hay, đến cuối cùng có lẽ ta cũng không biết được 
vấn đề của bản thân nằm ở đâu. 

Con số là một ảo giác dễ khiến con người ta 
lú lẫn nhất trong cuộc sống. Khi đi mua sắm ta 
thường chú ý đến những mặt hàng có dán tấm 
bảng giảm giá đặc biệt. Một chiếc áo khoác nhìn 
cũng thuận mắt có giá 198 Nhân dân tệ, mặc dù chỉ 
còn 2 tệ nữa là tròn 200 Nhân dân tệ, tuy nhiên con 
số 198 khiến trong lòng chúng ta cảm thấy thoải 
mái hơn. Bộ máy vi tính có giá gốc 4000 Nhân dân 


181 


„° Lý thuyết trò chơi 


tệ, tuy nhiên nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng mà 
giảm giá chỉ còn 3500 Nhân dân tệ, việc này khiến 
nhiều người bị rung động, họ cảm thấy lần này 
bản thân đã chiếm được món hời lớn. Thế nhưng 
khi ô tô giảm giá từ 210.000 Nhân dân tệ xuống 
còn 200.000 Nhân dân tệ, chúng ta cũng không có 
quá nhiều cảm xúc mặc dù ô tô giảm giá sâu hơn 
sO với máy vi tính. 

Đây chính là sự kỳ diệu trong tâm lý của mỗi 
chúng ta. Một số sự đổi thay nhỏ cũng khiến chúng 
ta lay động. Cùng với nội dung như vậy, nếu đổi 
một cách thức khác thì có lẽ cảm giác và ấn tượng 
của ta cũng vì vậy mà đổi thay. 

Vậy thì trong trò chơi tâm lý, chúng ta nên 
làm thế nào để tạo ra ảo giác cho đối thủ? Thật 
ra để làm được điều này vô cùng đơn giản. Đây 
không phải một kế hoạch và hành động khó nhằn 
để tạo ra sự thay đổi. Chúng ta chỉ cần sửa đổi 
một chút kế sách ban đầu là được. Ví dụ biến hộp 
sắt thành hộp gỗ, đổi màu đỏ thành màu xám, 
cho dù ta áp dụng một cách khác nhìn thì có vẻ 
tương tự nhau nhưng chúng đem lại sự khác 
biệt nhất định. Dùng một phương thức khác để 
thể hiện một nội dung tương tự, không cần làm 
những việc khác, trong lòng đối thủ chắc chắn sẽ 


182 


Trần Phách Hàm 


nảy sinh sự nghi ngờ, từ đó đưa ra những phán 
đoán sai lầm. Điều đó cũng giống như việc một 
người bình thường đi lại trong làng, nếu người 
đó cả tuần mặc độc một bộ quần áo đi ăn ở quán 
mỳ trước cổng làng, bỗng một hôm anh ta áo vest 
lịch lãm xuất hiện ở đó. Mặc dù vẫn là người đó, 
anh ta vẫn đến ăn mỳ nhưng cái nhìn của người 
trong làng đối với anh ta đã có chút thay đổi. 


Người dân trong làng đều cho rằng liệu có phải 
người này đột nhiên phát tài, làm ăn kiếm được 
bộn tiền, trúng giải độc đắc hoặc đi làm chuyện 
lừa đảo hay không? Những người khác nhau sẽ 
có những phỏng đoán khác nhau, sau đó họ dựa 
theo sự suy đoán của bản thân mà có những hành 
động tương ứng. Ví dụ có người cảm thấy anh ta 
chắc chắn đã làm ra chuyện vi phạm pháp luật sẽ 
cố gắng duy trì khoảng cách, tránh anh ta càng xa 
càng tốt. Người cho rằng anh ta đã trúng giải độc 
đắc sẽ xởi lởi bắt chuyện, xem xem bản thân có 
kiếm được chút lợi lộc gì hay không. Người đoán 
anh ta làm ăn thành công có sự thay đổi về thái độ, 
trước đây thái độ của họ đối với anh ta vô cùng 
bình thường nay đột nhiên quay ngoắt 180 độ vô 
cùng tôn trọng. Thế nhưng trên thực tế, người đó 
chẳng làm cái gì cả, chẳng qua anh ta chỉ thay một 
bộ đồ và đi ăn ở quán ăn khác mà thôi. Một sự thay 


183 


j„„ Lý thuyết trò chơi 


đổi đơn giản liền khiến những người khác nhau 
nảy sinh ảo giác khác nhau. 

Câu hỏi đặt ra ở đây là ảo giác có tầm quan trọng 
thế nào trong trò chơi? Chúng ta đều biết rằng trong, 
trò chơi đôi bên cần dựa theo kế sách và hành động 
của đối phương để thay đổi kịp thời sau đó mới tiếp 
tục ứng phó. Việc đó cũng giống như đá bóng, bạn 
nhắm vào bên trái thủ môn, thủ môn lại nhào người 
về bên trái, tuy nhiên nếu động tác của bạn chỉ là 
động tác giả, giả vờ tấn công bên trái nhưng thực 
tế lại sút bóng vào bên phải, khi đó kết quả sẽ thay 
đổi. Động tác giả của bạn khiến thủ môn phán đoán 
sai phương hướng, và như vậy đương nhiên sẽ để 
lọt bóng, thua mất ván đấu. 


Hiệu ứng khung ngôn ngũ 

Trong một cuộc thi, đối với cùng một sự việc 
người chơi hai bên sẽ lựa chọnnhìnnhận từ những 
góc độ khác nhau và khắc ghi trong lòng ấn tượng 
cũng khác nhau. Trong tâm lý học, loại lựa chọn 
góc độ này được gọi là “hiệu ứng khung”, đây là 
một trong những kỹ xảo cơ bản nhất khi con người 
ta bắt đầu trò chơi tâm lý. Kiểu “lựa chọn này“ 
thường là một loại năng lực thuyết phục, đóng gói 
một sự việc nào đó bằng những câu chữ ở góc độ 
khác nhau và khiến sự việc mới tạo nên áp lực và 


184 


Trần Phách Hàm 


sợ hãi về mặt tâm lý cho đối phương, từ đó đạt 
được mục đích thắng lợi. 

Lấy một ví dụ đơn giản như sau, khi có một 
nửa chén rượu đặt trước mặt, bạn sẽ thấy thế 
nào? Bạn sẽ cho rằng đó là “một chén rượu chỉ 
còn lại một nửa” hay “tại sao chén rượu này lại 
còn những tận một nửa?” Cùng một loại rượu, 
lượng rượu cũng không thay đổi, tuy nhiên những 
người không giống nhau ắt sẽ có quan điểm, tư 
duy, góc độ nhìn nhận đánh giá khác nhau. Vì vậy 
sẽ ảnh hưởng của chúng đối với tâm lý chúng ta 
cũng không giống nhau. Trò chơi tâm lý là một 
trận chiến, người chơi phải dùng đủ các kế sách và 
hành động để tác động, kích thích đến tâm lý đối 
phương, tạo ra khó khăn cho họ, khiến họ thất bại 
vì những yếu tố tâm lý như lo sợ, nghi ngờ. 

Vậy “hiệu ứng khung“ đã đóng gói ngôn ngữ 
trở thành một món vũ khí sắc nhọn như thế nào? 
Chúng ta đều biết rằng mục đích cuối cùng của trò 
chơi là thắng lợi, vì chiến thắng mà trong từng giai 
đoạn ta sẽ áp dụng những phương pháp trò chơi 
khác nhau. Nếu bạn muốn dùng ngôn ngữ tạo ra 
khó khăn cho đối phương và khiến bản thân đạt 
được các nhu cầu vậy thì có thê sử dụng hiệu ứng 
khung ngôn ngữ. 


185 


Trần Phách Hàm 


sợ hãi về mặt tâm lý cho đối phương, từ đó đạt 
được mục đích thắng lợi. 

Lấy một ví dụ đơn giản như sau, khi có một 
nửa chén rượu đặt trước mặt, bạn sẽ thấy thế 
nào? Bạn sẽ cho rằng đó là “một chén rượu chỉ 
còn lại một nửa“ hay “tại sao chén rượu này lại 
còn những tận một nửa?” Cùng một loại rượu, 
lượng rượu cũng không thay đổi, tuy nhiên những 
người không giống nhau ắt sẽ có quan điểm, tư 
duy, góc độ nhìn nhận đánh giá khác nhau. Vì vậy 
sẽ ảnh hưởng của chúng đối với tâm lý chúng ta 
cũng không giống nhau. Trò chơi tâm lý là một 
trận chiến, người chơi phải dùng đủ các kế sách và 
hành động để tác động, kích thích đến tâm lý đối 
phương, tạo ra khó khăn cho họ, khiến họ thất bại 
vì những yếu tố tâm lý như lo sợ, nghỉ ngờ. 

Vậy “hiệu ứng khung“ đã đóng gói ngôn ngữ 
trở thành một món vũ khí sắc nhọn như thế nào? 
Chúng ta đều biết rằng mục đích cuối cùng của trò 
chơi là thắng lợi, vì chiến thắng mà trong từng giai 
đoạn ta sẽ áp dụng những phương pháp trò chơi 
khác nhau. Nếu bạn muốn dùng ngôn ngữ tạo ra 
khó khăn cho đối phương và khiến bản thân đạt 
được các nhu cầu vậy thì có thể sử dụng hiệu ứng 
khung ngôn ngữ. 


185 


J„P Lý thuyết trò chơi 


Con người thường dùng ngôn ngữ để thuyết 
phục người khác, mặc dù nội dung không giống 
nhau nhưng kết quả đem về lại y hệt nhau. Cho 
dù bạn dùng lý luận thuyết phục hay đe dọa đi 
chăng nữa, chỉ cần đối thủ chấp nhận, điều đó 
chứng tỏ chiến lược trò chơi của bạn đã phát 
huy tác dụng. Chính vì hàm nghĩa ngôn ngữ tùy 
vào góc độ của mỗi cá nhân mà có sự thay đổi, 
cùng một sự việc nhưng qua miệng của những 
người khác nhau sẽ mang lại những hiệu quả 
khác nhau. Chẳng hạn bạn muốn thuyết phục 
một người thì cần phải dùng đến sức mạnh ngôn 
ngữ khiến đối thủ chấp nhận quan điểm của bạn. 
Vậy thì quan điểm như nào mới đủ cổ vũ lay 
động lòng người, càng đễ được người khác mở 
lòng đón nhận đây? Theo nghiên cứu chỉ ra con 
người ta càng thiên về việc chấp nhận những 
quan điểm tiêu cực, cũng tức là “sợ hãi” là nhân 
tố có sức thuyết phục nhất. 


Giáo sư Keller đã tiến hành thí nghiệm trên 
100 người đàn ông và phụ nữ trung niên, ông 
áp dụng hiệu ứng khung để tiến hành một thí 
nghiệm kiểm tra tâm lý với nội dung chính nhằm 
phát hiện ung thư. Trong quá trình thí nghiệm, 
Giáo sư Keller đã đưa ra tuyên bố tích cực về 
“việc phát hiện ung thư sớm sẽ cải thiện tỷ lệ 


186 


Trần Phách Hàm _ 


chữa khỏi“ cho 50 người tham gia. Mặt khác giáo 
sư thay đổi giọng điệu nói với 50 người tham gia 


khác rằng “nếu không sớm phát hiện ung thư giai 


-_ đoạn đầu thì sẽ khó điêu trị.” Cách làm này nhằm 


đánh giá tâm lý sợ hãi của những người tham gia. 
Cuối cùng, kết quả thí nghiệm đã chứng minh 
rằng những người tham gia thí nghiệm cảm thấy 
sợ hãi trước lời giải thích tiêu cực càng có nhiều 
khả năng bị thuyết phục hơn. 

Yếu tố tâm lý trong mỗi ván chơi đều là thứ 
hết sức quan trọng. Khi chúng ta đưa ra quyết sách 
hoặc hành động không thể bỏ qua yếu tố tâm lý. 
Còn loại hiệu ứng khung ngôn ngữ này vừa hay 
là vũ khí sắc bén đủ sức tấn công vào tâm lý đối 
phương, bởi vì gần như tất cả mọi người đều quen 
với việc bị những điều tiêu cực thuyết phục. 

Điều đó cũng giống việc bạn đi chợ mua thịt vậy, 
tay cầm một miếng thịt ba chỉ đa phần là thịt nạc, 
thật ra bạn vô cùng thỏa mãn và chuẩn bị tính tiền. 
Tuy nhiên vào lúc này ở bên cạnh bỗng có người 
lên tiếng: “Ối đồi ôi, tại sao miếng thịt này lại có ba 
phần là thịt mỡ vậy!” Lúc đó bạn sẽ làm thế nào? 
Nhiều người khi nghe thấy câu nói đó liền không 
thê chấp nhận được, sau đó họ vô thức đặt miếng 
thịt lại chỗ cũ, tiếp tục lựa chọn thức ăn khác. 


187 


h D Lý thuyết trò chơi 


Nếu ta đổi một góc nhìn khác để suy nghĩ, nếu 
trong một ván chơi, bạn không hy vọng đối thủ từ 
chối yêu cầu của bản thân vậy bạn có thể lợi dụng 
tâm lý sợ hãi này để chơi một ván đấu tâm lý với 
họ. Hãy nhớ rằng càng là những lời nói khuyên 
nhủ tích cực thì càng không có sức thuyết phục. 
Ngược lại, những câu nói tiêu cực thậm chí có tính 
khủng bố lại càng dễ thuyết phục người khác. 


Đề tài bán đúng nội tâm 


Trò chơi là cuộc đọ sức xem thông tin ai thu 
được càng nhiều, càng chính xác hơn, vì thế trong 
cuộc đấu tâm lý nếu có thể nắm rõ tình trạng tâm 
lý của đối thủ thì chúng ta đã chiến thắng một nửa 
rồi. Tuy nhiên con người đều sẽ bảo vệ bản thân, 
rất ít khi đem nội tâm bản thân phơi bày ra trước 
mặt người khác, vậy ta phải làm sao mới có thể 
nắm được trạng thái tâm lý đối phương đây? Thật 
ra điều đó không hề khó như bạn hằng nghĩ. Nếu 
như trong cuộc sống hằng ngày bạn để ý một chút 
sẽ phát hiện ra rằng chủ đề được nhiều người khi 
tụ tập bàn tán thường có thể bán đứng tâm tư suy 
nghĩ của một người. 


Ngày thường chúng ta cùng bạn bè trò chuyện 
cũng phải chú ý đến trạng thái của đối phương. 
Có thể bạn của bạn đang gặp phải chút khó khăn, 


188 


Trần Phách Hàm 


cảm xúc vô cùng kém; hoặc là họ vừa mua vé số và 
trúng giải độc đắc, tâm trạng vô cùng phấn khởi. 
Trong điều kiện cảm xúc và trạng thái tâm lý khác 
nhau thì nội dung và chủ đề nói chuyện cũng khác 
nhau. Chẳng hạn bạn muốn thử thao túng tâm lý 
một người, phương pháp cơ bản nhất là cố gắng 
tìm hiểu suy nghĩ nội tâm của họ. Đáng tiếc rằng 
nhiệm vụ cơ bản nhất này thường khiến nhiều 
người gặp khó khăn. Tôi tin rằng xung quanh 
chúng ta nhất định tồn tại một nhóm người, nhóm 
người này từ trước đến giờ không hiểu về trạng 
thái tâm lý người bên cạnh, họ lúc nào cũng vì 
không biết quan sát nét mặt của người khác mà bị 
phê bình, thậm chí bị giáo huấn. 

Khi con người ta tụ tập hoặc trò chuyện riêng, 
ta thường thông qua chủ đề cuộc trò truyện để 
truyền đạt thông tin. Trong quá trình của trò chơi 
tâm lý, ta phải am hiểu thấu hiểu trạng thái tâm lý 
của đối thủ qua một vài chủ đề nói chuyện, sau đó 
dựa theo lượng thông tin thu thập được để vạch ra 
bước tiếp theo và chuẩn bị hành động. 

Có nhiều lúc chúng ta sẽ chủ động nói với 
người khác về đề tài cá nhân của mình, điều này 
chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ rằng tâm lý 
người đó đang trong trạng thái vô cùng hạnh phúc. 


189 


„„° Lý thuyết trò chơi 


Ví dụ trong cuộc trò chuyện sau đó anh ta kể với 
bạn hoặc người khác về những việc liên quan đến 
“thời thơ ấu của họ trôi qua ra làm sao”, “ lúc họ ở 
nhà thì như thế nào.” Điều này thể hiện người đó 
không có chút tâm lý cảnh giác nào với bạn, chính 
vì không có chút lá chắn phòng bị nào nên họ mới 
không kiêng dè gì nói ra hết những chuyện riêng 
tư cá nhân. 

Cũng có thể sẽ có người cảm thấy mơ hồ, tại 
sao khi kể về những chuyện riêng tư cá nhân thì 
chứng tỏ người đó đang ở trong trạng thái hạnh 
phúc? Nhà tâm lý học, tiến sĩ Fergus đã từng thực 
hiện một cuộc khảo sát trên 72 sinh viên đại học. 
Ông ấy đặc biệt chọn một bộ phim hài và một bộ 
phim bi kịch cho 72 sinh viên đó xem và điều tra 
xem họ sẽ trò chuyện với người quen ngay sau 
khi xem phim về chủ đề gì. Kết quả khảo sát cuối 
cùng cho thấy sau khi xem phim hài kịch, hầu 
hết những sinh viên này sẽ trò chuyện vui vẻ với 
bạn bè về các chủ đề cá nhân như tiền bạc và sức 
khỏe thể chất. Điều đó có nghĩa là, khi con người 
ta đang ở trạng thái vui vẻ, họ thường có mong 
muốn cởi mở và chủ động trò chuyện với bạn bè 
về một số chủ đề riêng tư. Bởi vì mọi người có 
xu hướng không phòng bị khi họ có tâm trạng 
tốt, nên những người sẵn sàng cởi mở với bạn và 


190 


Trần Phách Hàm 


thảo luận về các chủ đề riêng tư thường có tâm 
trạng vui vẻ. 

Tìm hiểu xem một người giờ phút này đang có 
trạng thái tâm lý ra sao là thứ vũ khí quan trọng 
trong trò chơi tâm lý. Nếu tâm trạng đối phương 
đang tốt, cảm xúc hưng phấn vậy cũng có nghĩa 
rằng những hành động tiếp theo của người đó 
cững tràn đầy sức lực, chiến lược hành động cũng 
vô cùng thông minh. Ngược lại, khi tâm lý người 
tham gia vào ván cờ tâm lý này ở trạng thái tồi tệ, 
họ nhìn nhận bất cứ việc gì cũng như có một tâng 
sương trước mắt, vậy những hành động tiếp theo 
nhất định cũng mang theo sự tiêu cực, thậm chí họ 
có thểtừ bỏ hành động hoặc làm bừa, như vậy vừa 
hay tạo cơ hội cho ta giành chiến thắng. 


Thuật tâng hốc trong trò chơi tâm lý 


Trong cuộc sống thường nhật ắt hẳn chúng 
ta thường gặp phải những tình huống lúng túng, 
đó là cảnh mọi thứ xung quanh rơi vào yên lặng. 
Cho dù đối phương là người quen hay kẻ xa lạ đi 
chăng nữa thì trong quá trình trò chuyện một khi 
bầu không khí xung quanh trở nên tẻ nhạt sẽ khiến 
con người ta thấy không thoải mái. Hơn nữa, sự 
im lặng ít nói của đối phương còn khiến ta không 
biết nên làm sao bởi vì bạn căn bản không thể thu 


191 


ñ à” Lý thuyết trò chơi 


được chút thông tin gì từ đối phương, không biết 
rằng trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Chính vì thế 
nên kiểu người như vậy rất khó qua lại và đối phó. 

Nhiều ván chơi bắt đầu bằng lời nói, ví dụ đối 
thủ của bạn không nói một tiếng nào, không giao 
thiệp với một ai, vậy bạn không thể thu thập được 
bất cứ tin tức nào để nghĩ ra đối sách đối phó với 
anh ta. Tuy nhiên những người trầm mặc ít nói này 
cũng không phải bất khả chiến bại, nếu như anh 
ta không nói chuyện vậy ta nghĩ cách để anh ta 
mở miệng nói. Cho dù anh ta là kiểu người có tính 
cách gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể chơi 
một ván chơi tâm lý với họ, khiến đối phương mở 
miệng hoặc khiến họ nói ra càng nhiều điều. 

Tiến sĩ William của Đại học bang Wichita đã 
tiến hành một thí nghiệm như sau, ông ấy phát 
một chủ đề cho 4 sinh viên cụ thể và yêu cầu họ 
thảo luận về vấn đề này. Sau đó mời 20 sinh viên 
được đến nghe phần thảo luận của 4 người họ và 
đánh giá chấm điểm. Tuy nhiên, tiến sĩ William 
có một yêu cầu đối với 20 sinh viên đóng vai trò 
là giám khảo. Yêu cầu họ không cần đánh giá về 
chủ đề thảo luận mà phải nói về nó, hoặc khen 
hoặc chê. Sau khi 20 sinh viên hiểu rõ nhiệm 


vụ, họ bắt đầu chờ đợi 4 sinh viên khác lên thảo 


192 


Trần Phách Hàm 


luận. Khi cuộc thảo luận bước vào giai đoạn sôi 
nổi, 20 sinh viên điên cuồng khen ngợi 2 người 
trong số họ, trong khi 2 người còn lại phải nhận 
lấy những lời phê bình nặng nề. Quả đúng như 
dự đoán của tiến sĩ William, hai sinh viên được 
khen ngợi lên tận tầng mây tràn đầy năng lượng 
và nói chuyện nhiệt tình hơn. Còn hai sinh viên 
bị chê bai trách móc càng ngày càng Ít nói, cuối 


cùng họ không mở miệng nói chuyện nữa. 


Vì vậy khi bạn muốn moi móc được thông tin 
từ đối phương, khiến họ nói nhiều thì chỉ cần áp 
dụng cách tâng bốc họ là được. Khi đó bạn sẽ kinh 
ngạc phát hiện ra rằng sau khi đối phương nhận 
được vô vàn lời tâng bốc có cánh tâm trạng họ sẽ 
trở nên thoải mái, ngày càng nói nhiều hơn. Ngược 
lại, nếu bạn không muốn nghe một số người lên 
tiếng hoặc khiến những kẻ nói liến thoăng luôn 
mồm yên lặng trong giây phút vậy hãy không nề 
nang gì phê bình, chỉ trích, kiên định đứng về phía 
đối lập với họ. Cho dù họ nói gì đi chăng nữa bạn 
cũng phải làm ngược lại, chỉ cần khắc ghi một điều 
đừng lỡ miệng khen họ. 


Trò chơi tâm lý trong cuộc sống muôn hình 
vạn trạng, có lúc chúng ta cần đối phương nói liên 
mồm, anh ta càng nói nhiều thì càng có lợi với ta. 


193 


¡” Lý thuyết trò chơi 


Con người trong trạng thái hưng phấn kích động 
thì lời nói của họ sẽ không qua sự suy nghĩ của 
não bộ, những gì nên nói hoặc không nên nói đều 
có thể không cẩn thận mà buột miệng nói ra. Đó 
chính là mục đích ta không ngừng tâng bốc, khen 
ngợi đối phương. Ngược lại, nếu như bạn cần đối 
phương duy trì sự yên lặng, không muốn họ nói 
quá nhiêu vậy hãy làm ngược lại với hành động 
của họ. Chỉ cần bạn đảm bảo rằng làm vậy sẽ 
không khiến đối phương nổi trận lôi đình và trở 
mặt với bạn là được. 

Tâm lý của con người là thứ rất dễ nắm bắt. Khi 
lời nói của bạn được mọi người khẳng định, tâm 
trạng bạn sẽ vô cùng vui sướng, sau đó sẽ càng nói 
nhiều hơn. Thế nhưng nếu như bạn không ngừng 
bị người khác phủ định và chê bai thì bạn tự nhiên 
sẽ mất đi hứng thú mở miệng nói chuyện. 

Đùng tùy tiện húa hẹn 

Lời hứa không phải một liều thuốc an thần ta 
tùy tiện kê đơn cho người khác mà đó là một cách 
hợp lý để hồi đáp lại những người bằng lòng cùng 
bạn hợp tác. 

Các bậc cha mẹ thường căn đặn con cái rằng: 

“Chỉ cần lần thi cuối kỳ này con đứng hạng nhất thì 


194 


Trần Phách Hàm _ 


bố mẹ sẽ mua cho con món đồ chơi mà con thích.” 
Lời hứa này nhìn giống như đang dùng vật chất 
để thôi miên khích lệ con trẻ nhưng trên thực tế, 
đây là một quy tắc do các bậc làm cha làm mẹ thiết 
lập nên. Nếu con trẻ bị món quà cám dỗ đồng ý 
với điều kiện bố mẹ đặt ra vậy đồng nghĩa với việc 
quy tắc này sẽ bắt đầu được thi hành trước khi con 
trẻ thi cử. Cảnh sát cũng thường hứa với kẻ tình 
nghi phạm tội, chỉ cần người đó bằng lòng đứng ra 
làm nhân chứng, tố giác những đồng phạm khác 
thì hắn ta sẽ được xử lý khoan hồng. 

Loại hứa hẹn này được chia ra làm hai loại, 
một loại mang tính ép buộc và một loại mang tính 
răn đe. Hứa hẹn mang tính ép buộc nhằm khiến 
đối phương đưa ra những hành động có lợi với 
ta, ví dụ kẻ tình nghi chấp nhận lời hứa, thay đổi 
khẩu cung của bản thân bán đứng đồng bọn. Còn 
mục đích về lời hứa hẹn mang tính răn đe lại hoàn 
toàn trái ngược. Lời hứa loại này nhằm ngăn cản 
đối phương làm ra những hành động tạo bất lợi 
đối với ta, ví dụ đồng bọn của kẻ tình nghỉ hứa 
rằng sẽ chăm sóc người nhà của hắn nhưng yêu 
cầu hắn phải giữ im lặng trước cảnh sát. 

Thật ra nhiều lúc chúng ta sẽ có một loại cảm 
giác, hình như giữa hứa hẹn và uy hiếp không có 


195 


à» Lý thuyết trò chơi 


một ranh giới rõ ràng, chúng được quyết định bởi 
cách ta nói chuyện có mềm mỏng hay là không mà 
thôi. Chẳng hạn trên đường tan làm về nhà chúng 
ta gặp phải bọn cướp, tên cướp A có thể sẽ nói với 
bạn rằng không muốn chết thì nộp hết tiền ra đây. 
Điều này có nghĩa rằng nếu bạn không làm theo 
mệnh lệnh của hắn ta, giây tiếp theo bạn có thể sẽ 
về gặp ông bà. Tuy nhiên cũng có một tình huống 
khác, tên cướp B có lẽ sẽ nói rằng chỉ cần ngoan 
ngoãn nghe lời và giao nộp tiền thì chúng sẽ không 
làm rụng một cọng tóc của bạn. Loại tình huống 
này sẽ khiến những lời hứa hẹn mang tính răn đe 
và sự uy hiếp mang tính cưỡng ép trở nên khác 
nhau. Ngược lại, sự uy hiếp mang tính răn đe thực 
ra không khác mấy so với lời hứa hẹn mang tính 
cưỡng ép, tùy thuộc vào tình hình cụ thể lúc bấy 
giờ mà thôi. 

Từ đó có thể thấy rằng, khi chúng ta thề non 
hẹn bể nhất định phải khiến lời hứa vượt qua 
phạm vi cần thiết. Một khi lời hứa hẹn của bạn 
thành công thay đổi hoặc ảnh hưởng đến hành 
vi của người khác vậy chứng tỏ rằng lúc đó bạn 
phải thực hiện lời hứa của mình. Khi đã đạt được 
mục đích, có chăng bạn sẽ có cảm giác bản thân 
bị thiệt thòi, dường như bản thân đã hứa hẹn hơi 
quá. Vì thế chúng ta phải biết rằng khi hứa hẹn 


196 


Trần Phách Hàm 


với người khác, cái giá bản thân phải trả càng ít 
càng tốt. Điều đó cũng có nghĩa rằng khi ta hứa 
với người khác, chỉ cần đạt được giới hạn thấp 
nhất của sự cần thiết là được, bởi vì phần vượt qua 
đó sẽ không đem lại cho bạn chút lợi ích nào cả. 
Cũng với cùng đạo lý như vậy, uy hiếp cũng cần 
phải có chừng mực, không được vượt quá phạm 
vi cần thiết. Bởi vì bạn uy hiếp quá mức khiến đối 
phương khó lòng tin tưởng. Tuy nhiên sau khi uy 
hiếp bạn lại không làm việc, lúc đó sự tín nhiệm và 
năng lực của bạn sẽ bị hoài nghi. Làm sao để nắm 
bắt được sự chừng mực trong này cần người chơi 
phải dựa theo tình huống thực tế để đưa ra lựa 
chọn phù hợp. Điều đó cũng giống với việc bạn 
không thể vì bị người khác phát hiện ra bản thân 
ăn trộm một cái đùi gà mà quay sang uy hiếp giết 
chết cả nhà họ được! 

Khi người chơi trong một ván cờ uy hiếp đối 
thủ, tình huống có khi lại trái ngược, đa phần mọi 
người cho rằng đe dọa nghiêm trọng, chí ít cũng 
phải đến mức dọa đối phương sợ chết khiếp. Chỉ 
khi dọa cho đối phương sợ mất mật thì những việc 
tiếp theo mới trở nên thuận lợi. Hơn nữa bước 
tiếp theo mới là độ đáng tin của sự đe dọa, xem 
xem đối phương có thật sự bị dọa chết khiếp hay 
không, liệu có làm đối phương tin rằng nếu không 


197 


„ê” Lý thuyết trò chơi 


làm đúng ý họ sẽ có kết cục thê thảm hay không. 
Thật ra độ đáng tin cậy của sự đe dọa mới là thứ 
quan trọng nhất. Nếu đe dọa quá lố hoặc không đủ 
đô thì không thể nào đạt được mục đích. 


Nói chung, trong điều kiện lý tưởng, nếu 
không còn vấn đề khác để cân nhắc, nếu đối thủ bị 
đe dọa tin tưởng vào cái kết khó coi khi làm trái lời 
và cảm thấy lo lắng sợ hãi vậy họ sẽ ngoan ngoãn 
nghe lời, không dám làm trái. Mục đích của trò 
chơi nằm ở kết quả, trong suốt ván chơi chỉ cần 
thủ đoạn ta dùng có tác dụng thì đó là phương 
pháp hay, khi cần thiết đừng keo kiệt sự hứa hẹn 
và cũng đừng quên đi sự uy hiếp đe dọa. 


198 


TRÒ PHốI 
GIÚP BN MỘT TAY 


4 “4 
3⁄2ˆ-^ 


» Lý thuyết trò chơi 


Trí thông minh trò chơi chọi gà 


Hiện nay, chúng ta hay dùng câu thành ngữ 
“ngây người như phỗng” để tả một người vì sợ hãi 
hoặc kinh ngạc mà đứng thừ người ra, đây là một 
câu mang nghĩa chê bai. Thế nhưng ý nghĩa gốc 
của câu nói này lại không phải như vậy, nghĩa của 
nó trái ngược hoàn toàn với nghĩa tiêu cực ngày 
nay chúng ta vẫn đang sử dụng. Câu thành ngữ 
này xuất phát từ sách Trang Tử thiên Đạt Sinh, nội 
dung cuốn sách này kể về việc Kỷ Tỉnh Tử giúp 
Chu Tuyên Vương huấn luyện gà chọi. 

Kỷ Tỉnh Tử là một nhân vật nổi tiếng trong 
việc huấn luyện gà chọi ở thời kỳ Tam Quốc. 
Những chú gà do một tay ông ấy huấn luyện nên 
dũng mãnh vô cùng, vang danh khắp thiên hạ. Có 
nhiều người vì hâm mộ mà đến tìm gặp, họ hy 
vọng ông ấy có thể giúp bản thân huấn luyện ra 
một con gà chọi anh đũng thiện chiến. Khi đó vừa 
hay Chu Tuyên Vương lại là một người đam mê bộ 
môn chọi gà. Ông từ lâu đã nghe về Kỷ Tỉnh Tử, 
vì vậy liền cho người mời về huấn luyện gà chọi 
của mình. Kỷ Tỉnh Tử vừa nghe thấy là Chu Tuyên 
Vương tuyên gọi liền lập tức đồng ý. 


10 ngày sau Chu Tuyên Vương vô cùng nóng 
lòng bèn đến nơi huấn luyện để hỏi Kỷ Tỉnh Tử: 


200 


Trần Phách Hàm & 


“Ngươi đã huấn luyện xong cho con gà chọi của 
ta hay chưa?” Kỷ Tỉnh Tử lắc đầu đáp: “Thưa bệ 
hạ, hiện giờ vẫn chưa được. Con gà này hiện nay, 
chỉ cần nhìn hoặc nghe thấy tiếng của con gà chọi 
khác liền chỉ biết xông lên chiến đấu, vẫn chưa đạt 
đến tiêu chuẩn đặt ra” Chu Tuyên Vương không 
thể làm gì khác hơn chỉ có thể tiếp tục đợi. 10 ngày 
đài đằng đẵng nữa lại trôi qua, lần này Chu Tuyên 
Vương không muốn tự đến nơi huấn luyện mà 
ra lệnh cho thuộc hạ đến đó hỏi thăm tình hình 
trước. Tên thuộc hạ đó quay về và bẩm báo như 
sau: “Thưa bệ hạ ngài Kỷ trả lời vẫn chưa huấn 
luyện xong, con gà đó vẫn quá hấp tấp, cần thêm 
chút thời gian rèn luyện thêm.” 


10 ngày nữa lại trôi qua, lần này Chu Tuyên 
Vương không thể đợi thêm được nữa, ông lại đến 
nơi huấn luyện tìm gặp Kỷ Tỉnh Tử: “Ngươi đã 
huấn luyện con gà chọi của ta 30 ngày rồi, vẫn 
chưa huấn luyện xong hay sao?” Kỷ Tỉnh Tử mỉm 
cười đáp lại: “Vừa đúng lúc con gà chọi này giờ 
đây không còn sự kiêu căng nữa, nó đã biết che 
giấu đi tỉnh thần chiến đấu của bản thân, có thể ra 
chiến đấu được rồi.” 

Chu Tuyên Vương nghe vậy vô cùng vui mừng, 
ông lập tức đi xem xét tình hình của con gà chọi. 


201 


„„° Lý thuyết trò chơi 


Kết quả khi nhìn thấy con gà đó giờ đây ngây ra 
như khúc gỗ. Đối mặt với sự khiêu khích của các 
con gà chọi khác cũng không có chút phản ứng 
gì, không sợ hãi cũng không cựa quậy, đáng vẻ 
như không nhìn thấy những con gà khác vậy. Chu 
Tuyên Vương có chút buồn bực, ông bèn quay 
sang hỏi Kỷ Tỉnh Tử: “Ta bảo ngươi huấn luyện 
cho ta một con gà chọi thiện chiến, sao ngươi lại 
huấn luyện nó thành một khúc gỗ vậy?” Kỷ Tỉnh 
Tử cười mà không nói gì, ông đưa con gà chọi đó 
ra sân đấu, kết quả đối thủ vừa khiêu khích lúc 
trước giờ đây lại co giò bỏ chạy. 

Chu Tuyên Vương vô cùng vui mừng, ông hỏi 
Kỷ Tỉnh Tử rằng tại sao con gà chọi của ông ấy lại 
đũng mãnh đến vậy? Kỷ Tỉnh Tử đáp lại: “Con gà 
này nhìnthì có vẻ như một khúc gỗ, thế nhưng thực 
tế tất cả tỉnh thần của nó đã ngưng tụ lại bên trong. 
Như vậy mới có thểđứng vữngnhư núi không chút 
lay động giữa âm thanh huyên náo và ánh sáng chói 
lóa từ thế giới bên ngoài. Ngoài ra con gà này cũng 
nhờ vào khí thế của bản thân uy hiếp đối thủ khiến 
họ bỏ chạy. Ưu điểm của điều này là có thể răn đe 
đối thủ, đồng thời có thể dùng đáng vẻ ngây ngốc 
để làm tê liệt và lung lạc đối thủ.” 

Thông qua câu chuyện kinh điển này chúng ta 
có thể biết được rằng ý nghĩa thực tếcủa câu thành 


202 


Trần Phách Hàm 


ngữ “ngây người như phỗng” cũng tương tự với 
những câu “tẩm ngẩm tâm ngầm mà đấm chết 
voi”, “lù khù mà vác cái lu chạy”, “người khôn tỏ 
vẻ khù khờ.” Mở rộng ý nghĩa này sang hành vi xử 
thế của con người, nếu như chúng ta lúc nào cũng 
ganh đua hiếu thắng, không bằng lòng thay đổi 
tâm lý cạnh tranh của bản thân vậy chắc chắn sẽ 
gặp họa lớn, từ đó khiến quan hệ với những người 
xung quanh trở nên căng thằng, thậm chí coi đối 
phương như kẻ thù. Thế nhưng nếu ta có thể xóa 
bỏ tâm lý cạnh tranh này và thông qua những 
phương pháp khác không cần tốn một binh một 
tốt, không đánh mà thắng. 

Còn điển cố về câu “ngây người như phỗng”, 
thật ra trong đó, đã bao gồm nguyên tắc cơ bản 
nhất của trò chọi gà. Khiến đối thủ đánh giá sai 
thực lực đôi bên, khiến họ nảy sinh dự đoán lệch 
lạc, cuối cùng vì sự phán đoán sai lâm đó mà họ 
thua cả ván cờ. Còn chúng ta nhân cơ hội đối 
phương phạm lỗi liền phát huy toàn bộ năng lực 
hạ gục đối thủ. 

Đặt ra giả thiết nếu như có một con gà chọi 
đen và gà chọi trắng trên chiến trường, hai con 
gà đó chỉ có hai lựa chọn, một là xông lên chiến 
đấu và hai là quay đầu bỏ chạy. Nếu như con gà 
đen lựa chọn bỏ chạy vậy đồng nghĩa với việc con 


203 


„„° Lý thuyết trò chơi 


trắng chiến thắng. Còn nếu hai con đều chạy trốn 
thì đây sẽ là một ván đấu hòa. Còn nếu cả hai con 
không những không bỏ chạy mà ngược lại còn 
dũng mạnh xông lên chiến đấu, kết quả nhận về là 
cá chết lưới rách. Từ đó ta có thể thấy rằng đối với 
hai con gà chọi đó, kết quả tốt nhất bản thân có thể 
nhận được đó là khiến đối phương chạy trốn mà 
bản thân vẫn hiên ngang đứng vững, như vậy có 
thêkhông đánh mà thắng. Thếnhưng loại chọn lựa 
này cũng ẩn giấu bên trong rủi ro như đối phương 
không rút lui, cuối cùng đôi bên đều tổn thất. 

Chúng ta hãy lấy các con số để so sánh một 
cách trực quan hơn. Nếu hai con gà lựa chọn chiến 
đấu, kết quả đôi bên đều thương vong, điểm số hai 
bên bị trừ đi 2 điểm. Nếu một bên bỏ chạy, bên còn 
lại vẫn chiến đấu thì sẽ được cộng 1 điểm, còn bên 
bỏ chạy bị trừ 1 điểm. Hai bên đều bỏ chạy thì cả 
hai bị trừ 1 điểm. Từ đó ta có thể thấy rằng việc hai 
con gà lựa chọn tiếp tục chiến đấu thì sẽ dẫn đến 
tổn thất lớn nhất. 

Vì thế đã xuất hiện hai điểm cân bằng Nash 
trong trò chơi chọi gà này, con đen chiến đấu con 
trắng rút lui hay con trắng chiến đấu con đen rút 
lui. Vấn đề then chốt nhất trong đây nằm ở chỗ ai 
tiếp tục nghênh chiến và ai quay người bỏ chạy. 


204 


Trân Phách Hàm 


Chỉ có trò chơi có một điểm cân bằng Nash 
mới có thể dự đoán được kết quả. Thế nhưng khi 
ván đấu xuất hiện đến hai hoặc nhiều hơn hai 
điểm cân bằng Nash thì khó lòng mà đoán trước 
được kết quả. Trò chọi gà thuộc loại trò chơi khó 
dự đoán được kết quả bởi vì chúng ta không tài 
nào khẳng định chắc chắn rằng đôi bên rốt cuộc 


sẽ chọn lựa ra sao. 


Trò chơi của một hộ phận ít người 


Năm 1994, nhà kinh tế học người Mỹ giáo sư 
Arthur đưa ra lý thuyết về trò chơi quán bar. Trong 
đời sống có nhiều ví dụ tương tự với thuyết trò 
chơi quán bar, bao gồm những vấn đề như “mua 
bán cổ phiếu”, “cá độ bóng đá”, “tắc đường.” 
Thật ra những vấn đề vừa kể trên đều là hiện thân 
một cách cụ thể của trò chơi quán bar, mà đối với 
những vấn đề loại này con người ta thường gọi là 
“trò chơi của một bộ phận ít người.” 

Giáo sư Arthur đặt ra giả thiết có 100 người 
thích đi đến các quán bar, vào cuối tuần những 
người này thường đột nhiên đưa ra quyết định đi 
quán bar hoặc ở nhà. Đầu tiên không gian quán 
bar có hạn, cũng tức là nó sẽ không thể chứa nổi cả 
100 người. Còn nếu như 100 người này đều chọn 
lựa vào quán bar ngồi thì chắc chắn sẽ có người 


205 


¡5 Lý thuyết trò chơi 


cảm thấy không thoải mái, vì vậy chỉ bằng ở nhà 
còn sướng hơn. Một giả thuyết khác, ví dụ quán 
bar có đủ chỗ cho 60 người, nếu một người trong 
số họ nói rằng nếu trong quán bar có hơn 60 khách 
thì sẽ không đi. Vậy 100 người này phải làm sao để 
đưa ra quyết định nên đi quán bar hay là không? 
Ván chơi này có điều kiện tiên quyết đó chính 
là tin tức của tất cả những người tham gia đều chỉ 
giới hạn ở số người đi đến quán bar. Bọn họ chỉ có 
thể dựa vào dữ liệu cũ để phán đoán, cuối cùng 
vạch ra kế hoạch hành động cho lân này. Ngoài ra 
trong tay họ không hề có bất kỳ chút tin tức nào 
có thể dùng để tham khảo, hơn nữa những người 
tham gia cũng không trao đổi thông tin với nhau. 


Người chơi tham gia vào trò chơi quán bar phải 
đối mặt với một vấn đề nan giải: nếu như nhiều 
người đều dự đoán số người đi đến quán bar sẽ 
vượt quá con số 60 và lựa chọn ở nhà, vậy số người 
cuối cùng đến quán bar chắc chắn sẽ vô cùng ít ỏi, 
lúc đó dự đoán họ đưa ra hoàn toàn sai lầm. Thế 
nhưng cũng có khả năng nhiều người đoán rằng 
số người đi đến quán bar ít hơn con số 60 vì thế họ 
đều lựa chọn đi bar, lúc này đây số người chọn đi 
bar sẽ tăng cao. Một khi vượt qua cột mốc 60 người 


thì dự đoán này cũng sẽ trở nên sai lầm. 


206 


Trân Phách Hàm - 


Người thực sự đưa ra lựa chọn chính xác chắc 
chăn là người nắm được thông tin của người khác. 
Nhưng trong trò chơi quán bar này, thông tin của 
100 người đều giống nhau, bọn họ chỉ có thể dùng 
dữ liệu cũ làm cơ sở phán đoán. Hơn nữa vì giữa 
các cá nhân không thể tự do trao đổi thông tin, 
chính vì vậy họ cũng khó lòng biết được người 
khác lựa chọn ra sao, vì thế cho nên việc dự đoán 
chính xác gần như không thể xảy ra. 


Cuối cùng, giáo sư Arthur lần lượt làm thí ng- 
hiệm với người thật và máy tính mô phỏng tình 
huống, kết quả ông ấy thu về hai kết quả vô cùng 
thú vị. 

Đầu tiên, trong cuộc thí nghiệm người thật, 
sự phán đoán của người tham gia thể hiện thông 
qua một biểu đồ hình sin. Mặc dù những người 
chơi khác nhau sẽ có dự đoán khác nhau thế 
nhưng đa phần bọn họ đều áp dụng phương 
pháp quy nạp để phán đoán. Vì thế, chúng ta có 
thể coi kết quả thí nghiệm với người thật xem 
như lựa chọn lý trí của con người. Người chơi 
thông qua sự lựa chọn của những người trước 
đó để dự đoán, thế nhưng sự dự đoán này đã 
được thực tiễn chứng minh là sai lầm trong 


nhiều trường hợp. 


207 


JÊP Lý thuyết rò chó 

Còn kết quả máy tính mô phỏng lại là một kiểu 
khác. Lúc đầu số người đi quán bar không có quy 
luật cố định, tuy nhiên sau một quãng thời gian 
hệ thống lựa chọn ra tỉ lệ so sánh giữa người đi và 
không đi quán bar là 60:40. Nếu như coi kết quả do 
máy tính mô phỏng càng toàn điện khách quan thì 
chứng tỏ kết quả này càng sát với quy luật thông 
thường hơn. 

Nói tóm lại, nếu như sự lựa chọn của bạn khác 
với phần đông mọi người thì có thể bạn sẽ trở 
thành kẻ thắng cuộc. Khi mọi người chọn đi quán 
bar mà bạn ở nhà, khi mọi người ở nhà thì bạn lại 
đi quán bar. Phần đông nông dân cho rằng giá thịt 
heo sẽ sụt giảm nên từ bỏ không nuôi nữa, việc 
đó dẫn đến cung không đủ cầu, đương nhiên khi 
đó giá bán sẽ lại tăng cao chóng mặt. Còn nếu khi 
đó bạn lựa chọn chăn nuôi nhiều heo hơn thì chắc 
chắn tiền kiếm đếm không xuể. Cái gọi là “trò chơi 
của một bộ phận ít người“ nhằm chỉ người thắng 
cuộc trong trò chơi là thiểu số. 

Cũng giống như trên sàn giao dịch cổ phiếu, 
mỗi người chơi đều dự đoán hành động của người 
khác, đồng thời còn phải cố gắng vắt óc cố gắng 
không giống với người khác. Nếu lúc này tâm 
lý chung của mọi người là bán tháo cổ phiếu mà 


208 


Trần Phách Hàm 


chúng ta lại đang ở giai đoạn mua mạnh. Trong 
hoàn cảnh này nếu giá cổ phiếu bị giảm xuống 
quá thấp chúng ta sẽ trở thành người thắng cuộc. 
Ngược lại khi chúng ta đang ở thế bán cổ phiếu 
mà phần đông mọi người lại muốn mua, vậy tình 
huống tốt nhất chính là cổ phiếu ta đang có tăng 
trưởng mạnh, khi đó ta sẽ kiếm được món hời lớn. 


Thế nhưng trong cuộc sống thực tế việc người 
chơi cổ phiếu áp dụng kế sách gì ta khó lòng mà 
đoán trước được. Bọn họ đều sẽ dựa vào kinh 
nghiệm trước đây để đưa ra những sự lựa chọn 
khác nhau. Chính vì thế trong trường hợp này 
chúng ta cũng có thể dùng trò chơi của một bộ 
phận ít người để lý giải cho trò chơi cổ phiếu này. 

Nếu áp dụng điều này vào việc tắc đường 
trong thành phố, trò chơi của một bộ phận ít người 
cũng có thể đem lại cho ta một lối suy nghĩ hoàn 
toàn mới. Trong cả quá trình này kinh nghiệm và 
cá tính tài xế sẽ phát huy tác dụng lớn. Những 
người tài xế có kinh nghiệm có thể tránh những 
đoạn đường hay tắc, còn người không đủ kinh 
nghiệm sẽ khó lòng thoát được cảnh xe nối thành 
hàng dài giờ cao điểm. Có những tài xế vì muốn 
kịp thời gian mà chọn con đường ngắn nhất, mà 
một bộ phận tài xế khác vì tránh cảnh xe cộ nối 
đuôi nhau hàng giờ liền, họ chấp nhận đi vòng vèo 


209 


J§” Lý thuyết trò chơi 


mất một đoạn. Vì vậy vẫn chỉ có một số ít người 
mới chiến thắng trong trò chơi. 


Hai thái cực cản trỏ thành công 


Sống trên đời này chúng ta lúc nào cũng phải 
giữ mối liên hệ với người khác, mà sự giao thiệp 
giữa người với người thường đứng trước vô vàn 
vấn đề, ví dụ như cả tin và đa nghỉ. Hai điều này 
sẽ cản trở sự thuận lợi kết nối giữa con người với 
nhau, hơn nữa hai loại trạng thái này còn thường 
xuyên thay đổi. Bởi vì chúng ta nhẹ dạ cả tin mà 
sau khi bị người khác lừa sẽ bước đến một trạng 
thái cực đoan, không còn tin tưởng vào bất kỳ 
việc hay người nào nữa. Khi đó ta sẽ mang theo 
thái độ nghi ngờ để nhìn nhận tất thảy mọi thứ 


xung quanh. 


Hai loại trạng thái này đều là biểu hiện của 
sự non nớt. Tin tưởng không đồng nghĩa với cả 
tin. Cả tin là chỉ một người không có bất kỳ chủ 
kiến và không biết phân biệt thông tin. Người cả 
tin không cân nhắc, suy nghĩ kỹ về việc bản thân 
muốn làm, không biết cụ thê nên làm ra sao. Tuy 
nhiên bọn họ mù quáng tin những người ưu tú 
hơn mình, không có một phán đoán đúng đắn về 
lời nói của người khác. Bảo sao làm vậy, dù người 
khác nói gì họ cũng tin, đây rõ ràng là biểu hiện 


210 


Trần Phách Hàm --- 


của tâm trí chưa trưởng thành. Còn người đa nghỉ 
lại khiến người ta đau đầu theo kiểu khác. Trong 
mắt những người đó thế giới này chỉ có một màu 
xám, dường như tất cả mọi người đều muốn lừa 
gat, gây bất lợi cho họ. Người đa nghi và người 
cả tin có một điểm chung đó là họ cũng không có 
khả năng phán đoán thông tin, không có được sự 
phán đoán và phân tích phù hợp, lúc nào họ cũng 
ở trong trạng thái nghi ky mọi thứ. 


Một người tiều phu làm mất mất chiếc rìu, anh 
ta cho rằng nhất định là hàng xóm đã lấy trộm mất. 
Vì thế người tiều phu liền bắt đầu mỗi ngày quan 
sát người hàng xóm, hy vọng có thể tìm ra manh 
mối anh ta đã lấy cắp chiếc rìu. Sau khi anh ta nghi 
ngờ hàng xóm của mình, từng hành động lời nói 
của người hàng xóm đó trong mắt anh tiều phu 
bỗng trở nên đáng nghỉ lạ thường. Mãi cho đến 
một tháng sau, trong một lần lên núi anh tiều phu 
bỗng tìm thấy chiếc rìu bị mất của mình. Sau khi 
người đó trở về, anh ta lại cảm thấy người hàng 
xóm chả có điểm gì đáng nghỉ nữa cả. 

Đây là một ví dụ điển hình đa nghỉ là một loại 
thiếu hụt tâm lý. Tào Tháo cũng mắc phải loại tật 
xấu này. Đại thần có lòng tốt đắp chăn cho Tào 
Tháo lúc ngủ, ấy vậy mà việc đó đã khiến Tào 
Tháo kinh hoàng tỉnh giấc và dùng đao chém đầu 


211 


: xe Lý thuyết trò chơi 


vị đại thần đó. Tào Tháo cho rằng người đó muốn 
ám sát ông ta. Đây là một loại khiếm khuyết tính 
cách đưới sự chỉ phối và ảnh hưởng của nhận thức 
bất thường gây nên. Kiểu người như này lúc nào 
cũng đặc biệt cố chấp đưa ra những quan niệm, 
suy nghĩ không hợp logic, thiếu căn cứ. Vì vậy mỗi 
người đa nghỉ đều vô cùng căng thẳng, mối quan 
hệ giữa họ với người khác cũng không tốt đẹp gì. 
Bọn họ lúc nào cũng ở trong trạng thái âu lo, vì thế 
nhìn đáng vẻ họ vô cùng tiều tụy. Đa nghỉ không 
đem lại chút ích lợi gì đối với sự mạnh khỏe về mặt 
tâm lý cả. 

Cuộc sống của những người cả tin và người đa 
nghi đều vô cùng cực khổ, phần lớn thời gian mỗi 
ngày của họ là dùng để phản kháng lại bản thân, 
cuối cùng khiến chính mình kiệt quệ, chả làm tốt 
việc gì cả. Nếu muốn rũ bỏ tình thế khó khăn này 
thì cần phải có một cuộc đấu tranh tâm lý với chính 
bản thân, hoàn thành trò chơi cải tiến bản thân. 

Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về 
đặc điểm tính cách và nguyên nhân khiến họ trở 
thành những người đa nghỉ. 


Người đa nghỉ thường thiếu hụt sự tự tin. Họ 
lúc nào cũng nghỉ thần nghỉ quỷ nhìn thì có vẻ họ 
đang nghỉ ngờ người khác nhưng thực tế người họ 


212 


Trần Phách Hàm __ 


nghỉ ngờ lại chính là bản thân mình. Nguyên nhân 
chính vì không đủ tự tin nên họ không có cảm giác 
tin tưởng vào chính mình. Họ cảm thấy bản thân 
không bằng người ta, tuy nhiên lòng tự tôn của họ 
lại vô cùng mạnh mẽ, chính vì vậy đã dẫn đến việc 
lúc nào họ cũng nghỉ ngờ rằng người khác đang 
thảo luận, tính kế họ. Càng suy nghĩ nhiêu về vấn 
đề này thì nó càng trở thành sự thật, cuối cùng rơi 
vào hầm chông của sự đa nghi không thể thoát ra. 
Đa nghi không phải con người ta sinh ra đã có. 
Người không tin tưởng vào người khác thường là 
vì trước đây họ quá tin người nên mới nhận phải 
tổn thương và đả kích. Kiểu người như vậy rất dễ 
tin người, vì thế chính sự cả tin đã dẫn đến việc 
họ để dàng coi những người không quá thân quen 
trở thành tri kỷ. Hơn nữa họ còn kể bí mật của bản 
thân cho nhiều người biết, kết quả cuối cùng có thể 
họ sẽ bị người họ cho là tri kỷ bán đứng, trêu đùa 
hoặc lừa gạt. Sau khi chịu đả kích như thế bọn họ 
sẽ tự dựng lên một bức tường phòng ngự trong nội 
tâm, từ đó không còn tin tưởng vào bất kỳ ai nữa, 
đối với bất cứ việc gì họ cũng đều nghỉ ngờ hết lần 
này đến lần khác. 

Khi một người bắt đầu trở nên đa nghị, lối tư 
duy của họ cũng sẽ nảy sinh sự sai trái lệch lạc. Khi 
đứng trước một việc hay một người, trước hết họ 


213 


„>° Lý thuyết trò chơi 


sẽ tự tạo ra cho bản thân một kẻ thù giả, chuyện gì 
họ cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất, sau khi đặt 
ra một mục tiêu tốt đẹp họ lại đi tìm bằng chứng 
chứng minh phán đoán lập luận của bản thân là 
sai lầm, điêu này sẽ tạo nên một vòng tuần hoàn ác 
tính không thể bị phá vỡ. 

Người quá đa nghỉ sẽ vì những việc căn bản 
không tồn tại hoặc sẽ không xảy ra mà lo nghĩ nát 
óc, ủ rũ không vui, nếu tình trạng này kéo dài sẽ 
khiến sự đố ky trở nên dữ dội hơn. Từ đó lòng 
dạ của họ cũng hẹp hòi hơn, kết quả dẫn đến 
khó tài nào chung sống hòa thuận với hàng xóm 
láng giềng. Lúc này chúng ta cần điều chỉnh lại 
tâm trạng của bản thân, thực hiện nhiều ván chơi 
tâm lý, thông qua vài cách có hiệu quả để cải thiện 
thiếu hụt tính cách của những người như vậy. Cuối 
cùng ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến cuộc 
sống và sự giao thiệp của chúng ta. Vì vậy người 
đa nghỉ nhất định không thể cứ để mặc đó, chúng 
ta cần phải điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, 
tham gia nhiều lần vào trò chơi tâm lý và thông 
qua những phương pháp hữu hiệu để cải thiện 
khiếm khuyết tính cách này. 

Học cách phát hiện ưu điểm của bản thân, 
thông qua việc này để tìm lại sự tự tin hoặc xây 
dựng lại sự tự tin. Con người không thể chỉ lấy 


214 


Trần Phách Hàm : 
.~ 


kính lúp đê phóng to những khuyết điểm, chúng 
ta cũng phải tự mình khai thác ưu điểm của bản 
thân, tin vào năng lực của chính mình. Tự tín là 
một thứ gì đó chạm không tới, nhưng có thể nhìn 
thấy. Khi một người bắt đầu trở nên tự tin, từng 
cách tư duy của họ cũng theo đó mà đổi thay theo. 
Khi nhìn nhận đánh giá về người và vật, chúng ta 
phải luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, đần đần 
điều đó sẽ hình thành nên lối tư duy tích cực nhằm 
rũ bỏ bóng tối đeo bám trong tâm lý khi xưa. Thứ 
hai, nếu như mục đích chỉ nhằm tăng cường sợi 
đây giao thiệp giữa con người với nhau thì đừng 
có tự mình suy nghĩ giải quyết. Nhiều lúc sự đa 
nghi đến từ sự hiểu nhầm và hiểu sai của đôi bên, 
đối với những tình huống như này ta có thể giao 
thiệp để xóa nhòa. Hiểu rõ về suy nghĩ của đôi bên, 
nếu có hiểu nhầm thì chung tay giải quyết hiểu 
nhầm đó, không có hiểu nhầm đã là một điều vô 
cùng vui mừng rồi. Bạn phải biết rằng nhiều xung 
đột thật ra hoàn toàn có thể tránh được nhưng cả 
quá trình đó đã thiếu mất giai đoạn giữa cùng ngồi 
xuống cho nhau cơ hội trao đổi. 

Con người luôn thích cạnh tranh và phân tài 
cao thấp trong trò chơi với những người khác mà 
quên mất chính bản thân mình. Con người là một 
loài động vật phức tạp, có suy nghĩ, có tình cảm, 


215 


„` Lý thuyết trò chơi 
biết cân nhắc và đồng thời cũng phát sinh vô số 
vấn đề và chướng ngại vật. Một vài việc không thể 
thông qua người khác để giải quyết mà chỉ đành tự 
bản thân đối mặt, thử trò chuyện với nội tâm hoặc 
nếu không được đành áp dụng biện pháp mạnh 
tham gia vào một ván chơi. Trong ván chơi này 
chúng ta tự mình đóng giả người của hai đội. 

Không có kẻ chiến thắng mãi mãi 

Trên đời này không có thứ gì gọi là ưu thế vĩnh 
hằng cả, cho dù đó có là cá nhân hay tập thể đi 
chăng nữa đều không thể nào luôn đứng ở đỉnh 
cao mãi mãi. Nguyên nhân vì cho thứ cá nhân hay 
tập thể luôn phải đối mặt đó là sự cạnh tranh, là 
đề tài bất biến. Chỉ cần có cạnh tranh thì sẽ không 
có kẻ chiến thắng mãi mãi. Người từng thất bại sẽ 
trưởng thành nhanh hơn, vì vậy chúng ta không 
được đánh giá thấp những đối thủ bị ta đánh bại. 
Những người am hiểu bắt chước cũng có ngày 
vượt qua bản gốc, ví dụ về những người trải qua 
bao khó khăn cuối cùng giành được chiến thắng 
không phải là trường hợp hiếm. Tất cả mọi người 
đều đang chạy đua, chỉ cần bạn dừng lại nghỉ chân 
thì sẽ bị người khác vượt qua. 


Chiến lược kinh doanh của Adidas trong quá 
khứ luôn được coi là một cuốn sách giáo khoa và 


216 


Trần Phách Hàm k 


thậm chí được gọi là một khuôn mẫu trong ngành. 
Nhưng kiểu chiến lược kinh doanh này có thể dễ 
dàng được học hỏi và bắt chước bởi những người 
trong ngành, vì vậy nhiều công ty đều bắt chước 
mô hình của Adidas. Vào thời điểm đó, Adidas là 
duy nhất và là ví dụ điển hình về một công ty vào 
thời điểm đó. Có lẽ vì thế mà Adidas không đề 
phòng những kẻ bắt chước, hoặc Adidas tự tin thái 
quá, tự tin rằng sẽ không ai có thể vượt qua mình 
nên vẫn tự mãn với thành tích đã qua mà giậm 
chân tại chỗ. Kết quả là điều đó đã tạo ra thời cơ 
và cơ hội cho đối thủ, cuối cùng bị Nike vượt mặt. 

Thời đó có vô số người bắt chước theo mô hình 
của Adidas, vậy tại sao chỉ có riêng Nike có thểthành 
công? Điều đầu tiên vô cùng rõ ràng đó là Nike am 
hiểu phát hiện cơ hội. Hơn nữa sau khi Nike tìm ra 
cơ hội họ sẽ không chân chừ hao phí thời gian mà 
ngay lập tức nắm bắt cơ hội, vạch ra kế hoạch hành 
động, nhanh chóng tiến hành. Năm đó Nike đã bắt 
tay hợp tác với Công ty TNHH Tiger của Nhật, 
cũng chính nhờ sự hợp tác này đã giúp họ tích lũy 
được chút vốn khởi đầu nhất định. Vì vậy khi thị 
trường giày thể thao bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ, 
Nike đã tận dụng cơ hội quyết đoán gia nhập vào 
thị trường màu mỡ này. Khi Adidas mãn nguyện 
trở thành hình mẫu điển hình trong ngành thì Nike 


217 


„° Lý thuyết trò chơi 


nhanh chóng mở rộng, từng bước một chiếm lĩnh 
thị phần trước đây từng thuộc về Adidas. Cuối 
cùng Nike vượt qua mọi trùng vây trở thành “hắc 
mã” trong ngành giày thể thao. 

Sự thất bại của Adidas không phải điều bất ngờ 
mà là sự tất yếu. Rất nhiều công ty, doanh nghiệp 
lớn trong các ngành khác nhau cũng đều vì tự phụ, 
tự mãn, giậm chân tại chỗ mà dẫn đến việc phá 
sản. Nếu như nói họ bị đánh sập bởi sự cạnh tranh 
đến từ các đối thủ trong ngành thì chi bằng nói 
họ tự tìm đường chết. Điều này cũng giống như 
Nokia - ông lớn trong ngành điện thoại di động 
trước kia. Ngay từ đầu Nokia càn quét thị trường 
toàn cầu, bá chiếm phần lớn thị phần điện thoại di 
động thế giới. Khi đó không ai biết đến Samsung 
hay Apple cả. Cho dù là già trẻ gái trai ai ai cũng, 
đều cho rằng việc sở hữu cho mình một chiếc điện 
thoại Nokia là một điều hết sức tự hào. Mỗi khi 
Nokia tung ra một mẫu điện thoại mới đều khiến 
cả thị trường sục sôi, chiếc máy đó ngay lập tức trở 
thành xu hướng những người trẻ theo đuổi. Nghĩ 
lại quãng thời gian xưa cũ Nokia oai phong lớn 
mạnh biết bao. 


Niềm vui ngắn chẳng tày gang, đầu tiên là sự 
xuất hiện của hệ điều hành Android, ngay sau đó 


218 


Trần Phách Hàm N. 


là sự cách mạng điện thoại di động Apple ra mắt. 
Hệ thống thao tác và trải nghiệm người dùng hoàn 
toàn mới bắt đầu nhanh chóng tranh nhau miếng 
banh thị phần của Nokia. Thế nhưng khi đó Nokia 
vẫn bình chân như vại, khi những người trẻ đều 
chọn chuyển sang dùng hệ điều hành Android thì 
Nokia vẫn không đưa ra bất cứ hành động nào, 
họ vẫn kiên quyết tiếp tục nghiên cứu điện thoại 
phim bấm như trước. Đến khi Nokia đột nhiên 
tinh ngộ bắt đầu chuyển sang làm điện thoại cảm 
ứng toàn màn hình thì đa phần người tiêu dùng đã 
chuyển sang dùng điện thoại Samsung và Apple 
rồi. Trải nghiệm thao tác hoàn toàn mới khiến 
ncười dùng không do dự gì vứt bỏ điện thoại 
phìm bấm, Nokia vẫn cố trụ trong thế bị kìm kẹp 
giữa Apple và Samsung. Mãi cho đến cuối cùng 
khi khủng hoảng kinh tế, khắp các công ty trên thế 
giới bắt đầu cắt giảm nhân sự, lúc đó Nokia đã bị 
Microsoft mua lại. Một ông lớn trong ngành điện 
thoại di động toàn câu cứ như vậy mà biến mất 
không còn chút tăm tích. Thị trường điện thoại di 
động ngày nay vẫn do Samsung và Apple thống 
trị các thương hiệu điện thoại khác vẫn đang cố 
đuổi theo bắt kịp để cùng chia nhau món hời béo 
bơ này. Trên đường người qua lại như nêm, bọn 
họ câm trong tay không phải điện thoại Apple thì 


219 


:  „ Lý thuyết trò chơi 


cũng là điện thoại hệ điều hành Android, nào còn 
thấy bóng đáng của điện thoại Nokia. 

Trò chơi cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với 
nhau tràn đầy ẩn số, cùng với sự đổi thay của môi 
trường cũng như sự cạnh tranh ngày một ác liệt, 
căn bản không tồn tại cái gọi là vị trí thứ nhất và 
ưu thế tuyệt đối. Sự thay đổi của sự vật luôn nhanh 
hơn tưởng tượng của bạn. Cuộc chơi giữa các doanh 
nghiệp lúc nào cũng cần nghe ngóng theo dõi môi 
trường trong và ngoài, phải kịp thời phân tích các 
cơ hội, nguy cơ cũng như tác động đến từng doanh 
nghiệp. Chỉ biết giữ mãi kinh nghiệm thành công 
trước đây, ôm theo quan niệm và kỹ thuật cũ kỹ 
không chịu đổi mới, thiếu đi suy nghĩ bắt kịp thời 
đại thì sớm muộn cũng sẽ bị thị trường đào thải. 

Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là vô tận, 
chỉ có kim cương mới là thứ vĩnh hằng, ưu thế và 
vị trí số một tất cả đều chỉ là tạm thời. Khi chúng ta 
ở trong một thời đại anh hùng tranh thiên hạ, việc 
bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào cũng có thể trở thành 
đả kích trí mạng đối với ta. Càng là những doanh 
nghiệp muốn phát triển lớn mạnh thì càng khó tìm 
lại được sự nhạy bén và linh hoạt ở giai đoạn đầu 
khởi nghiệp. Nếu như doanh nghiệp không duy 
trì cảnh giác mọi lúc mọi nơi thì sẽ không thể tạo 


220 


LÀN :saxáá Bà»: 12 00Á221⁄241020WNEEáĂxku6x663246660Ề6 


Trần Phách Hàm 


ra được sự sáng tạo bắt kịp thời đại, lúc đó đương 
nhiên sẽ không thoát khỏi số phận bị loại khỏi 
cuộc chơi. 


Lựa chọn quyết định tương lai 


Chuyện kể rằng có hai vị hòa thượng sống 
trong ngôi chùa trên hai ngọn núi liên nhau, giữa 
hai ngọn núi có một con sông nhỏ, hằng ngày hai 
vị hòa thượng đều phải xuống núi cùng một lúc 
để gánh nước. Theo thời gian, hai hòa thượng dần 
quen biết và trở thành bạn tốt của nhau. Sau năm 
năm chung sống như vậy, cả hai dường như đã 
quen với việc gặp nhau mỗi ngày khi đi lấy nước. 

Bỗng một ngày nọ khi vị hòa thượng sống 
trong ngôi chùa phía Nam đi lấy nước đã không 
còn nhìn thấy vị hòa thượng còn lại nữa. Trong 
lòng vị hòa thượng đó đoán rằng chắc người đó đã 
lấy xong nước về rồi. Vị hòa thượng đó không để 
việc này trong lòng, bản thân tự gánh nước quay 
về chùa. Ai ngờ rằng ngày hôm sau vẫn không 
thấy bóng dáng vị hòa thượng ở ngôi chùa phía 
Bắc. Thời gian cứ thế trôi qua hết tuần này đến 
tháng khác, vị hòa thượng ở chùa phía Bắc vẫn mãi 
không xuất hiện. 

Vị hòa thượng ở chùa phía Nam có chút sốt ruột, 
anh ta lo rằng không biết có phải vị hòa thượng đó 


221 


„,° Lý thuyết trò chơi 


bị bệnh rồi hay không? Thế là anh ta quyết định 
đến thăm bạn của mình, xem xem bản thân có giúp 
được gì hay không. Kết quả khi anh ta vượt qua núi 
non hiểm trở để lên đến cửa chùa liền phát hiện ra 
rằng người bạn của mình đang tập Thái Cực Quyền, 
không có chút gì khác thường cả. Vị hòa thượng 
này cảm thấy khó hiểu, vì vậy liền đến hỏi người 
bạn cũ: “Dạo gần đây không thấy cậu xuống núi lấy 
nước, tôi còn đang lo cậu gặp phải việc gì nữa cơ. 
Cậu hiện giờ đã tu luyện đến cảnh giới không cần 
uống nước nữa à?” Vị hòa thượng ở chùa phía Bắc 
nghe vậy bèn cười lớn và nói rằng: “Để tôi đưa cậu 
đi xem.” Nói xong vị hòa thượng đó liền đưa bạn 
mình ra đằng sau chùa và chỉ vào miệng giếng dưới 
đất: “Tôi cảm thấy mỗi ngày đều phải xuống núi lấy 
nước quá mệt nhọc, vì thế nên trong vòng năm năm 
gần đây mỗi khi rảnh rỗi tôi liền đào giếng. Mãi cho 
đến tháng trước mới đào được nguồn nước, vì thế 
cho nên tôi không cần phải xuống núi lấy nước nữa, 
như vậy tôi sẽ càng có nhiều thời gian luyện quyền 
cước hơn.” 

Tôi nghĩ chắc chúng ta đều đã từng nghe qua 
về câu chuyện này, ắt hẳn mỗi người sẽ có cảm 
ngộ riêng. Ngày hôm nay bạn làm gì sẽ quyết định 
nên ngày mai bạn có thể làm gì hoặc không phải 
làm gì. Xã hội chúng ta đang sống có rất nhiều con 


222 


Trần Phách Hàm - 


đường dẫn đến thành công, tuy nhiên những lối đi 
này đều cần chúng ta tự mình mày mò, sẽ không 
có ai trải một con đường bằng phẳng đầy hoa hồng 
cho ta cả. Tương lai ra sao dựa vào lựa chọn của 
chúng ta ngày hôm nay. Đời người nói dài không 
dài, nói ngắn cũng chả ngắn. Vì vậy con người cần 
có tâm nhìn xa trông rộng, phải chuẩn bị và dự trù 
cho tương lai nhiều hơn. Chỉ khi bắt đầu hoạch 
định tương lai thì lúc đó chúng ta mới có thể sở 
hữu nhiều quân cờ hơn trong ván chơi, như vậy 
phần thắng của ta cũng lớn hơn. Ngược lại, nếu 
như chúng ta chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt 
mà không nghĩ đến ngày tháng sau này, vậy con 
đường tương lai phía trước sẽ ngày càng khó đi. 
Bạn có một cuộc sống ra sao còn phải xem 
sự lựa chọn trước đó của bạn. Sở dĩ hôm nay bạn 
nghèo đói là vì ngày hôm qua bạn không tiết kiệm 
tiền. Còn nếu như công việc của bạn ngày hôm nay 
ổn định, thu nhập cao thì đó đồng nghĩa với việc 
mai sau bạn có thể dùng tiền bản thân kiếm được 
đi ăn một bữa ăn no nê. Mỗi người đều hy vọng 
bản thân trở thành người thắng cuộc trong ván cờ 
mang tên cuộc đời, tuy nhiên nếu chỉ nghĩ thôi thì 
còn chưa đủ mà còn phải bắt tay vào làm, cố gắng 
vì mục tiêu của bản thân. Từ bé đến lớn chúng ta 
đã nghe qua quá nhiều những đạo lý như này rồi, 


223 


Jề? Lý thuyết trò chơi 


từ lâu ta đã chai sạn với những câu chuyện truyền 
động lực. Thế nhưng hãy thử ngoảnh đầu lại nhìn 
xem, những lời nói giống nhau đó nói không hề 
sai một tí nào! Chỉ khi bắt đầu chuẩn bị cho con 
đường sau này từ ngay bây giờ thì một ngày nào 
đó trong tương lai ta mới có thể hưởng thụ tất cả 


sự nô lực đã bỏ ra mang lại. 


Có một cặp anh em cùng thuê chung phòng 
trong một khu chung cư, một ngày nọ hai anh em 
hẹn nhau đi leo núi, đợi đến đêm hai người trở về 
phòng liền phát hiện chung cư đã mất điện. Phòng 
hai người họ ở tầng 20, hơn nữa cả hai đã leo núi cả 
ngày trời, vốn tưởng nhanh chóng về nhà tắm rửa 
rồi đi ngủ sớm nào ngờ lại đúng hôm mất điện. 

Hai anh em bàn bạc một lúc rồi vẫn quyết định 
leo thang bộ. Và thế là hai người họ mang theo balo 
leo núi nặng trĩu bắt đầu leo từng bậc cầu thang. 
Khi leo đến tầng 10 người em không chịu nổi nữa 
liền lên tiếng: “Anh à, em không vác nổi balo nữa, 
hay chúng ta để balo lại ở đây rồi đợi khi nào có 
điện trở lại thì đi thang máy xuống lấy đi.” Người 
anh trai cảm thấy ý kiến này không tồi, và rồi hai 
người họ lần lượt bỏ balo xuống rồi tiếp tục leo cầu 
thang. Vất vả lắm cả hai mới leo lên được đến nơi, 


mồ hôi đầm đìa như tắm, người anh trai thở một 


224 


Trần Phách Hàm ..... 


hơi đài rồi nói với người em: “Em nhanh lấy chìa 
khóa ra mở cửa đi, mệt chết mất.” Kết quả người 
em nói với giọng vô cùng hoang mang: “Chìa khóa 
không phải ở chỗ anh sao?“ Người anh ngây người 
ra, nét mặt tối sầm lại. Đúng thật là chìa khóa do 
người anh cầm, tuy nhiên người anh đã bỏ balo leo 
núi đựng chìa khóa ở tầng 10 rồi! 

Câu chuyện trên thật ra sẽ có điểm tương đồng 
với quỹ đạo cuộc đời của mỗi người chúng ta. 
Trước năm 20 tuổi chúng ta phải gánh vác sự hy 
vọng của bố mẹ, bờ vai bé nhỏ phải vác theo bao 
nhiêu là áp lực, mỗi ngày ngoài đi học ra thì là thi 
cử. Chúng ta khi còn bé vì không có nhiều kinh 
nghiệm, lúc nào cũng cảm thấy việc hằng ngày vác 
trên vai áp lực nặng nề. Ấy vậy mà ta vẫn phải tiến 
về phía trước, đó giống như việc phải đeo balo leo 
núi trèo cầu thang vậy, từng bước đi đều vô cùng 
khó nhọc. Mãi cho đến sau 20 tuổi, khi đó chúng 
ta đã bước qua cánh cổng trường học, bước chân 
vào xã hội tìm kiếm việc làm. Khi đó ta bắt đầu tự 
hoạch định cuộc đời của chính mình, làm việc bản 
thân yêu thích, tất cả đè nén trước đây giống như 
baÌo leo núi bị ta bỏ lại ở tâng 10, quãng đường sau 
nay vì vậy mà trở nên vô cùng nhẹ nhàng. 


đẹp để lúc nào cũng trôi qua trong chớp mắt. 


Ngay tháng tựa thoi đưa, những năm tháng 
225 
_ NGG 


„° Lý thuyết trò chơi 


Ngoảnh đi ngoảnh lại chúng ta đã bước vào trung 
niên, thanh xuân đã phai tàn, chỉ còn tiếc nuối. Lúc 
này đây chúng ta bắt đầu oán trách, trong trạng 
thái tâm lý bất mãn ta lê từng bước chân nặng nề 
về phía tuổi già. Con người ta một khi đã đến tuổi 
này thì bất mãn và oán trách cũng chả còn nghĩa 
lý gì. Chúng ta tự nói với bản thân mình hãy trân 
trọng những ngày tháng ít ỏi còn sót lại, đừng lưu 
lại thêm nuối tiếc nữa. Ngoảnh đầu nhìn lại chuyện 
xưa tựa bụi trần, chúng ta ở cái tuổi gần đất xa trời 
này bắt đầu nghĩ về những việc trước kia, tại sao 
sau tuổi trung niên lại sống khổ cực như vậy chứ? 
Sau đó chúng ta rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi, 
đó là vì khi còn ở độ tuổi 20 ta đã rũ bỏ gánh nặng 
và hoài bão. Chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc 
đã bị chính tay chúng ta vút lại những năm tháng 
20 căng tràn thanh xuân đó. Ván cờ mang tên cuộc 
đời này, ngay từ đầu chúng ta đã đưa ra quyết 
định không đúng, đưa ra hành động sai lầm, cuối 
cùng đành bất lực bị loại khỏi cuộc chơi. 

Lẽ nào chúng ta phải đợi đến lúc mái đầu trắng 
xóa mới ăn năn hối hận hay sao? Chúng ta tham 
gia vào trò chơi với cuộc sống, với đồng nghiệp, 
với bạn đời, không giờ phút nào ta không dùng 
đủ các phương pháp để bản thân giành được lợi 
ích, thế nhưng thứ duy nhất chúng ta quên mất 


226 


Trần Phách Hàm 


đó là canh bạc giữa bản thân và đời người. Cuộc 
sống, công sở, tình yêu, đây chẳng qua đều chỉ là 
những bản nhạc đệm chen vào giữa cuộc sống của 
ta mà thôi, cho dù có tính toán đưa ra kế sách sai 
Tầm thì cũng không có gì to tát lắm, có thể bắt đầu 
lại từ đầu. Thế nhưng mỗi người chỉ có một cuộc 
đời, không có chỗ cho sự hối hận. Hiện nay, từng 
sự lựa chọn của chúng ta đều sẽ quyết định cuộc 
sống trong tương lai của ta. Khi nhớ lại ngày tháng 
thanh xuân ta cảm thấy vui mừng mãn nguyện 
hay hối hận tự trách, điều đó được quyết định bởi 
chính hành động của bạn và tôi ngày hôm nay. 
Tôi tin chắc rằng không ai muốn bản thân có quá 
nhiều điều tiếc nuối, vậy hiện tại bạn thay đổi cũng 
không quá muộn, hãy đưa ra những quyết định 
giúp đổi thay cuộc đời, dùng sự nỗ lực học tập đi 
gặt hái được càng nhiều thông tin. Trong thời đại 
thông tin là vua như hiện nay, hãy bắt đầu lại bằng 
cách dùng hành động của mình đi thu thập thông 
tin bản thân mong muốn đi. 


Vì cuộc đời sau này, nhất định đừng đi 
nhầm đường. 
$0 cái gì thì cái đó đến 
Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta thường 
phải đối mặt với một số bối rối và khó khăn bất 


227 


Ĩ se Lý thuyết trò chơi 


lực, hơn nữa những khó khăn này thường xảy ra 
đột ngột và không thể kiểm soát được. Mọi người 
đều từng gặp phải những vấn đề như “sợ cái gì 
thì cái đó xảy ra” và cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì 
điêu đó. Ví dụ, khi chúng ta còn là sinh viên, ngày 
hôm sau có một kỳ thi quan trọng, chúng ta đã tự 
đặn lòng không được đến muộn trước khi đi ngủ 
thế nhưng khi mở mắt ra lại phát hiện bản thân 
đã ngủ quên. Trong cuộc họp, sợ sếp chỉ tên phát 
biểu, kết quả sếp chỉ cần mở miệng là gọi tên bạn. 
Khi đi qua một số nơi, sợ gặp những người mà bản 
thân không muốn gặp, nhưng thực tế là cả hai gặp 
nhau qua một ngã rẽ. 


Những người làm việc quanh năm đường như 
bệnh lâu khỏi khiến bản thân trở thành bác sĩ. Sau 
nhiều năm rèn luyện và tìm tòi, cuối cùng họ cũng 
đã tổng kết ra được một bộ định luật Murphy. Sếp 
của nhiều công ty sẽ thỉnh thoảng gọi điện vào điện 
thoại trên bàn làm việc của bạn để nắm được tình 
hình làm việc của nhân viên. Hầu hết mọi người 
làm việc tám tiếng hoặc thậm chí lâu hơn. Ngoài 
làm việc ra ta còn uống nước, như vậy việc đi vệ 
sinh thường xuyên cũng là điều khó tránh khỏi. Vì 
vậy, thời gian đi vệ sinh cũng trở thành một vấn 
đề. Nhiều người cho rằng bất kể họ quản lý thời 
gian như thế nào, chỉ cần bản thân vừa rời khỏi 


228 


Trần Phách Hàm 
P- 


chỗ ngồi thì điện thoại liền đổ chuông ngay. Lúc 
này đây chúng ta đã ở trong phòng vệ sinh, đang 
ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. 

Việc này không phải là cấp trên muốn làm 
khó nhân viên mà vì loại tình trạng này cũng phát 
sinh trên người họ. Đặc biệt là khi một vài quản lý 
cấp cao đang tiến hành các nhiệm vụ quan trọng, 
thường họ cũng bị cái định luật quái quỷ này làm 
vướng chân. 

Sếp ở nước ngoài của một công ty nào đó được 
điều đến chi nhánh Bắc Kinh nhậm chức, trước khi 
rời đi, anh ta đã đặc biệt đặt phòng VIP, trên hành 
lý treo logo VIP bắt mắt để thu hút sự chú ý của 
mọi người. Kết quả là người đàn ông này xuất hiện 
ở sân bay với phong thái oai phong, nhưng hành 
lý của anh ta lại bị gửi nhầm đến sân bay quốc gia 
khác và phải ký gửi ở đó một đêm. 

Còn có một người tài xế toàn thời gian cũng 
liên tiếp gặp phải chuyện không may. Công việc 
của anh ta là phải túc trực 24/24 để đón và trả sếp 
bất cứ lúc nào, không được chậm trễ một giây một 
phút. Có lần phải tiễn sếp ra sân bay, tài xế đã đến 
khách sạn nơi sếp ở từ rất sớm và chờ đợi. Vì đến 
quá sớm nên anh ta cũng thoải mái hơn, nghịch 
chìa khóa xe trên tay rồi nhìn xung quanh. Kết quả, 


229 


¡ệ” Lý thuyết trò chơi 


trong một lúc không để ý, chiếc chìa khóa trong 
tay anh đã rơi ra, vừa hay lại lọt vào vết nứt trên 
sàn khách sạn. Tài xế lập tức trở nên lo lắng, nằm 
dưới đất đào bới, cạy mãi cũng không lấy ra được. 
Huống chị, lúc này đây người sếp đang bước ra từ 
cửa thang máy, trong khi đó chìa khóa xe vần còn 
mắc kẹt trong khe hở. Lúc này anh tài xế toát hết 
mồ hôi hột nhưng không thể làm gì được. Cuối 
cùng, người sếp chỉ còn cách bảo anh tài xế gọi 
giúp mình một chiếc taxi đến sân bay. 

Những việc như thế này thường xuất hiện một 
cách đột xuất và trong trò chơi đây được coi là tình 
huống phát sinh đột xuất ngoài ý muốn không thể 
khống chế. Hơn nữa những việc này thường vượt 
xa khỏi tầm với của ta, vừa không phải một phần 
của sách lược cũng không phải nội dung hành 
động. Mặc dù nhiêu lúc trước khi sự việc xảy ra 
chúng ta đều sẽ có một vài dự tính, tuy nhiên tỉ 
lệ xảy ra sự việc như này không cao, vì thế chúng 
ta thường không chuẩn bị phương án dự phòng. 
Điều này đã dẫn đến khi sự việc xảy ra chúng ta 
trở tay không kịp. 


Thật ra trong cuộc sống thường nhật và công 
việc của chúng ta kiểu việc “sợ cái gì thì cái đó đến” 
về một tỉ lệ nào đó sẽ xảy ra. Với tư cách là người 


230 


Trần Phách Hàm <_ 


trong cuộc, chúng ta không có cách nào hoàn hảo 
để tránh những việc đó phát sinh. Nhằm không 
ảnh hưởng đến tình hình chung, điêu chúng ta có 
thể làm đó là cố gắng chuẩn bị đây đủ trước khi 
sự việc xảy ra, tính toán tất cả những việc có thể 
hoặc không thể xảy ra, ít nhất ta cũng phải có một 
phương pháp phòng bị để ngăn chặn và giải quyết 
vấn đề trong trường hợp xấu nhất. 


“Mö nhat”cũng trở nên” nổi bát” 


Rất nhiều người khi xem World Cup đều sẽ 
kể ra được từng thành viên trong những đội bóng 
ơn. Thế nhưng khi người khác hỏi đến một đội 
không tiếng tăm thì họ lại trả lời rằng “đó là một 
đội bóng mờ nhạt” sau đó tiếp tục thao thao bất 
tuyệt về những đội “nổi tiếng.“ Thật ra trong cuộc 
sống này có rất nhiều việc bị chúng ta phân loại vào 
những việc “mờ nhạt không quan trọng.” Những 
điều trước đây “mờ nhạt“ không được mọi người 
xem trọng, giờ đây ngày càng trở nên thu hút “nổi 
bát”, những thứ trước đây bị coi là “cá biệt” cũng 
đần dần trở nên “phổ biến.” 

Nhiều năm trước, việc đầu tư sưu tầm số seri 
trên con tem không được người đân ưa chuộng, 
hầu như không ai mua chúng, mọi người đều có 
cùng suy nghĩ rằng đây là món đồ mờ nhạt. Kết 


231 


¡” Lý thuyết trò chơi 


quả một ngày nọ, đột nhiên số seri 03 đã thay đổi 
và trở thành một món đồ được mọi người công 
nhận. Điều này khiến vô số người từng không có 
kỳ vọng gì về nó phải hối hận. Nhiêu người thở 
đài, tự trách tại sao lúc đầu họ không mua nhiều 
hơn. Phải biết rằng trước đây những con tem đó 
còn bị hạ giá để kích cầu, ấy vậy mà hiện giờ nhìn 
lại những người trước đó từng cho rằng những 
thứ này là vô giá trị đang vô cùng hối hận. 

“Mò nhạt” vốn đĩ là một loại cơ hội, chẳng qua 
con người ta không có đủ tâm nhìn và dũng khí mà 
thôi. Chính vì vậy khi chúng đột nhiên trở nên “nổi 
bật” nhất định sẽ có vô số người nhìn chằm chằm 
đằng sau. Điều này cũng phù hợp với nguyên lý trò 
chơi thiểu số, chỉ có ít người có cái nhìn độc đáo mới 
lựa chọn đầu tư những thứ “mờ nhạt.” 

Mỗi người đều biết rằng những thứ nổi bật là 
thứ tốt, chúng được nhiều người đê mắt tới. Thế 
nhưng chúng đã xuất hiện ở quá nhiều nơi rồi, 
mặc dù tình hình trước mắt được coi là đủ hấp dẫn 
nhưng vẫn tồn tại rủi ro nhất định. Những người 
chạy theo, mua những thứ nổi bật cũng cần có cái 
nhìn và sự quyết đoán. Mặc dù nhiều người không 
đồng tình thừa nhận nhưng trong thực tế những 
người không quan tâm đến những thứ mờ nhạt đa 


232 


Trần Phách Hàm - 


phần họ cũng không đảm mua những thứ nổi bật. 
Những người này thường quan sát, quan sát, và 
tiếp tục quan sát. Họ luôn ở ngoài cuộc khoanh tay 
đứng nhìn nhưng lại chậm chạp trong việc hành 
động. Thứ họ thiểu là tầm nhìn và đũng khí, hai 
thứ này không phải ai cùng có. 

Đối với những người muốn kiếm tiền mà nói thứ 
nổi bật luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên đối 
với những người muốn kiếm được món tiền khổng 
lồ, ánh mắt của họ luôn nhằm vào những thứ mờ 
nhạt. Những người này họ cần càng nhiều nhẫn nại 
và sự tự tin hơn. Khi họ đã lựa chọn thứ mờ nhạt và 
chuẩn bị chờ đợi thời cơ thì trò chơi ưu nhược điểm 
trong nội tâm họ cũng đần đặt lên dấu chấm hết. 

Thật ra xét từ góc độ đầu tư an toàn mà nói, 
cho đù bạn mua món đồ nổi bật nhưng cũng 
không nên bỏ qua những thứ mờ nhạt. Điều đó 
cũng giống với câu nói không được để hết trứng 
vào cùng một giỏ, lúc nào cũng phải để lại cho 
mình một đường lui. Nổi bật và mờ nhạt là hai 
loại khái niệm khác nhau, không thể gộp chung 
để nói được. Tốt và xấu, ưu điểm và nhược điểm 
cũng không thể chỉ xét từ bề ngoài, đây chính là 
lúc thử thách tầm nhìn của chúng, ta. Sự tính tủy 


trong trò chơi ưu nhược điểm nằm ở chỗ năm 


233 


„P Lý thuyết trò chơi 


bắt được ưu thế bị ẩn giấu trong cục điện hỗn 
loạn. Ưu thế này không phải chỉ nhìn một cái là 
thấy được mà nó cần chúng ta phải tự mình mày 
mò, đồng thời tuyệt đối không được kiêu căng và 
thiếu kiên nhẫn. 

Mục đích của việc đầu tư vào những thứ mờ 
nhạt chính là vì chờ đợi chúng trở nên nổi bật. 
Những thứ nổi bật đã trở nên quá nhiều rồi, trò 
hay thật sự chính là những thứ mò nhạt trở nên 
hấp dẫn. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng, đầu tư 
vào những thứ mờ nhạt thật ra không hề thua kém 
việc đầu tư vào những thứ nổi bật, thậm chí còn 
khó hơn. Lựa chọn trò chơi mờ nhạt chính là đánh 
cược giá thành thấp, rủi ro nhỏ, tuy nhiên sự kích 
thích và lợi ích thu về lại vượt xa những thứ nổi 
bật. Đây là một lối đi rõ ràng nhưng khác thường. 

Đặt ra chiến lược trò chơi cần chú trọng đến 
việc nắm được “những điểm có tiềm lực”, mà 
những thứ mờ nhạt lại thường là những “điểm” 
dễ bị chúng ta bỏ qua hoặc khinh thường. Những 
điểm này tưởng chừng không hề thu hút trong cả 
cục điện chung thế nhưng một khi chúng được 
chú ý thì nhất định sẽ bùng nổ. 


234 


MñNG THE0 LÝ THUYẾT 
TRÙ CHữI W0 Môi TRƯỜNG 
DŨNG SỬ 


h à” Lý thuyết trò chơi 


Việc tăng lương 


Làm việc trong môi trường công sở ta sẽ luôn 
gấp phải vô vàn những việc khó chịu. Ví dụ như 
tăng ca, đặc biệt là tăng ca không lương. Chẳng ai 
bằng lòng tăng ca nhưng lại không thể không ngồi 
yên tại chỗ. Còn có một việc còn đau khổ hơn cả 
tăng ca, đó là việc tăng lương. Điểm khác biệt duy 
nhất đó là tăng ca khiến nhân viên đau đầu, tăng 
lương lại khiến sếp đau đầu. Dường như các sếp 
mãi mãi không ý thức được đã đến lúc tăng lương 
cho nhân viên. Nhiều người còn hận không thể 
dùng mức lương của thực tập sinh để trả công cho 
tất cả nhân viên. Những nhân viên mới bước chân 
vào môi trường công sở vô cùng khó khăn, vừa 
vào công ty họ đã phải vác theo cái danh người 
mới chưa có kinh nghiệm, cần mẫn làm việc hy 
vọng nhận được sự tán thưởng của sếp. Kết quả 
hai năm trôi qua tán thưởng không thấy đâu mà 
vết thương lại càng ngày càng sâu. Họ muốn tìm 
gặp sếp bàn chuyện tăng lương nhưng lại sợ rằng 
sẽ để lại ấn tượng xấu. Cuối cùng họ tự làm khó 


mình, càng ngày càng trở nên tiêu tụy. 


Thật ra không phải tất cả sếp đều là người 
không biết đạo lý, việc tăng lương cũng không 
phải chuyện gì quá lớn lao. Chỉ cần bạn có thể 


236 


NI LH HN L®®dv LvVvvvẶ.. Ặ TH. HH R1 KH H1 1. HH kg HO CC c6 12x 1H ch XS X6 Á&GÀc<o¿©¿sx..wse'v4caÁci2z55s⁄ 1146-32 236%%X6.42644XE 


Trần Phách Hàm 2 


khiển sếp ý thức được rằng việc tăng lương cho 
bạn là một quyết định đúng đần và sau khi tăng 
lương bạn vẫn có thể đem lại vô vàn lợi ích. Lúc 
đó không cần bạn mở miệng nói, sếp tự khắc tăng 
lương cho. Tuy nhiên có nhiều lúc chúng ta gặp 
phải những người sếp không có tính tự giác, vì 
vậy nhằm tăng lương mà chúng ta không thể 
không cùng sếp chơi một ván cờ. Bạn phải khắc 
ghỉ thật kỹ rằng mặc dù tăng lương là yêu cầu 
hợp lý, tuy nhiên cũng không thể oai phong lẫm 
liệt xông, vào đòi tiền được. Chuyện gì cũng cần 
phải chú trọng đến kế sách, trước khi làm việc 
chúng, ta cần phải năm thật chắc một vài thứ. 

Điểm quan trọng nằm ở chỗ yêu cầu tăng lương 
không phải vô lý đòi con số trên trời, hậu quả của 
việc đó thường rất bị thảm, có thể không những 
lương không tầng mà bát cơm cũng khó mà giữ 
nổi. Từng có chuyên gia về nhân sự tiền hành khảo 
sát về vấn đề yêu cầu tăng lương của nhân viên. Vị 
chuyên gia này phát hiện có rất nhiều nhân viên 
của họ thất bại ở bước cuối cùng, nguyên nhân 
chính là vì đòi hỏi quá đáng. 

Nhiều người trong lòng chỉ có oán thắn, cảm 
thấy lương bản thân quá thấp thế nhưng họ rất ít 
bình tĩnh kết hợp năng lực thực tế của bản thân 


3? 


» Lý thuyết trò chơi 

và tiêu chuẩn lương mặt bằng chung của chức vụ 
tương đương. Chính vì vậy thường xuyên xảy ra 
việc mức lương yêu cầu và mức lương thực tế có 
thể đạt được có khoảng cách lớn. Vì vậy trước khi 
nghĩ đến việc xin tăng lương thì chúng ta phải trao 
đổi trước với những người làm cùng ngành, ít nhất 
ta cùng có thể nắm được phạm vi lương của chức 
vụ liên quan và dựa vào cơ sở đó để yêu cầu tăng 
lương chứ không phải nói bừa một con số trên trời. 
Lợi ích của việc làm này đó chính là chí ít chúng 
ta cũng khiến sếp cho rằng yêu cầu của bản thân là 
hợp lý, tỉ lệ thành công đương nhiên cũng sẽ cao 
hơn nhiều. 

Có những người sẽ vì một phút hấp tấp mà 
làm việc không theo phép tắc, họ chỉ chăm chăm 
vào bày tỏ ý kiến bản thân, kết quả không để ý 
đến ngữ khí và ngữ điệu của mình. Bạn muốn 
tăng lương, sếp đương nhiên sẽ lắng nghe ý kiến 
của bạn. Bạn chắc chắn cũng mong rằng có thể ôn 
hòa trò chuyện với sếp, vì thế khi sếp nêu lý do 
chưa tăng lương chúng ta cũng phải duy trì một 
tâm thái bình tĩnh lắng nghe chứ không phải chỉ 
biết một mực đòi hỏi thậm chí dùng đến tối hậu 
thư như đe dọa, ép buộc để khiến sếp khuất phục. 
Hành động đó chỉ phản tác dụng mà thôi. 


238 


Trần Phách Hàm &. 


Trước khi bàn đến chuyện tăng lương chúng 
ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ, bởi vì sếp sẽ không 
dễ dàng chấp thuận đề nghị của ta. Vì vậy chúng 
ta phải hiểu rõ mục đích của bản thân ở đâu, tăng 
lương có thể nhưng đó không phải là phương 
pháp giải quyết duy nhất. Nếu như bị từ chối vậy 
chúng ta có thể áp dụng phương pháp khác để đạt 
mục tiêu như phân chia hoa hồng, cổ phần, tiền 
thưởng, thăng chức, nghỉ phép hay không? Đường 
này không thông thì ta đổi đường khác, không 
nhất thiết phải đi mãi một con đường, trừ phi bạn 
có suy nghĩ không tăng lương sẽ nghỉ việc. 

Sếp cũng là người, mà trái tìm mỗi người đều 
làm từ máu thịt. Sự giao lưu giữa người với người 
tốt hay xấu thật ra có quan hệ mật thiết rất lớn đối 
với chủ đề trò chuyện. Thuận theo sở thích đối 
phương là một chiêu hữu hiệu mà mỗi người chơi 
cần phải ghi nhớ. Giữa sếp và nhân viên đều có 
những yêu cầu và điểm quan tâm khác nhau. Nhằm 
tăng lương chúng ta có thể thử bắt đầu xuống tay 
từ điểm mà sếp chú trọng, nói không chừng thuận 
theo sở thích đối phương có thể khiến đôi bên trò 
chuyện vui vẻ với nhau. 

Bước thu thập thông tin trước khi hành sự là 
một điều tối quan trọng. Ví dụ tiêu chuẩn lương có 


239 


t D Lý thuyết trò chơi 


liên quan đến chức vụ này, đây đều là những điều 
chúng ta phải nằm thật chắc, chí ít đây cũng là con 
bài ta có thể đem ra đàm phán. Những con số chân 
thực hiệu quả có lẽ sẽ giúp ta thuyết phục được 
sếp. Ví dụ như mức lương của những nhân viên 
cùng một vị trí trong công ty, tiêu chuẩn lương 
vị trí này trong cùng ngành,... Một khi chúng ta 
đưa ra được những căn cứ lý lẽ xác đáng thì sếp tự 
nhiên không thể tăng lương. 

Cuối cùng là vấn đề đường lùi. Nếu như thái 
độ của bạn thành khẩn, có lý lẽ có dẫn chứng mà 
sếp vẫn kiên quyết phản đối yêu cầu. Lúc này bạn 
sẽ oán thán trong lòng rồi vẫn tiếp tục đi làm việc 
hay lập tức nổi điên bỏ đi? Về vấn đề này bạn phải 
suy nghĩ cho thật kỹ, nếu như bạn có thể tiếp tục 
nhẫn nhịn mức lương này vậy hãy ngoan ngoãn 
quay về chỗ làm việc. Còn nếu bạn nhẫn nhịn hết 
nổi rồi vậy nhất định phải tìm được một công ty 
tốt trước khi hành động, không thê nào tức giận 
một cái liền nghỉ việc về nhà. 

Yêu cầu sếp tăng lương không phải một việc 
đễ đàng gì. Đây là một ván cờ súng thật đạn 
thật giữa nhân viên và sếp. Chính vì thế chủng 
ta nhất định phải chuẩn bị một cách chu toàn, 
mỗi bước đi và kế sách đều bắt buộc phải phù 


240 


Trần Phách Hàm ® 


hợp với tình hình thực tế, chiến đấu vì kết quả 
tốt đẹp, và ôm theo tình huống tồi tệ nhất. Tổng 
kết lại kinh nghiệm của những người đi trước, 
hãy chọn một cơ hội thích hợp, cho dù đàm phán 
thành công hay thất bại đi chăng nữa thì qua đó 
chúng ta cũng đều phải rút ra được kinh nghiệm 
và bài học. 


Chính sách lương thưởng của công ty với nhân viên 


Cân bằng Nash có ý nghĩa rộng khắp trong 
công việc cũng như cuộc sống thường ngày của 
chúng ta. Cho dù trong kinh tế xã hội hay môi 
trường làm việc đi chăng nữa đều có thể giúp ta 
lĩnh ngộ sâu thêm về hiện tượng trò chơi tiềm ẩn. 
Chúng ta là một phần nhỏ trong công ty, thứ ta 
quan tâm nhất chẳng qua chỉ là tiền lương mà thôi. 
Sau đây ta cùng nhau xét từ góc độ cân bằng Nash 
để hiểu rõ hơn về chính sách lương của công ty áp 
dụng cho từng nhân viên. 

Bất kỳ cuộc thảo luận lý trí nào về trò chơi 
đều dựa trên các điều kiện giả thiết, và chính sách 
lương thưởng cũng không ngoại lệ. Chính sách 
lương thưởng của công ty đối với nhân viên sẽ bao 
gồm những điều kiện giả thiết sau. Thứ nhất, đối 
với công ty, mục tiêu cuối cùng của họ là đạt được 
tối đa hóa lợi nhuận, vì vậy tiền lương được trả 


241 


," Lý thuyết trò chơi 

cho mỗi nhân viên là chi phí họ phải bỏ ra. Điểm 
thứ hai, đối thủ cạnh tranh của công ty là những 
người chơi khác trong ván cờ này. Điểm thứ ba, bất 
kể đó là công ty nào đi chăng nữa, nhân viên cốt 
lõi của công ty thường cảm thấy rằng mức lương 
của công ty trả cho họ quá thấp nên thường có xu 
hướng thay đổi công việc. 

Dựa trên ba điều kiện giả thiết ở trên, với tư 
cách là người quyết định trong công ty, bạn phải 
vận dụng phương pháp cân bằng Nash ra sao để 
đặt ra một chính sách lương bổng có hiệu quả? 

Thông qua so sánh mức lương giữa một ngành 
nghề trong cùng khu vực, chúng ta đã rút ra được 
kết luận người nắm quyền quyết định trong công 
ty thường chỉ có hai sự lựa chọn: một là nâng 
cao mức lương để giữ chân nhân tài, đây cũng là 
phương pháp phổ biến được nhiều công ty lớn áp 
dụng. Phương pháp thứ hai đó là giữ vững mức 
lương, cho dù có chảy máu chất xám cũng quyết 
không thay đổi, đây là phương pháp mà nhiều 
công ty quy mô vừa và nhỏ đang áp dụng. 

Số nhân viên nòng cốt của từng công ty vô cùng 
có hạn. Nhân viên nòng cốt là người có kỹ thuật, 
có năng lực, có mối quan hệ sâu rộng, vì vậy họ sẽ 
không bao giờ bị trói chân ở một công ty nào. Sở đĩ 


242 


Trần Phách Hàm... 


họ chọn ở lại một công ty đó là vì họ coi trọng đãi 
ngộ lương bổng và tương lai phát triển. Chính vì 
thế những nhân viên nòng cốt sẽ không ngừng so 
sánh các công ty cùng ngành trong cùng khu vực 
nhằm tìm ra sự lựa chọn tốt hơn. Đối với bản thân 
công ty mà nói việc nâng cao lương bổng đãi ngộ 
không những có thểníu chân nhân viên cốt cán mà 
đồng thời còn thu hút được những nhân tài khác 
trong ngành. Một khi nhân tài của công ty nhiều 
như mây, các công ty khác chắc chắn sẽ phải đối 
mặt với rủi ro, còn công ty chúng ta do có nhiều 
người tài nên đương nhiên tương lai phía trước 
vô cùng sáng lạn. Ngược lại, những công ty giữ 
nguyên chính sách lương không đổi sẽ bị những 
công ty khác với chính sách lương tốt hơn cướp 
hết nhân tài, từ đó dẫn đến việc công ty rơi vào 
rủi ro thiếu người, thậm chí ngay cả việc vận hành 
cũng gặp vấn đề. 

Thế nhưng giữa các công ty rất hiếm khi nảy 
sinh cuộc chiến lương bổng. Nếu như công ty 
chúng ta và công ty cùng ngành bắt tay hợp tác 
cùng nâng cao mức lương vậy có thể đảm bảo 
được nguồn nhân tài trong nội bộ công ty. Đồng 
thời cũng góp phần nâng cao mặt bằng lương 
chung của cả khu vực, thu hút nhân tài từ những 
nơi khác hoặc ngành khác chuyển sang. 


243 


h s Lý thuyết trò chơi 


Chính sách của công ty đa phần đều xuất phát 
từ góc độ có lợi với bản thân, vì vậy phần lớn công 
ty đều sẽ lựa chọn cách làm trên chứ không phải 
duy trì một mức lương chung. Chính vì chúng 
ta thông qua những điều kiện giả định biết được 
rằng tiền lương công ty trả cho nhân viên là một 
khoản khấu trừ trong chi phí công ty. Nếu như 
tất cả công ty đều không nâng cao mức lương thì 
đồng nghĩa với việc chi phí công ty sẽ không bị 
đội lên. Như vậy cho dù nhân tài của công ty đó 
vì lương quá thấp mà nhảy việc đi chăng nữa thì 
bọn họ cũng chỉ có thể chuyển sang công ty cùng 
ngành nhưng ở khu vực khác, thậm chí còn phải 
nhảy sang một công ty ở thành phố khác. Mặc dù 
vẫn có chảy máu chất xám, tuy nhiên cũng tốt hơn 
so với việc người tài của bên mình chạy sang đầu 
quân cho đối thủ bên cạnh. 

Đương nhiên rồi, nếu như tất cả công ty đều 
áp dụng phương pháp này để cắt giảm chỉ phí 
phải chi vậy đồng nghĩa với việc kết cục và chiến 
lược có lợi với công ty sẽ không thể nào xuất hiện. 
Hơn nữa đa phần công ty lựa chọn giữ nguyên 
mức lương không thay đổi cùng với cục diện chảy 
máu chất xám đi nơi khác do lương thấp chính là 
cái cân bằng Nash trong chính sách lương bổng 
của các công ty. 


244 


Trần Phách Hàm & 


Từ cân bằng Nash trong chính sách lương 
bổng chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng kết 
quả đa phần nhân tài rời khỏi công ty này cuối 
cùng, nhảy sang công ty cùng ngành nhưng ở khu 
vực khác không phải điều có lợi đối với đôi bên. 
Điều này có nghĩa rằng giữa các công ty đã xuất 
hiện phương hướng lựa chọn tốt hơn. Công ty có 
thể thông qua những con đường khác nhau để 
giải quyết vấn đề chảy máu chất xám và chỉ trả 
chỉ phí. Cuộc cạnh tranh giữa các công ty không 
nhất thiết phải là anh chết tôi sống, đôi bên cũng 
có thê thông qua việc hợp tác, hứa hẹn nâng lương 
trong một phạm vi nhất định để giữ chân người 
tài. Mặc dù hành động này sẽ khiến chi phí của 
công ty tăng cao nhưng người tài ở lại sẽ vì lời yêu 
cầu của bản thân được thỏa mãn mà cố gắng làm 
việc, thông qua công việc tạo ra lợi ích to lớn hơn 
đền đáp công ty. Kết quả này đương nhiên quan 
trọng hơn nhiều so với kết cục phía trước. Chí ít 
điều này còn khiến mọi người đạt được thứ bản 
thân mong muốn, cùng với việc chỉ phí tăng cao 
thì lợi ích cũng tăng gấp mấy lần, cả công ty và 
nhân viên đều cùng có lợi. 


Chính sách tăng thưởng cuối năm 


Một công ty nổi tiếng gần xa vì chế độ đãi ngộ 
hậu hĩnh đối với nhân viên, bởi vì khủng hoảng 


245 


„è° Lý thuyết trò chơi 


kinh tế dẫn đến lợi nhuận năm đó sụt giảm mạnh, 
tiên thưởng nửa năm ban đầu vì gặp phải chút vấn 
đề tài chính mà đành phải cắt giảm chỉ còn một 
tháng lương. Sếp công ty đang vô cùng đau đầu vì 
vấn đề này, nhân viên đã sớm quen với việc cuối 
năm sẽ nhận được số tiền thưởng kếch xù, nếu 
như công bố tin tức này ra ngoài chỉ sợ ảnh hưởng 
không tốt đến nhân viên. 

Chủ quản bộ phận tài vụ cũng đang vò đầu 
bứt tóc về vụ việc này, anh ấy nói: “Đây cũng 
giống như việc dỗ trẻ nhỏ vậy, trước đây mỗi ngày 
đều cho nó uống hai hộp sữa bò, đột nhiên có một 
hôm lại đổi thành một hộp, đứa bé chắc chắn sẽ 
khóc lóc làm loạn cho mà xem.” 


Chỉ với một câu oán trách bâng quơ của chủ 
quản bộ phận tài vụ đã khiến sếp nghĩ ra một cách 
giải quyết vô cùng hay. 

Một tuần sau tất cả nhân viên trong công ty 
đều nhận được một email nội bộ với nội dung xấu 
như sau: “Do chịu sự đả kích từ khủng hoảng kinh 
tế dẫn đến việc công ty hoạt động không tốt, cuối 
năm có lẽ sẽ phải cắt giảm lượng lớn nhân sự, hủy 
bỏ tiền thưởng.“ Nhận được tin tức này mọi người 
trên dưới công ty ai cũng lo sợ, sợ rằng bản thân sẽ 
trở thành người bị cắt giảm. 


246 


Trần Phách Hàm ' 


Không khí căng thẳng như này kéo đài suốt 
ba ngày, lân này mọi người lại nhận được email 
mới với nội dung: “Sau khi các sếp cấp cao trao 
đổi với nhau, các sếp cho rằng vào lúc khó khăn 
công ty phải cùng nhân viên vượt qua hiểm cảnh, 
dù sao đôi bên cũng gắn bó với nhau bao năm rồi, 
các sếp cũng chấp nhận hy sinh, cắn răng kiên trì. 
Điều chưa tốt đó là tiền thưởng năm nay có lẽ sẽ 
bị cắt giảm.” 

Sau khi nhận được bức email này tất cả nhân 
viên đều như trút bỏ được gánh nặng, khi đối mặt 
với nguy cơ bị cắt giảm làm gì còn ai có tâm tư 
để ý đến việc tiền thưởng cuối năm nữa cơ chứ. 
Hiện giờ không phải lo lắng đến vấn đề bị cắt giảm 
nhân sự nữa, nhân viên ai ai cũng vui mừng. Còn 
về vấn đề tiền thưởng cuối năm thì không đáng để 
so với việc giữ vững chén cơm hiện tại. 

Niềm vui này vừa kéo dài được một ngày, 
ngày thứ hai tất cả sếp cấp cao lại bị sếp triệu tập 
đến phòng làm việc. Toàn bộ nhân viên ngay lập 
tức lo lắng sốt ruột, mọi người đều đang đoán 
xem liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không. 
Nửa tiếng sau, sếp và chủ quản các bộ phận kích 
động quay về tuyên bố tin mừng với nhân viên: 
“Sếp vô cùng cảm kích mọi người có thể cùng 


24? 


„ Lý thuyết trò chơi 


công ty vượt qua giông tố, nhằm giúp mọi người 
có một cái tết ấm no nên công ty đặc biệt trích ra 
một phần chi phí để thưởng cho mỗi người một 
tháng lương!” 

Giây phút đó tiếng vỗ tay hoan hô vang rộng 
khắp công ty. Tất cả công nhân viên đều hứng khởi 
la hét. Mấy ngày nay mọi người đều lo lắng không 
giữ được công việc, ai ngờ rằng sếp lại trượng nghĩa 
thưởng cho mọi người một tháng tiền lương coi 


như tiền thưởng cuối năm. 


Thế là vụ việc thưởng cuối năm kết thúc trong 
êm đẹp, mọi người đều được nhận tiền thưởng và 
mang theo tâm trạng vui vẻ trở về quê. Sếp cũng 
coi như không có nuốt lời mà bị nhân viên chửi 
mắng. Sở đĩ việc này cuối cùng trở thành một cái 
kết có hậu thật ra nguyên nhân chủ yếu vẫn nhờ 
công của lão bản kịp thời nghĩ ra phương pháp 
cộng để hóa giải nguy nan. Thật ra nguyên lý này 
hết sức đơn giản, đầu tiên công bố cho tình huống 
tồi tệ nhất để mọi người chuẩn bị tâm lý, trực tiếp 
hạ thấp kỳ vọng trong lòng của nhân viên. Tiếp 
theo sẽ lần lượt đưa ra những phép cộng, đóng gói 
kế hoạch vốn đã định sẵn trở thành kết quả của 
một quá trình cố gắng, cuối cùng khiến mọi người 


đều vui mừng. 


248 


Trần Phách Hàm -_ 


Cam thụ tầm lý của con người kỳ điệu như thể 
cây hv vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Thế 
nhưng mều như đã suy tính sẵn đến trường hợp 
xầu nhật vậy cuối cùng khi nhận được thu hoạch 
ngoài ý muốn niềm vui trong lòng chúng ta cũng 
tằng lên gấp nhiều lần. 

Thất vọng và vui mừng là hai loại cảm xúc 
thay đổi cùng với sự đổi thay của kỳ vọng tâm lý. 
Cảm xúc thất vọng thường tỉ lệ thuận với kỳ vọng 
tầm ly. Cũng tức là kỳ vọng càng thấp thì càng ít 


thất vọng, lúc này mức độ vui mừng lại đạt đỉnh. 


Dung hết tam cơ quá thông minh 


Nhiều người mới bước chân ra ngoài xã hội 
đều hy vọng có thể thông qua biểu hiện xuất chúng 
để thu hút sự chú ý của các sếp. Vì thế họ thường 
làm ra những việc khiến người ta chú ý nhằm hấp 
đẫn ánh nhìn từ nhiều người xung quanh. Kết quả 
thông mủnh lại bị thông minh hại, họ không chỉ 
không nhận được sự tán thưởng của các sếp mà 
ngược lại nhận lấy những lời chỉ trích. Kiểu người 
nay không phải không hiểu được cách giao thiệp 
£rữa người với người, họ còn tự cho bản thân hiểu 
z điều này hơn người khác. Chính vì thế kết quả 

đẫn. đến chính là quá thông minh ngược lại để làm 
sa, làm rối tung mọi thứ. 


„` Lý thuyết trò chơi 


Từng có chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu 
qua về những tình huống tương tự, kết quả họ 
phát hiện ra rằng con người khi rơi vào tình thế 
tiến thoái lưỡng nan càng dễ nghĩ ra những trò 
khôn lỏi. Thế nhưng trong một môi trường có quy 
tắc phức tạp họ lại không thể phát huy hết năng 
lực của mình. Trên thực tế, vấn đề nằm ở chỗ mọi 
người đều thích dùng những cách thức phức tạp 
suy đoán đối phương, chỉ tiếc là loại suy đoán này 
đều thường sai lầm. Trong đó, có một phần vấn 
đề do đối phương thường xuyên làm ra những 
hành động phản bội mang tính thăm đò, qua đó 
họ chứng tỏ được bản thân không vì hợp tác mà 
bị trói buộc. Nhưng mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ 
những người này khi đưa ra suy đoán phức tạp 
thường bỏ qua mất sự thay đổi do những hành 
động của họ làm ra ảnh hưởng đến hành động 
của người khác. Có lẽ bản thân chúng ta không 
phát hiện ra rằng khi chúng ta làm ra bất kỳ một 
hành vi nào cũng đều sẽ nhận được phản ứng từ 
đối phương. Đối phương sẽ coi tất cả hành động 
ta làm trở thành một tín hiệu không trung thành 
với sự hợp tác. Kết quả sau cùng là hành động của 
chúng ta tự phản chiếu lại trên người mình. 

Tối ưu hóa lợi ích, thật ra chúng ta cần coi đối 
phương là một phần không đổi của môi trường, 


250 


Trần Phách Hàm ˆ 


từ đó bỏ qua tác dụng giữa đôi bên. Cho dù trong 
những giả thiết có hạn đối phương cũng coi như 
thông minh, thế nhưng một khi thoát khỏi quy tắc 
đơn giản mà đôi bên đã quen thì lúc đó sự thể hiện 
quá thông minh có lẽ sẽ không đem lại cho bạn bất 
kỳ kết quả tốt đẹp nào. 


Còn một loại phương pháp thể hiện quá mức 
thông minh đó là trả thù vĩnh viễn. Phương pháp 
này vô cùng thú vị, nếu như đối phương chấp nhận 
và hợp tác vậy đôi bên sẽ là người cùng hội cùng 
thuyền. Tuy nhiên, nếu như đối phương phản bội 
một lần thì sự gắn kết giữa đôi bên sẽ ngay lập 
tức đổ vỡ. Phương pháp này thật ra cũng tương 
đối lương thiện, vì vậy có thể tồn tại chung với 
những phương pháp khác. Cho dù thỉnh thoảng 
bạn gặp phải một vài quy tắc ngẫu nhiên thì về cơ 
bản bạn sẽ không mắc phải sai [âm lớn. Thế nhưng 
nếu như bạn gặp phải nhiều quy tắc khác, vậy kết 
quả sẽ không như ý muốn. Bởi vì phương pháp 
này chuyên dùng với những người thường xuyên 
phản bội. Tuy nhiên một khi chịu trừng phạt liền 
lập tức rút lại quy tắc thì cũng quá nhanh chóng. 
Vì vậy chúng ta phải hiểu ra rằng, sự trả thù vĩnh 
viễn nhìn œ vẻ vô cùng thông minh, đó là vì nó 
cung cấp sự cổ vũ lớn nhất nhằm tránh khỏi sự 


251 


„ Lý thuyết trò chơi 


phản bội, nhưng nó có vẻ hơi quá khắc nghiệt đối 
với lợi ích của bản thân. 

Trong một ván chơi, còn có sự xuất hiện của 
hình thức thứ ba của sự thông minh thái quá. Kiểu 
phương pháp này vô cùng phức tạp, phức tạp đến 
mức những phương pháp khác thậm chí không 
thể nào chia tách nó và phương pháp tùy cơ ngầu 
hứng một cách rõ ràng. 

Khi đi làm chúng ta phải xử lý vô vàn sự việc, có 
thể sẽ có người áp dụng một quy tắc vô cùng phức 
tạp và giải thích lý đo cho đối phương. Nhưng vấn 
đề nằm ở chỗ quy tắc quá phức tạp không để khiến 
con người ta tin tưởng. Đối phương rất có thể sẽ 
nghi ngờ những lý do bạn đưa ra. Vì vậy trong 
trường hợp đó đối phương sẽ nhận định không 
đáng đáp trả bạn. Bởi vì trong mắt họ quy tắc phức 
tạp nhìn thì có vẻ càng khó thay đổi, kết quả cuối 
cùng vẫn là sự phản bội. 

Sở dĩ phương pháp trả thù lẫn nhau này có thể 
gặt hái được thành công lớn trong trò chơi chủ yếu 
là vì chiến lược này rõ ràng, rất đễ khiển người 
khác thấu hiểu. Khi chúng ta áp dụng kế sách này, 
ít ra đối phương còn có cơ hội phán đoán xem bạn 
đang làm cái gì. Phản ứng trực tiếp của chúng ta 
đối với những kẻ phản bội khác là một chiến lược 


252 


Trần Phách Hàm 


đề đàng được người khác nhận ra, hơn nữa bước 
đi tiếp theo của chúng cũng vô cùng dễ đoán. Khi 
những tình huống này thực sự xảy ra, cách tốt nhất 
để giải quyết chúng là hợp tác. 


Ngoài ra, có một sự khác biệt giữa trò chơi có 
tổng bằng không và trò chơi có tổng khác không. 
Ví dụ, khi chúng ta chơi cờ vua, việc khiến đối thủ 
nghỉ ngờ nước cờ của chúng ta là điều vô cùng 
hữu ích. Đối thủ càng nghỉ ngờ thì chiến lược của 
anh ta càng kém hiệu quả. Tuy nhiên, mánh khóe 
này không phải là quá phổ biến, nếu chúng ta tình 
cờ tham gia vào một trò chơi có tổng khác không, 
kiểu khôn lỏi này có thể không đem lại bất kỳ lợi 
ích gì. Xét cho cùng, trong thế tiến thoái lưỡng nan 
của người tù lặp đi lặp lại, muốn từ đó có được lợi 
ích thì bắt buộc phải khuyến khích hợp tác. Cách 
dễ nhất để làm điều này là truyền đạt rõ ràng ý 
định hồi đáp của bạn, đó là lý do tại sao ăn miếng 
trả miếng lại hoạt động hiệu quả như vậy. 


Che giấu dá tâm của hạn 
Những ngày đầu đi làm chúng ta còn chưa 
gặp nhiều khó khăn trắc trở, ta cố hết sức che giấu 
đi gai nhọn của mình. Người mới còn non nớt hãy 
khắc ghi một điều đừng để lộ đã tâm của bản thân 
quá sớm để đề phòng bị rơi vào vòng xoáy thương 


253 


„» Lý thuyết trò chơi 


trường. Người xưa có câu rất hay: “Chân nhân bất 
lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân“ Càng trong 
hoàn cảnh phức tạp thì con người càng phải hiểu 
được cách bảo vệ bản thân. Đặc biệt trong môi 
trường văn phòng cạnh tranh đấu đá tàn khốc, 
giây phút nào ta cũng phải duy trì nguyên tắc sinh 
tồn số một đó là cẩn trọng. Có nhiều người mới khi 
đi làm vì tính tình không đủ bình tĩnh, cộng thêm 
không có quá nhiều kinh nghiệm, mặc dù tiềm lực 
ở họ là vô hạn thế nhưng cũng vì quá dễ dàng bộc 
lộ nội tâm mà hủy hoại tiền đồ phía trước, kết quả 
khiến ai ai cũng tiếc than. 


Có một cậu trai vừa tốt nghiệp đại học, cậu ta 
vô cùng may mắn tìm được một công ty tại doanh 
nghiệp lớn. Vì để nắm bắt được cơ hội này mà 
cậu ấy tràn đầy tự tin, dốc sức làm việc. Mặc dù 
cậu ấy chỉ là thân phận một thực tập sinh nhỏ bé 
nhưng lại hoàn thành vô cùng xuất sắc công việc 
trong phạm vi của mình. Hơn nữa cậu ta vô cùng 
thông minh lanh lợi, cậu vừa làm tốt công việc của 
mình lại còn thường xuyên suy nghĩ cho các quản 
lý doanh nghiệp, kết quả cậu ta phát hiện có điều 
gian dối. Cậu trai vô cùng kích động, cậu thường 
đi phản ánh các vấn đề với chủ quản đồng thời 
đưa ra ý kiến và cách nghĩ của mình về việc gian 
dối. Mặc dù chủ quản không đánh giá gì về sự 


254 


Trần Phách Hàm 


phát hiện và ý kiến của cậu ta, mà chỉ đáp lại bằng 
những lời khen qua loa rằng sẽ nói chuyện này với 
mọi người để cùng nhau thảo luận. 

Sự qua loa hời hợt của vị chủ quản khiến cậu 
chàng vô cùng bất mãn, cậu cho rằng bản thân 
có con mắt tỉnh tường đồng thời dám dũng cảm 
đứng ra chỉ rõ vấn đề và chỉ ra điểm thiếu sót cần 
bổ sung cho chiến lược này. Ấy vậy mà chủ quản 
chỉ dựa vào lý lịch mà thăng chức, năng lực làm 
việc chẳng hơn ai, vừa tầm thường vừa yếu đuối, 
căn bản không hợp với chức danh sếp. Lâu đần 
trong lòng cậu trai nhen nhóm một ý định thay 
thế vị trí của người sếp đó. Dịp cuối năm công 
ty có tổ chức một cuộc họp toàn thể công nhân 
viên. Trong buổi họp này các sếp sẽ khích lệ nhân 
viên tích cực phát biểu, trong lòng có kiến nghị gì 
thì cứ thoải mái nói. Và thế là cậu trai đó gan đạ 
đứng lên nói ra suy nghĩ của bản thân. Cậu ta cho 
rằng công ty cần nhân viên đem lại lợi ích, mà rất 
nhiều nhân viên có năng lực lại vì cái thứ gọi là 
lý lịch không đủ mà bị kìm hãm tại chỗ, không 
có đất dụng võ. Vì vậy cậu mong rằng công ty 
hãy áp dụng một phương pháp cạnh tranh thăng 
chức để tất cả nhân viên có thể dựa vào năng lực 
bản thân đi tranh giành thứ họ xứng đáng đạt 
được. Còn những người bất tài vô dụng ngồi mãi 


255 


" Lý thuyết trò chơi 


vị trí đó công ty cũng cần không kiêng nể gì mà 
đuổi họ đi. 

Lời này vừa đưa ra đã khiến toàn thể hội 
trường rơi vào tĩnh lặng, cho dù là người mới 
hay người cũ đều bị lời nói của cậu trai này làm 
cho kinh ngạc há hốc miệng. Sếp của cậu ta cũng 
chính là người chủ quản bất tài vô dụng từ lâu 
đã tức xì khói đầu thế nhưng cậu trai đó làm như 
không thấy, vẫn ung dung đĩnh đạc nói lên suy 
nghĩ của bản thân. Tổng Giám đốc vô cùng tán 
thành với những kiến nghị đó và còn khích lệ cậu 
ta cứ nói tiếp. Thế nhưng đối với những kiến nghị 
đó, vị Tổng Giám đốc không có ý tiếp tục thảo 
luận sâu. 

Sau khi buổi họp toàn thể nhân viên kết thúc 
cậu trai đó phát hiện ra vấn đề. Vốn dĩ những đồng 
nghiệp trước đây từng chơi chung rất thân nay lại 
bắt đầu tránh xa cậu, cấp trên thì trực tiếp thể hiện 
bộ mặt khó chịu với cậu. Những thứ này vẫn không 
coi là gì, không lâu sau liên có người tố giác với Tổng 
Giám đốc rằng cậu nhận tiền hối lộ, làm việc tắc 
trách... Đối với một thực tập sinh nhưcậu ta mà nói, 
bất kỳ lời tố giác nào cũng có thể khiến cậu ta mất đi 
chén cơm. Tổng Giám đốc đương nhiên trong lòng 
hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, thếnhưng vì phải 


256 


Trần Phách Hàm 


quan tàm đến cảm xúc của số đồng nên cuối cùng 
vên phải sa thải cậu trai đó. 


Chúng ta không thể nói rằng cậu trai này đã 
làm Sai, đù sao ai cũng mong muốn bản thân tài 
ki hơn người khác. Thế nhưng có đã tâm không 
đa: điện cho việc có thể tự do bộc lộ nó trước đám 
đồng, mặc dù dục vọng và ý đồ của chúng ta là 
chính đáng thế nhưng khi bạn phơi bày mọi mưu 
trnh trong lòng của mình thì sẽ khiến người bên 
cạnh coi đó là một sự uy hiếp. Có lẽ bạn không có 
Y lầm tổn hại hay tranh cướp của ai cả, tuy nhiên 
cam giác nguy cơ này sẽ khiến người khác lợi dụng 
suyền lực hoặc sức ảnh hưởng của bản thân đê tập 
kịch bạn. 

Công sở chính là một tập thể lớn, mỗi người 
trong đó đều là người chơi trong ván cờ mang 
tên thương trường. Không ai muốn bản thân là 
một kẻ bình thường cả, ai ai cũng muốn bản thân 
trở thành hạc giữa bầy gà. Thế nhưng bạn hãy 
nhớ kỹ một câu nói xưa: “Mộc tú vu lâm, phong 
st tồi chi.” Những người mới đi làm tuyệt đối 
không được bộc lộ tâm tư của bản thân khi chưa 
#u lông đủ cánh. Khi bạn bị cuốn vào cuộc tranh 
#ấu tàn khốc nhưng không đủ năng lực bảo vệ 


Mộc tú vụ lâm, phong tất tồi chỉ: tạm dịch “cây mọc thành 
xưng, vân bị gió quật”. 


257 


„@Ạ° Lý thuyết trò chơi 


bản thân vậy thứ chờ bạn phía trước là sự đào 
thải tàn khốc. 

Ắt hẳn chúng ta đều biết đến câu chuyện 
nằm gai nếm mật của Việt Vương Câu Tiễn, thế 
nhưng trong thực tế vô cùng hiếm người nào có 
thể làm được như vậy. Nhiều người trẻ hiểu sai 
ý nghĩa bốn chữ “nắm bắt cơ hội”, và cứ thế họ 
ngông nghênh bất cần, cuối cùng tự chuốc lấy 
họa. Khi thời cơ chưa chín muồi bạn cần phải 
khiêm tốn. Vì vậy những người mới đừng hấp 
tấp nóng ruột, hãy âm thầm tự mài giũa tính 
cách bản thân chờ đợi cơ hội. Ẩn mình đưới mặt 
nước, trước khi người khác phát hiện ra ý đồ 
thật sự của bạn thì bạn đã sớm nhìn thấu tường 
chân tơ kẽ tóc đối thủ rồi. 

Chuỗi thúc ăn nơi công sở 

Nếu như nói công sở là một sân chơi nhiều 
người, vậy mỗi người làm việc trong công ty đều 
là người chơi. Thế nhưng giữa những người chơi 
không hề tồn tại sự bình đẳng, bọn họ có sự khác 
biệt giữa vai trò thợ săn và con mồi. Chính vì vậy 
công sở cũng là một chuỗi thức ăn, mà đối với mỗi 
người chúng ta mà nói việc nhìn ra bản thân thuộc 
mắt xích nào trong chuỗi thức ăn này mới là điều 


quan trọng nhất. 


258 


Trần Phách Hàm ,_ 


Xét từ môi trường văn phòng nơi công sở mà 
nói, đa phần sếp đều có một căn phòng riêng cho 
mình. Căn phòng đó chiếm vị trí phong thủy của 
cả văn phòng, nó vừa to vừa thoải mái, hè mát 
đông ấm. Mà các nhân viên khác phải chen chúc 
nhau trong một không gian hẹp. Kiểu môi trường 
văn phòng này là điểm nổi bật nhất trong cả một 
tổ chức. Người địa vị càng cao, quyền lực càng 
lớn trong tổ chức thì tài nguyên trong tay họ càng 
nhiều. Ngược lại, những nhân viên không địa vị 
chỉ có thê cam chịu bị người khác sắp đặt vào một 
góc tối nào đó mà thôi. 

Đầu tiên chúng ta cùng bắt đầu từ môi trường 
văn phòng sau đó đi sâu quan sát ta sẽ phát hiện ra 
nhân viên trong công sở đều bị chia ra thành những 
loại sau đây. Loại một, phục tùng sếp nhưng năng 
lực làm việc yếu kém, loại hai ngoan ngoãn nghe 
lời sếp hơn nữa năng lực làm việc xuất chúng, loại 
ba năng lực làm việc nổi bật nhưng không nghe 
lời sếp, loại bốn năng lực làm việc không tốt cũng 
không nghe lời sếp. Về cơ bản đa phần môi trường 
công sở đều được cấu thành từ bốn kiểu người 
trên, quần thể sinh thái nơi văn phòng cũng tự 
nhiên mà được hình thành. 

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về những 
người luôn nghe lời cấp trên răm rắp, nhưng bản 


259 


„° Lý thuyết trò chơi 


thân lại không có năng lực. Những người này thực 
tế không có năng lực gì nổi bật cả, thậm chí công 
việc họ phụ trách cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt 
chuẩn mà thôi, thế nhưng rất nhiêu việc trọng 
đại lại không thể thiếu được bóng dáng của họ. 
Nguyên nhân chính là vì sếp cần người ủng hộ và 
tán đồng, mà kiểu người này sẽ là những người 
ủng hộ sếp mạnh mẽ nhất. 

Vậy những người vừa có năng lực lại vừa 
ngoan ngoãn nghe lời thì sao? Họ sống cũng không 
tệ lắm. Mặc dù họ không giống kiểu người thứ 
nhất mãi mãi hùa theo sếp nhưng họ sẽ thông qua 
công việc và hành động của bản thân để giúp đỡ 
sếp. Có lẽ quyết sách của các sếp là sai lầm nhưng 
họ sẽ dùng năng lực của bản thân để xoay chuyên 
sự việc đó, cuối cùng đạt được mục đích mà sếp 
mong muốn. Mặc dù mỗi người sếp đều cần một 
cấp dưới ngoan ngoãn nghe lời, tuy nhiên so với 
nghe lời thì họ càng cần người có thể đem lại thành 
tích hơn. Vì thế cho nên những nhân viên này có 
lúc sẽ khiến các sếp ghét bỏ nhưng đa phần các sếp 
vô cùng phụ thuộc vào kiểu người này. Kết quả 
cuối cùng là sự hy sinh và báo đáp của ta sẽ mãi 
không thể tỉ lệ thuận với nhau. Còn đối với các sếp 
mà nói tác dụng của những người đó chỉ đơn giản 
là giải quyết vấn đề mà thôi. 


260 


Trân Phách Hàm 


Kiểu người thứ ba là kiểu các sếp ghét cay ghét 
đẳng nhất. Mặc dù họ sở hữu năng lực làm việc 
kiệt xuất nhưng lại không bằng lòng phục tùng. 
Nguyên nhân những người này khiến các sếp phải 
đau đầu nằm ở chỗ gai nhọn của họ quá lộ liễu. 
Các sếp đưa ra bất kỳ quyết sách gì đều sẽ nhận lại 
vô vàn ý kiến từ họ, những người này không biết 
che giấu suy nghĩ của bản thân, trước giờ họ có 
gì nói đó, đám đứng ra tranh luận với cả sếp. Đối 
với quyết sách sai lầm của sếp họ cũng không do 
dự chút nào mà đứng dậy nêu ra ý kiến của mình. 
Điều khiến các sếp bất lực nhất đó là mặc dù kiểu 
nhân viên này thường cãi lại nhưng lại không thể 
đuổi việc họ, dù sao năng lực làm việc của họ cũng 
vô cùng xuất sắc, điều đó chỉ cần là người có mắt 
là có thể nhận ra. 

Kiểu người cuối cùng là người theo chủ nghĩa 
cơ hội trong công sở, họ vừa không phục tùng 
cũng không làm việc, trước giờ đều âm thầm tự 
toan tính riêng. Trong những việc quan trọng bạn 
sẽ không thể nào tìm thấy bóng dáng của họ, mỗi 
lần đi họp họ cũng luôn là người co mình lại một 
góc. Việc không quan trọng cũng không giao cho 
họ được bởi vì ngay cả bản thân họ cũng khó mà 
gánh vác được. Thế nhưng điều người khác khó 
chấp nhận được đó là mặc dù họ không làm được 


261 


) Ấn , 

việc lớn nhưng lại vô cùng biết cách làm hỏng việc 
của đồng nghiệp. Vì vậy chắc họ là kiểu người bị 
ghét nhất trong công sở, cho dù ba kiểu người ở 
trên có đấu đá nhau như nào đi nữa cũng sẽ phải 
kết đồng minh với kiểu người cuối cùng, này. 

Lăn lộn ở nơi công sở không đơn giản nhưng 
cũng không quá khó. Cho dù hoàn cảnh nào đi nữa 
chỉ cần có quy tắc là được. Cho dù bạn là tiền bối 
đi trước giàu kinh nghiệm hay một tay mơ chân 
ướt chân ráo thì cũng phải tuyệt đối khắc ghi trong 
lòng việc không được vượt khỏi quy tắc. Một trong 
những nguyên tắc trọng tâm trong thuyết trò chơi 
là cần cùng người tham gia tuân thủ quy tắc ván 
chơi. Chỉ cần người nào không tuân thủ quy tắc sẽ 
thường bị loại khỏi cuộc chơi. Trò chơi dành cho 
nhiều người càng cần đến sự cân bằng, không ai 
được phép phá hoại quy tắc. 

Tại công ty mỗi người đều là người chơi, thế 
nhưng quyền lợi và lợi ích của mỗi người lại không 
cân bằng, vì thế cho nên tài nguyên là thứ hiếm có 
và quý báu nhất trong công ty. Người chơi phải áp 
dụng các biện pháp cướp đoạt tài nguyên sau đó 
dẫn đến việc phải phân bố lại tài nguyên. Hơn nữa 
trong quãng thời gian đó hiệu suất của cả tố chức 
đương nhiên cũng được nâng cao rô rệt. 


262 


Trần Phách Hàm ` 


KỊp thời phát hiện tín hiệu nguy hiểm 

Có rất nhiều người khi đi làm đều gặp phải 
một loại tình huống: rõ ràng hôm trước còn nói 
cười vui vẻ với sếp, chung sống với đồng nghiệp 
hòa thuận không có vấn đề, kết quả ngày thứ hai 
đi làm lại bị đuổi việc. Tin buồn đến đột ngột như 
này gần như đến một cách bất thình lình không 
có dấu hiệu báo trước, khiến con người ta trở 
tay không kịp, căn bản không kịp phản ứng. Có 
nhiều người sau khi bị đuổi việc tâm trạng họ trở 
nên bức bối khó chịu, làm cách nào cũng không 
tài nào hiểu nổi bản thân cần mẫn chăm chỉ làm 
việc như thế mà cuối cùng phải nhận cái kết này? 
“Tốt thôi, coi như anh muốn đưổi tôi thì chí ít 
cũng phải cho tôi chút ám hiệu chứ, ít nhiều gì tôi 
cũng phải chuẩn bị tâm lý chứ? Mọi người chia 
tay trong êm đẹp, tôi cũng đâu phải kẻ mặt dày 
đeo bám không đi, có cần thiết đưa ra quyết định 
khiến người ta không kịp trở tay như vậy hay 
không?” Đây chính là sự miêu tả chân thực nhất 
trong nội tâm những người gặp phải tình cảnh 
tương tự. 

Không hề sai, con người ta có thể chấp nhận 
sự thật bị sa thải nhưng họ không nghĩ ra nổi tại 
sao sếp lại đột nhiên chơi trò bất thình lình như 


293 


J” Lý thuyết trò chơi 


này. Lễ nào trong lòng sếp có vấn đề thích nhìn 
đáng vẻ kinh ngạc của người khác? Đương nhiên 
không phải rồi, nếu như sếp muốn đuổi bạn thì sẽ 
chỉ thể hiện ra một chút dấu hiệu. Chẳng qua khi 
ta làm việc lâu năm trong một công ty, trong lòng 
ta thường không còn cảm giác rủi ro nữa, về cơ 
bản ta sẽ không chú ý đến vài hành động của sếp. 
Vì thế cho nên nếu như bạn biết trước việc này, 
trước khi sự việc xảy ra bạn đọc hiểu được những 
tín hiệu cảnh báo, có lẽ bạn sẽ không rơi vào bước 
đường thua không manh giáp này. Chí ít chúng ta 
cũng có được chút thời gian đê tìm ra kế sách đối 
phó, cho dù có bị đuổi thì cũng phải tìm được bến 
đỗ tiếp theo đã. 

Đâu là những tín hiệu cho rằng bạn sắp bị 
đuổi? Làm sao để phán đoán xem bản thân có nằm 
trong danh sách đen của sếp hay không? 


0ông việc bạn được giao càng ngày càng ít. 

“Công việc được giao càng ngày càng ít” ở 
đây không phải để chỉ khối lượng nhiệm vụ ít 
mà là có một số việc thuộc phạm vi phụ trách của 
bạn nhưng giờ sếp lại giao cho người khác làm. 
Có những cuộc họp vốn đĩ bạn sẽ là người chủ trì 
hoặc người tham gia nhưng nay cũng đột nhiên bị 
thay người, có thể bạn còn bị thông báo trực tiếp là 


264 


Trần Phách Hàm .. 


không cần đến tham dự. Khi bạn đò hỏi lý đo cũng 


không nhận lại được bất kỳ câu trả lời nào. 


Lúc này đây bạn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, 
ngay lập tức bạn sẽ trở nên cảnh giác. Việc vốn 
đi sẽ do bạn phụ trách tại sao nay lại đột nhiên 
đổi người? Đó là vì sếp cho rằng có người tốt hơn 
bạn. Khi một người làm tốt vị trí đó hơn bạn xuất 
hiện thì bạn còn cho rằng các sếp sẽ giữ bạn lại hay 
không? Sở đi sếp không tiếp tục trọng đụng bạn 
cũng chỉ có thể nói lên rằng bạn đã bị gạch tên khỏi 


đanh sách nhân viên của anh ta. 


Lãnh đạo bỏ qua bạn, trực tiếp triệu tập nhân 
viên đưới quyền bạn đi họp. 

Đầy chính là một tín hiệu vô cùng rõ ràng. 
Ngay từ đầu có thể sếp sẽ nói qua với bạn một cầu 
hoặc tìm một số lý do. Ví dụ như nếu bạn không 
tham gia thì các nhân viên sẽ cảm thấy thoải mái, 
có thể tự do không kiêng đè gì phát biểu ý kiên bản 
thân. Sau khi sự việc như này phát sinh vài lần, 
sếp sẽ không giải thích bất kỳ điều gì với bạn nữa, 
họ sẽ trực tiếp bỏ qua bạn mà trực tiếp khống chế 


nhân viên của bạn. 


Vậy thì mục đích việc làm này của sếp là gì? 
Rất rõ ràng, sếp muốn trực tiếp thao túng những 
nhân viên dưới quyền bạn, từ đó làm suy yếu 


265 


Lý thuyết trò chơi 


năng lực khống chế và sự ảnh hưởng của bạn để 
đần loại trừ bạn. Đồng thời khi bạn không có mặt 
ở đó sếp cũng sẽ thông qua việc dò hỏi đê moi ra 
những thông tin liên quan đến bạn, như vậy có thể 
có nhiều lý do để sa thải bạn. 


Đi công tác chưa chắc đa là một công việc tốt đẹp. 


Trong binh pháp có một chiêu gọi là điệu 
hổ ly sơn, chiêu này cũng vô cùng hữu dụng khi 
dùng trong môi trường công sở. Sếp có thể sẽ đột 
nhiên thông báo bạn chuẩn bị đi nơi khác hoặc 
thậm chí ra nước ngoài đào tạo công tác một thời 
gian. Đồng thời sếp còn bày tỏ đây là một phần 
thường của công ty với bạn nhằm khiến bạn thư 
giãn buông lỏng cảnh giác. Lúc này đây bạn vô 
cùng vui mừng cảm kích sếp đã cho mình cơ hội, 
bạn nghĩ chuyến đi này còn có thể trở về. Đối 
với các doanh nghiệp lớn mà nói việc điều nhân 
viên đi công tác xa đều phải tính toán chỉ phí, rất 
hiếm khi đột nhiên điều động, vì vậy điều này là 
bất hợp lý. Nếu như trong thời khóa biểu hằng 
ngày không có vụ việc sắp xếp đi công tác, sếp 
cũng không nói trước với bạn việc này vậy đây 
rất có thể là chiêu điệu hổ ly sơn. Sở đi phải điều 
bạn ra nước ngoài vì cách đó có thể thuận lợi giải 
quyết những công việc còn dang đở của bạn, có 


266 


Trần Phách Hàm ___ 


thể thích làm gì thì làm, không phải cân nhắc đến 
cảm nhận của bạn. 

Đột nhiên yêu cầu bạn sắp xếp lại các tài liệu 
công việc. 

Sếp sẽ không tự nhiên nổi hứng bắt nhân viên 
làm một việc vô nghĩa, ví dụ như đột nhiên yêu 
cầu bạn phân loại cẩn thận những công việc gần 
đây. Tại sao lại đột nhiên bắt bạn làm một việc gần 
như bàn giao công việc cho người mới? Nguyên 
nhân vì sếp muốn sau khi bạn ra đi công việc vẫn 
có thể hoạt động bình thường, đồng thời làm vậy 
còn thuận tiện cho người mới đến tiếp nhận. Thế 
nhưng sếp sẽ không bao giờ trực tiếp bày tỏ ý kiến 
này mà họ sẽ tìm một lý do tưởng chừng như chính 
đáng để khiến bạn tin, ví dụ như phòng tài liệu yêu 
cầu hoặc gần đây đang có cuộc kiểm tra giữa các 
phòng ban lớn. 


Sáp đặt trợ lý bên cạnh bạn. 


Sếp sẽ nói với bạn rằng trước mắt công ty đang 
phát triển một cách vũ bão, nhằm khiến mọi việc 
hoạt động mượt mà trơn tru hơn nên sẽ cân nhắc 
đến sức khỏe của nhân viên. Chính vì thếnên công 
ty quyết định tuyển thêm một vài người mới đến 
trợ giúp công việc cho bạn. Lỡ như bạn có việc gấp 


267 


„,° Lý thuyết trò chơi 


mà lại không ở công ty, hoặc bị bệnh không thể đi 
làm thì chí ít công việc tồn đọng cũng sẽ không bị 
ảnh hưởng. Thật ra ý đồ ẩn sau hành động này là: 
sếp đang tìm người thay thế bạn. 


Thế nhưng nếu như chúng ta kịp thời phát 
giác ra những tín hiệu này, vậy sự việc có lẽ còn 
có thể cứu vãn. Bởi vì những người được lựa chọn 
sẽ không đễ gì mà tìm được, cũng có lẽ họ cần một 
khoảng thời gian mới để phụ trách công việc của 
bạn, mà quãng thời gian đó chính là cơ hội cuối của 
bạn. Trong lúc này bạn bắt buộc phải đưa ra một 
vài biện pháp cứu văn tình hình, bắt buộc phải tìm 
cho mình một cơ hội được đánh giá, nhìn nhận lại 
hoặc có thể thay đổi suy nghĩ của sếp về bản thân. 
Đương nhiên nếu như sếp đã áp dụng hành động 
đó cũng đồng nghĩa rằng họ đã hạ quyết tâm. Thế 
nhưng chúng ta cũng không cần quá tuyệt vọng, 
đi trước cướp thời cơ luôn là hành động thông 
minh nhất, ít ra trong khoảng thời gian này bạn có 
thê nhanh chóng tìm công ty mới tốt hơn. 


268 


"at 


BỘ SƯU TẬP 
0ÁC L0I HÌNH TRÙ PHữI 


h P Lý thuyết trò chơi 


Trò chơi lựa chọn, kiên trì ý muốn han đầu 


Chuyện kể rằng có ba chàng trai trẻ hỏi một sư 
thầy rằng: “Thưa thầy, làm sao chúng con mới có 
thể tìm được cho mình một nửa kia lý tưởng a?” 
Vị sư thầy không trả lời thẳng câu hỏi mà đưa ba 
người họ ra một thửa ruộng rồi nói: “Các con lân 
lượt đi qua thửa ruộng này rồi đem về cho ta một 
bông lúa mì to nhất về đây. Các con không được 
quay lại đường cũ và mỗi người chỉ có thể đem về 
một bông.” 


Chàng trai trẻ đầu tiên vừa đi được mấy bước 
Hiền nhìn thấy một bông lúa mì trĩu hạt, thế là 
chàng trai liền hái và bỏ vào túi, trong lòng cảm 
thấy bản thân vô cùng may mắn. Tiếp theo chàng 
trai tiếp tục đi về phía trước, cậu ta định giao bông 
lúa mì này cho sư thầy coi như hoàn thành nhiệm 
vụ được giao. Tuy nhiên càng đi về trước cậu ta 
phát hiện ra hai bên đường mọc vô cùng nhiều 
bông lúa mì lớn. Cậu ta hái một bông rồi, dựa theo 
quy tắc của sư thầy, mỗi người chỉ có thể hái một 
lần vì vậy cậu đành rời khỏi thửa ruộng với sự tiếc 
nuối trong lòng. 

Chàng trai trẻ thứ hai rất thông minh, cậu ta 
cũng rút ra được kinh nghiệm từ người đi trước. 
Nhìn thấy bông lúa trĩu hạt cậu ta cũng không vội 


270 


Trần Phách Hàm ___ 


vã hái chúng, trong lòng cậu nghĩ phía trước thể 
nào cũng có bông to hơn lớn hơn, nhất định phải 
bình tĩnh! Kết quả rất nhanh cậu ta liền đi đến cuối 
thửa ruộng, mà những bông lúa ở mép ruộng toàn 
bộ đều khô quắt, căn bản không thể so được với 
những bông lúa trĩu hạt thấy trên đường đi. Cậu 
trai vô cùng hối hận, thế nhưng quy tắc đặt ra là 
không được quay lại đường cũ, vì thế nên cậu chỉ 
đành tiện tay hái bừa một bông về. 

Chàng trai thứ ba đã quan sát cả quá trình của 
hai người đi trước, cậu ta phát hiện hái sớm không 
được, hái quá muộn cũng không xong. Thế là cậu 
ta liền chia thửa ruộng thành ba phần, chia lúa mì 
ở thửa một thành ba loại nhỏ, vừa và to rồi đi xem 
xét lúa mì ở thửa hai và ba. Mặc dù bông lúa mì 
cuối cùng cậu ta chọn không phải bông to nhất 
trong cả thửa nhưng đó đã là sự lựa chọn tốt nhất 
trong phạm vi quy tắc rồi. Vì vậy chàng trai thứ ba 
đem theo chiến lợi phẩm vui vẻ trở về. 


Người đọc thông minh đương nhiên cũng hiểu 
được lý do vị sư thầy làm như vậy. Còn về câu trả 
lời không lời này quả thật cũng khiến con người 
ta cảm khái. Chỉ cần bình tĩnh lại suy nghĩ bạn sẽ 
phát hiện quá trình hái lúa mì cũng giống như đời 
người, chỉ có tiến lên phía trước không có đường 


271 


„” Lý thuyết trò chơi 


quay lại điểm xuất phát. Nếu như bạn muốn tìm 
cho mình một bông lúa mì phù hợp nhất thì bắt 
buộc phải bỏ ra một sự cố gắng tương xứng. Người 
đưa ra quyết định nhanh trên quãng đường tiếp 
theo họ sẽ gặp được càng nhiều thứ tốt đẹp hơn, 
khi đó họ bắt đầu tự oán trách bản thân, hối hận 
chán nản. Thế nhưng cơ hội chỉ có đúng một lần, 
lúc đó hối hận cũng chả có tác dụng gì. Có người 
lại cân nhắc quá nhiều thứ, kén cá chọn canh, họ 
luôn cho rằng sẽ có thứ tốt hơn đang đợi ở phía 
trước, và kết quả họ đã đi đến cuối con đường từ 
lúc nào không hay, lúc này đây chỉ đành bất lực 
chọn bừa một bông lúa mì cho xong việc. Kiểu 
người đó còn không bằng kiểu người thứ nhất, 
ít nhất kiểu người thứ nhất còn có thể chọn được 
một bông lúa tương đối trĩu hạt. 

Thật ra câu chuyện này là một lý luận quan 
trọng trong việc lựa chọn bạn đời của phương Tây, 
có tên gọi lý luận lúa mì. Lý luận này chỉ ra rằng 
quá trình chúng ta tìm kiếm một nửa kia cũng 
giống như việc đi vào thửa ruộng tìm lúa mì vậy. 
Mặc dù lúa mì vô cùng nhiều nhưng để khiến ta 
hoa mắt, cuối cùng do dự không quyết, không biết 
bản thân nên chọn bông nào. 

Trong kinh tế học có một cách nói như sau, 
bất kỳ vấn đề nào cũng đều không có biện pháp 


272 


Trần Phách Hàm _. 
—= 


giải quyết tốt nhất, nếu có cũng chỉ là giải pháp 
vừa ý nhất. Câu nói trên nói vô cùng đúng, mỗi 
người đều tìm kiếm cho mình một người bạn đời 
lý tưởng, thế nhưng hiện thực và lý tưởng luôn tồn 
tại sự khác biệt. Cũng giống như việc một người 
chọn lúa mì trong thửa ruộng, họ sẽ luôn phát hiện 
ra những bông lúa ở đằng sau tốt hơn. Tuy nhiên 
đợi khi thật sự đi đến cuối thửa liệu có chắc chăn 
sẽ có bông lúa tốt hơn hay không? Không chắc. 
Chính vì vậy việc chọn cho mình một người bạn 
đời không phải tìm ra người xuất sắc trong biển 
người, thế nhưng đó chắc chắn là người ta thích 
nhất. Chỉ cần bản thân yêu thích đã đủ rồi. 

Mỗi người đều đang lựa chọn bông lúa mì 
đồng thời bản thân cũng trở thành lúa mì bị người 
khác lựa chọn. Vì vậy bạn và tôi đều có thê bị lựa 
chọn hoặc bị vứt bỏ. Câu chuyện về ba chàng trai 
trẻ vừa kể phía trên muốn nói với ta cách làm sao 
để lựa chọn một bông lúa mì cho bản thân, còn câu 
chuyện tiếp sau đây sẽ chỉ ta cách bảo đảm bản 
thân không bị chính bông lúa ta chọn vứt bò 

Một vị học giả khi ghỉ hình chương trình hôn 
nhân đã nói với khán giả rằng: “Tôi nhìn thấy nhiều 
bạn dẫn theo cá nửa kia của mình đến đây, vậy 


giờ tôi và các bạn sẽ cùng tiến hành một cuộc giao 


23 


„Ệ” Lý thuyết trò chơi 


dịch. Tôicho mộtngười trong các bạn 50 Nhân dân 
tệ, sau đó yêu cầu bạn chia tay đối phương, bạn có 
đồng ý hay không? 

Tất cả khán giả đều bật cười và đồng thanh 
nói: “Đương nhiên là không đồng ý rồi.” 

Vị học giả đó cũng cười, tiếp theo ông ấy lại 
hỏi: “Vậy nếu cho mọi người 500 Nhân dân tệ thì 
sao, mọi người có đồng ý không?” 


Tất cả mọi người đưới khán đài đồng thanh hô 
to: “Không đồng ý!” 

Có một chàng trai dõng đạc nói: “Đừng nói là 
500 Nhân dân tệ, cho dù là 5000 Nhân dân tệ hay 
50.000 Nhân dân tệ đi nữa thì tôi cũng không đồng 


“12 
I 


y 
vỗ tay vô cùng lớn từ những người khác. Bạn gái 


Chàng trai vừa nói xong liền nhận được tràng 


chàng trai cảm thấy vô cùng tự hào, cô vui mừng 
cười không ngừng. 

Vị học giả thấy vậy liền nói: “Theo lời cậu nói 
kể cả tôi cho cậu 5000 Nhân dân tệ hay 50.000 Nhân 
dân tệ đi chăng nữa cậu cũng không đồng ý... Vậy 
thì tôi cho cậu 500.000 Nhân dân tệ để cậu chia tay 
với cô gái ngồi kế bên, cậu thấy sao?” 

Chàng trai ngây người ra trong chốc lát 


nhưng rồi vẫn thẳng thắn đáp lại: “Không đồng ý! 


274 


Trần Phách Hàm - 


. 


Tình yêu chân thành không thể dùng tiền bạc 
đong đếm được!” 


Khán giả khi nghe thấy vị học giả đưa ra con 
số 500.000 Nhân dân tệ thì bắt đầu nhộn nhạo, tuy 
nhiên lời nói của chàng trai trẻ như một liều thuốc 
an thần khiến mọi người trấn tĩnh lại. 

Vị học giả đó đợi mọi người yên tĩnh lại rồi nói 
tiếp: “Được thôi, vậy 5 triệu thì sao, cậu có đồng ý 
chia tay bạn gái hay không?” 

Lúc này đây chàng trai có chút lay động, mặc 
dù cậu vẫn nói không đồng ý nhưng giọng nói đã 
nhỏ đi rất nhiều. Mà cả khán đài cũng không còn 
tiếng võ tay nữa, mỗi người đều như đang thảo 
luận một thứ gì đó. 

Vị học giả đó không tiếp tục làm khó chàng 
trai nữa, ông quay sang nói với khán giả: “Thêm 
một số không nữa, 50 triệu Nhân dân tệ, các bạn có 
đồng ý chia tay với nửa kia của mình hay không?” 

Lần này tất cả khán giả có mặt tại đó bắt đầu 
gật đầu lia lịa, có người còn hét lớn đồng ý. Bạn gái 
của chàng trai vừa đứng lên trả lời bây giờ cũng 
hét lớn đồng ý. 

Vị học giả vừa lòng gật đầu và nói: “Tôi tin 
chắc rằng trong lòng mỗi người các bạn đều tự có 


275 


` 
Đề Lý thuyết trò chơi 
đáp án riêng cho mình, vậy thì, các bạn hy vọng 
tình cảm của bản thân không thể bị tiền bạc làm 
vấy bẩn hay không?” 

“Muốn!” Lần này mọi người đều nhất loạt 
hô to. 


VỊ học giả nói tiếp: “Thật ra muốn làm được 
việc này vô cùng đơn giản, nửa kia của bạn lựa 
chọn tiền chẳng qua vì giá trị của nó vượt xa bạn. 
Nếu như giá trị của bạn hơn hẳn tiền bạc vậy 
đương nhiên tình cảm của cả hai sẽ không bị ăn 
mòn. Chính vì vậy cách tốt nhất chính là cố gắng 
nâng cao giá trị vốn có của bản thân. Khi giá trị của 
bạn vượt qua những con số 5 triệu Nhân dân tệ 
hay 50 triệu Nhân dân tệ thì nửa kia sẽ không vứt 
bỏ bạn mà chọn tiền bạc. Ngoài ra, bỏ qua tính ích 
kỷ và thượng đẳng không nói đến, tình yêu vĩ đại 
hơn nhiều so với tiền bạc. 

Phản ứng của khán giả vô cùng khác nhau, có 
người cúi đầu ngẫm nghĩ, cũng có người lại cảm 
thấy không phục. Nói tóm lại cuộc đối thoại lần 
này chắc chắn đã tạo ra sự chấn động lớn trong 
lòng mỗi người. 

Khi tình yêu gặp phải vấn đề tiền bạc, bạn sẽ 
đưa ra sự lựa chọn như nào? Không cần nói ra 
thành lời, trong lòng bạn tự khắc đã có đáp án rồi. 


276 


Trần Phách Hàm .. 
m%œ.Š 


Trò chơi mặt dày, nhìn rô hản thân 


Khi còn nhỏ Einstein vô cùng ham chơi, việc 
đó khiến mẹ ông cảm thấy vô cùng lo lắng. Mẹ 
ông thường cảnh cáo ông rằng không được quá 
ham chơi, thế nhưng Einstein hồi bé chỉ coi đó là 
gió thoảng qua tai, nghe xong là quên luôn. Mãi 
cho đến khi Einstein 16 tuổi, bố ông đã kể cho 
ông nghe một câu chuyện khiến ông hiểu được 
tự phản tỉnh. 

Nội dung câu chuyện như sau: bố của Einstein 
và hàng xóm cùng nhau đọn đẹp ống khói, vì ống 
khói vô cùng hẹp nên hai người họ chỉ có thể đứng 
lên ống thép để bò lên trên. Bọn họ mất rất nhiều 
sức lực mới làm sạch xong ống khói liền lân lượt 
trèo xuống dưới. Khi đó người hàng xóm xuống 
trước còn bố của Einstein xuống sau. Sau khi hai 
người chui ra khỏi ống khói, bố của Einstein phát 
hiện trên người, trên mặt người hàng xóm toàn là 
bụi còn bản thân lại sạch sẽ không chút bụi bẩn. 
Bố của Einstein thầm nghĩ người hàng xóm dính 
nhiêu bụi bẩn như vậy thì bản thân mình chắc 
cũng như vậy, thế là ông liền chạy đến bên hồ 
rửa mặt. Người hàng xóm thấy bố của Einstein vô 
cùng sạch sẽ liền cho rằng bản thân cũng không 


dính chút bụi bẩn nào cả nên chỉ đi rửa tay. Kết 


277 


„ Lý thuyết trò chơi 


quả trên đường về nhà người đi đường trông thấy 
đáng vẻ lấm lem bụi bặm của người hàng xóm 
đều nén không nổi bật cười. 

Bố của Einstein thấy vậy cũng không nhịn nổi 
ý cười. Ông ấy nói một cách đầy ẩn ý với Einstein: 
“Con trai à con phải nhớ thật kỹ rằng người khác 
không thể nào trở thành tấm gương của chúng ta, 
chỉ có bản thân mới có thể trở thành tấm gương 
của chính mình. Nếu cứ một mực coi người khác 
là tấm gương vậy kẻ ngốc cũng tự coi mình thành 
thiên tài.” 

Nội dung câu chuyện này mặc dù vô cùng đơn 
giản nhưng lại khiến con người ta phải ngẫm nghĩ 
sâu xa. Lời nói cuối cùng của bố Einstein đã nói 
rõ tính cấp thiết trong việc tự mình tham chiếu. 
Điều khiến chúng ta phải suy ngẫm đó là lẽ nào 
con người thật sự không thể đặt bản thân ở vị trí 
ngoài cuộc, mượn thông tin từ thế giới bên ngoài 
để nhận thức rõ bản thân hay sao? Tôi tin rằng sau 
khi đọc xong câu chuyện dưới đây bạn nhất định 
sẽ thu hoạch được chút gợi ý quý báu. 

Một thầy giáo của một trường đại học tiến hành 
một cuộc thí nghiệm, ông chọn ra bốn sinh viên, 
bôi lên mặt họ màu vẽ sau đó cho bọn họ ngồi quây 
lại. Bốn người họ không nhìn thấy khuôn mặt của 


278 


Trần Phách Hàm 


mình mà chỉ có thể thấy được khuôn mặt của đối 
phương. Người thầy giáo đó nói với cả bốn người 
họ: “Trong bổn người các em ít nhất có một người 
trên mặt có màu vẽ, ai cho rằng trên mặt mình có 
màu về thì hãy giơ tay lên.” 

Bốn sinh viên đó không hề trao đổi với nhau, 
họ chỉ dựa vào sự suy đoán logic để đưa ra phán 
đoán. Sau khi thầy giáo hỏi xong cả bốn người họ 
đều liếc nhìn đối phương, không có ai trong họ giơ 
tay cả. Người thầy giáo lại nói tiếp: “Em nào tự cho 
rằng trên mặt mình dính bẩn thì giơ tay.” Lân này 
vẫn không có ai giơ tay. 

Người thầy giáo lại lặp lại câu nói một Tân nữa, 
cả bốn sinh viên đều nhìn chằm chằm nhau, không 
ai chịu giơ tay. Sau khi người thầy giáo hỏi đến lần 
thứ tư thì cả bốn sinh viên mới chịu giơ tay. 

Vấn đề lúc này là bốn sinh viên đó đã suy đoán 
như thế nào? 

Nếu như trong bốn người họ có một người có 
khuôn mặt dính bẩn thì khi thầy giáo nói “có ít nhất 
một người trên mặt có dính màu vẽ”, vậy người đó 
sẽ thấy khuôn mặt ba người còn lại sạch sẽ. Lúc đó 
cậu ta sẽ ý thức được rằng bản thân chính là người 
có khuôn mặt dính bẩn. Còn ba sinh viên còn lại 
đựa vào những thông tin họ đang có được nhưng 


279 


¡ê” Lý thuyết trò chơi 


vẫn không tài nào đoán được trên mặt mình có bị 
bẩn không, chính vì thế họ mới không giơ tay. 


Tình hình thực tế cuộc thí nghiệm là sau khi 
người thầy giáo hỏi lân thứ nhất không có ai bằng 
lòng giơ tay thừa nhận. Điêu này đồng nghĩa với 
việc trong bốn người họ có ít nhất hai người mặt 
bị dính bẩn. Thông tin này tin rằng mỗi người đều 
có thể tự suy đoán ra, hơn nữa trong lòng họ đều 
biết rằng đây là sự thật. Nếu như có hai sinh viên 
trên mặt bị đính bẩn vậy khi thầy giáo hỏi câu thứ 
hai hai người họ cũng sẽ giơ tay. Chính bởi vì sinh 
viên có khuôn mặt bị dính bẩn phải đối mặt với 
vấn đề khuôn mặt sạch sẽ không dính bẩn hoặc 
khuôn mặt dính bẩn lem luốc, và vì thế bọn họ 
có thể sẽ suy đoán ra bản thân chính là người có 
khuôn mặt dính bẩn còn lại. Tuy nhiên hai sinh 
viên có khuôn mặt sạch sẽ cũng vì đối mặt với 
hai khuôn mặt lem luốc cho nên họ không tài nào 
đoán được mặt mình có sạch hay không. 

Tuy nhiên sau khi người thầy giáo hỏi lần thứ 
hai vẫn không ai chịu giơ tay, điều này đồng nghĩa 
với việc trong bốn người họ thật ra không chỉ có 
mỗi hai người bị lấm lem mặt mũi, ít nhất cũng phải 
có ba người. Nếu như thật sự chỉ có đúng ba người 
có khuôn mặt lấm lem vậy khi người thầy lặp đi lặp 


280 


Trần Phách Hàm 


lại câu hỏi lần thứ ba, lúc đó cả ba sinh viên đều giơ 
tay. Lý do bởi thứ họ phải đối mặt là một khuôn mặt 
sạch sẽ và một khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu, dựa 
theo thông tin đúc rút được từ phía trên ta có thể 
biết rằng có ít nhất ba khuôn mặt dính bụi, hơn nữa 
hiện giờ bọn họ đều nhìn thấy một khuôn mặt sạch 
sẽ nên cả ba cho rằng đó là chính bản thân mình. 
Cũng cùng đạo lý như vậy, sinh viên có khuôn mặt 
sạch sẽ không tài nào đoán được trên mặt mình có 
bị dính bẩn hay là không. 


Tuy nhiên sau khi nghe xong câu nói của 
người thầy giáo lần thứ ba vẫn không thấy ai lựa 
chọn giơ tay. Tình hình lúc này đã thay đổi rồi, 
điều này cũng đồng nghĩa với việc khuôn mặt cả 
bốn sinh viên đều dính bụi bẩn. Chính vì vậy khi 
người thầy hỏi đến lần thứ tư, cả bốn sinh viên đều 
nhất loạt giơ tay. 

Vậy thì tại sao thầy giáo lại lặp lại câu hỏi 
không mang theo bất kỳ thông tin này đến bốn 
lần? Lễ nào làm vậy với mục đích khiến bốn sinh 
viên phán đoán được khuôn mặt mình bị dính bấn 
hay sao? Dây chính là kết quả của tác dụng tri thức 
công cộng đem lại. 


Khái niệm tri thức công cộng được đề xuất 
bởi nhà logic học người Mỹ Lewis, sau đó được 


281 


„° Lý thuyết trò chơi 


phát triển bởi Syndica và Oman. Tri thức công 
cộng hiện đã trở thành một khái niệm thường 
được sử dụng trong lý thuyết trò chơi và logic 
học. Tri thức công cộng có nghĩa là tri thức của 
một nhóm người nhất định, tức là mối quan hệ 
“hiểu biết” về một tri thức nào đó giữa những 
người trong cùng một nhóm. 

Ví dụ nhóm này do A và B tạo nên, hai người 
họ đều biết và tin vào một sự việc nào đó, chúng 
ta đặt giả thiết sự việc đó là C. Vậy ta có thể nói 
rằng C là tri thức của A và B. Thế nhưng lúc này C 
vẫn chưa thể được coi là tri thức công cộng của hai 
người bởi vì A không biết rằng B cũng biết đến C, 
B cũng như vậy, B cũng không biết A biết về C. Chỉ 
khi A và B đều biết đối phương biết về C, thì lúc 
đó C mới được coi là tri thức công cộng của A và 
B. Thông qua giả thuyết này chúng ta có thể thấy 
được rằng nhóm này không chỉ giới hạn trong AB 
mà đo nhiều người cấu thành nên, khi đó C không 
phải tri thức công cộng. Chỉ khi tất cả mọi người 
trong nhóm này đều biết đến C, hơn nữa tất cả 
đều biết rằng người khác cũng biết đến C, lúc này 
C mới đủ điều kiện trở thành tri thức công cộng. 
Mặc dù lý luận này có hơi khó hiểu nhưng tôi tin 
rằng mọi người đều có thê hiểu rõ. Không sai, đây 
chính là quá trình “biết” vô tận. 


282 


Trần Phách Hàm .-. 


Trò chơi sân hát, hợp tác cùng có lợi 

Trò chơi săn bắt là một loại hình nổi tiếng 
giống với tình thế tiến thoái lưỡng nan của người 
tù trong thuyết trò chơi. Nội dung chính là câu 
chuyện săn bắt của hai người thợ săn. 


Thợ săn A và thợ săn B cùng đi vào rừng sẵn 
bắn, hai người họ cùng nhìn trúng một con hươu, 
thế nhưng chỉ khi cả hai bắt tay hợp tác mới có thể 
hạ gục được con mồi. Nếu như khi hai người họ 
săn bắt mà bên cạnh đột nhiên nhảy ra một con 
thỏ múp míp vậy một trong hai người họ sẽ đổi ý 
đi bắt con thỏ đó. Lúc này người đó bắt được thỏ 
nhưng lại khiến con hươu chạy mất. Mà rõ ràng 
giá trị của hươu lớn hơn nhiều so với giá trị của 
một con thỏ. 

Trong tình huống đó hai người thợ săn có tổng 
cộng bốn phương án săn bắt khác nhau, chúng ta 
dùng ký hiệu để thay thế cho những cách đó như 
sau: “XX”;“XØ ., “O4”, “1,1.” 

Phương án thứ nhất “X,X”, thợ săn A và thợ 
săn B cùng nhau bắt con thỏ, thịt thỏ đủ hai người 
họ ăn hai ngày. 

Phương án thứ hai “X,O”, thợ săn A đi bắt thỏ, 
thợ săn B đi săn hươu, thợ săn A bắt được thỏ đủ 
ăn 4 ngày, thợ săn B đói meo bụng 4 ngày. 


283 


¡J” Lý thuyết trò chơi 


Phương án thứ ba “O,X”, thợ săn A đi sẵn 
hươu, thợ săn B đi bắt thỏ, thợ săn A tay không trở 
về nhìn thợ săn B ăn thịt thỏ trong 4 ngày trời. 


Phương án thứ tư “1,1”, thợ săn A và thợ săn 
B hợp tác săn bắt hươu, sau khi phân chia con mồi 
hai người có đủ thịt ăn trong vòng 6 ngày. 


Nếu như hai người thợ săn đều chọn đi săn 
hươu, tác dụng cuối cùng là 1, đó cũng tức là hiệu 
quả Pareto. Đây là kết quả đôi bên cùng có lợi sau 
khi bắt tay hợp tác, và đây cũng là kết quả tốt nhất 
có thể nhận được. Nếu như hai người thợ săn đều 
chọn lựa đi săn bắt thỏ, điều đó cũng có nghĩa rằng 
cả hai không hợp tác chung, chúng ta gọi đó là cán 
cân rủi ro. Khi một trong hai người thợ săn chọn 
săn bắt hươu mà người còn lại lại chọn đi bắt thỏ, 
điều này đại diện việc đối phương đã mất đi sự 
thành thật, phản bội lại thỏa thuận lúc trước của 
đôi bên. Kết quả cuối cùng là người thợ săn đi bắt 
hươu ra về tay trắng, còn người lựa chọn đuổi theo 
con thỏ lại thu được lợi ích nhất định. 


Qua so sánh, ta thấy trong trò chơi này, theo 
“phương pháp xóa bỏ bất lợi nghiêm ngặt” của 
nguyên lý cân bằng Nash, hai người đi săn có thể 
thu được hai kết quả tốt hơn. Kết quả 1, tách nhau 
ra săn thỏ, mỗi người đủ ăn 2 ngày. Kết quả 2, săn 
hươu theo nhóm, mỗi người đủ ăn 6 ngày. 


284 


Trần Phách Hàm 


Thế nhưng lòng người không phải thứ mà 
nguyên lý Nash có thể thao túng, không ai biết 
được cuối cùng hai người thợ săn lựa chọn phương 
án nào. Tuy nhiên thông qua việc phân tích ta có 
được những kết quả trên, hai người thợ săn có thể 
săn bắt hươu chung có thể kiếm được nhiều thịt 
hơn so với việc săn thỏ. Dựa theo cách nói của cân 
bằng Nash, cho dù săn thỏ hay săn hươu thì đều có 
lợi thế Pareto, tuy nhiên so với săn thỏ thì xét tổng 
thể lợi ích từ việc săn bắt hươu đem lại càng lớn và 
đủ cho cả hai người thợ săn hơn. Còn việc đi săn 
một mình đem lại kết quả kém nhất, từ đó chúng 
ta có thể rút ra một kết luận, nhiều việc chỉ với 
sức của mình người là không thể nào hoàn thành 
được, vì vậy ta phải học cách hợp tác chung với 
người khác. 

Còn một câu chuyện nữa nói về hai người đói 
bụng gặp phải một trưởng lão tốt bụng. Vị trưởng 
lão trao cho họ một cái cần câu và một cái giỏ cá. 
Người A lấy giỏ đựng cá, người B thì lấy cần câu, 
hai người cầm theo món đồ đó mỗi người một ngả. 
Chẳng mấy chốc người A đã ăn hết số cá được cho, 
không lâu sau liền chết đói bên cạnh giỏ cá. Còn 
người B nhịn đói vài ngày đem theo cần câu ra 
biển câu cá, cuối cùng anh ta không đợi được đến 
lúc đi ra đến biển mà chết đói ngay trên đường đi. 


285 


¡È” Lý thuyết trò chơi 


Cũng có hai người sắp chết đói được trưởng 
lão tốt bụng ban cho giỏ cá và cần câu. Hai người 
họ không chọn chia nhau ra mà quyết định cùng 
tìm đường ra biển. Bọn họ nhanh nhanh chóng 
chóng lên đường, mỗi lân chỉ ăn một con cá, khi 
ăn hết cá cũng là lúc họ tìm được biển cả rộng lớn. 
Hai người họ câu được rất nhiều cá và biến đó trở 
thành công cụ kiếm sống. 

Mỗi người đều có tài năng và tài nguyên không 
giống nhau, nếu sử dụng những thứ này một cách 
riêng lẻ sẽ không đem lại tác dụng lớn. Tuy nhiên 
nếu như những người sở hữu tài nguyên khác 
nhau này bắt tay chung thì họ có thể dùng ưu thế 
của đối phương bù đắp thiếu hụt của bản thân, 
cuối cùng đạt được mục đích chung. 

Ngày xửa ngày xưa, có một người thọ săn nuôi 
hai con chó, một con màu đen một con màu vàng. 
Lần nào người thợ sẵn đem theo hai con chó của 
mình đi săn đều thu hoạch được vô số chiến lợi 
phẩm, và vì vậy ông ta thường chia một phần con 
mồi cho hai con chó. 

Con trai người thợ săn đó làm việc trong một 
công ty trên thị trấn, anh ta là một người chăm chỉ 
làm việc, nhẫn nhịn chịu khó, cố gắng làm việc bán 
sức cho công ty. Thế nhưng sếp trước giờ không 


286 


Trần Phách Hàm 


thường thêm cho anh ta cái gì cả. Điều này khiến 
anh ta cảm thấy vô cùng bất mãn, vì vậy hủy xin 
nghĩ phép vài ngày về nhà cho khuây khỏa. Kết 
quả khi về đến nhà anh ta liền phát hiện cách bố 
mình thưởng cho hai con chó giống hệt cách làm 
của sếp mình. 

Thể là anh ta liền hỏi bố mình: “Bố, lẽ nào giữa 
Đại Hoàng và Đại Hắc không phân biệt trên dưới 
hay sao? Dù sao có cạnh tranh thì mới có tiến bộ, 
bố có thể để hai con chó cạnh tranh với nhau xem 
ai sằn được nhiều con mồi hơn thì thưởng nhiều 
hơn.“ Bố anh ta bảo anh ta tự mình thử xem. Anh 
ta cảm thấy không phục, vì vậy liền đặc biệt quan 
sát vài ngày, sau cùng anh ta phát hiện tập tính 
hai con chó hoàn toàn khác nhau. Khi nhìn thấy 
con mồi con chó đen sẽ sủa không ngừng nhưng 
không xông lên trước. Trong khi đó con chó vàng 
mặc dù không sủa một tiếng nhưng nó lại là con 
luôn xông lên đuổi theo con mồi đầu tiên. Trong 
lòng anh ta nghĩ đây không phải đã quá rõ ràng rồi 
hay sao? Con có đen chỉ biết làm màu, việc săn bắt 
toàn dựa vào con chó vàng. 


Và thế là anh ta liền đem theo con hai con chó 
đi săn, con chó đen thì thả ở phía Tây, con chó 
vàng thì đem đến phía Đông. Anh ta cho rằng đây 


287 


„” Lý thuyết trò chơi 


là cách tốt nhất để kiểm tra năng lực hai con chó 
vì vậy vô cùng thỏa mãn đứng đợi tại chỗ, đợi một 
lúc lâu anh ta mới đi gọi hai con chó trở về. Kết quả 
khiến anh ta vô cùng thất vọng, hai con chó mệt rũ 
rượi, không săn được bất kỳ con mồi nào. 

Lúc này bố anh ta mới cười to và giải thích 
rằng: “Bố đã đi săn cả mấy chục năm nay rồi, lẽ 
nào bố còn không biết con chó nào có giỏi sẵn 
bắt hơn hay sao? Mặc dù Đại Hoàng nhìn có vẻ 
góp sức nhiều hơn Đại Hắc, thế nhưng chỉ khi hai 
con chó phối hợp tác chiến chung mới có thể săn 
được con mồi. Nếu tách chúng ta thì không con 
nào làm nên trò trống gì. Đại Hắc mặc dù không 
đuổi theo con mồi mà chỉ biết sủa thế nhưng nó 
có thể đọa cho con mồi sợ hãi mà mất đi phương 
hướng chạy loạn. Như vậy mới khiến Đại Hoàng 
nhanh chóng tóm được con mồi. Hai con chó phải 
phối hợp chung với nhau, không thể thiếu con 
nào được.” 


Người thợ săn thấy con mình cúi đầu không 
nói gì liền bổ sung thêm: “Trên đời này vốn đĩ 
không tồn tại thứ gọi là công bằng tuyệt đối. Nếu 
như mỗi người đều tính toán bản thân được mất cái 
gì, cuối cùng chả nhận được gì, chỉ khi mọi người 
chân thành hợp tác mới thu được nhiều chiến lợi 


288 


Trần Phách Hàm ~_ 


phẩm. Cho dù là gia đình hay công ty, thậm chí 


ngay cả một quốc gia cũng như vậy.” 


Cuối cùng người con trai thợ săn cũng tỉnh 
ngộ, anh ta gật đầu tỏ ý công nhận những điều bố 
mình nói. 

Cho dù phóng tầm mắt ra toàn thế giới hay 
chỉ chú trọng vào những gì trước mặt, có rất nhiêu 
việc quả thật một người không tài nào làm nổi. 
Người với người phải học cách hợp tác thì sự việc 
mới có thể phát triển tốt đẹp. Khi một người ý thức 
được rằng sức mạnh của bản thân chưa đủ để hoàn 
thành công việc trước mắt, khi đó anh ta bắt đầu 
nghĩ cách làm sao để giải quyết được vấn đề này. 
Kết quả sau khi suy nghĩ đó là tìm thêm vài người 
phối hợp. Chỉ khi con người học được cách cùng 
người khác kề vai chiến đấu mới có thể bước đến 
thành công, dù sao sức mạnh mỗi người đều nhỏ 


bé và có hạn. 


Vào thế kỷ 19, có hai nhà hóa học người Đức, 
một người tên là Weller và người còn lại tên là 
Liebig, tính cách hai người họ hoàn toàn trái ngược 
nhau. Liebig làm việc vội vàng, tính tình vui vẻ, 
nhiệt tình, cho dù đối với ai hay bất kỳ việc gì cũng 
đều tràn đầy nhiệt huyết. Thế nhưng Weiler lại rất 


điềm tĩnh, làm việc hay nói năng không vội vàng. 


289 


¡P Lý thuyết trò chơi 


Mối quan hệ của hai thiên tài trong giới hóa học 
này vô cùng khăng khít. Dù trong công việc hay 
cuộc sống, cả hai họ luôn đi đôi với nhau như hình 
với bóng. Hai người họ một người vội vàng như 
lửa, một người bình tĩnh tựa nướng cùng dốc sức 
vào việc nghiên cứu khoa học, cuối cùng đã có 
đóng góp to lớn cho giới hóa học toàn thế giới. Khi 
các thế hệ sau nói về những người tạo ra hóa học 
hữu cơ, họ không thể nào không nhắc đến tên của 


hai người họ. 


Ngay cả động vật cũng hiểu được đạo lý hợp 
tác cùng nhau có lợi. Loài chim khi di trú thường 
biết mượn đội hình để nâng cao năng lực bay của 
mình. Đàn chim có chung một mục tiêu và ý thức 
cộng đồng, chúng giúp đỡ nhau vì chúng biết rằng 
chỉ khi tất cả chung tay hợp tác mới có thể nhanh 
chóng bay đến chân trời mới. 

Ngay cả động vật cũng biết thông qua hợp 
tác để thu được lợi ích to lớn hơn, ấy vậy mà 
con người lại thường không làm được điêu đó. 
Có vô số người thường chỉ vì những lợi ích nhỏ 
bé trước mắt mà đâm sau lưng đồng đội của 
mình. Con người có ý thức độc lập, mỗi người 
đều có cách nhìn nhận riêng đối với cùng một 
vấn đề, chính vì thế rất đễ dẫn đến hiện tượng 


290 


„ 
Trần Phách Hàm _._ 


chiến đấu riêng lẻ. Con người không thể đồng 
lòng dìu đắt nhau vượt qua khó khăn, kết quả 
cuối cùng đương nhiên là thất bại. Khi chúng 
ta gặp phải khó khăn trong công việc hay cuộc 
sống nhất định phải nhắc nhở bản thân hợp tác 
với người khác. Mục đích của mọi người đều là 
lợi ích, nếu như một mình bạn làm không được 
vậy tìm thêm người cùng làm không phải càng 
tốt hơn hay sao? 


Trò chơi thông tin, thứ quan trọng nhất 

Ngũ quan chính là những khí quan tiếp 
nhận thông tin từ thế giới bên ngoài của ta. Tất 
cả những gì ngũ quan nhận được đều được coi 
là thông tin. Thông tin vừa không phải vật chất 
nhưng cũng không được coi là tỉnh thần, thông 
tin chính là thông tin, đơn giản vậy thôi. Cùng 
với sự phát triển của xã hội, thông tin cũng không 
bị giới hạn ở việc là nội dung do ngũ quan cảm 
nhận được nữa. Giờ đây chúng ta có thể tận dụng 
một vài phương pháp khoa học để nhận được 
những thông tin mà ngũ quan không nhận ra 
được. Cho đến giờ phút này thông tin có thể được 
lưu trữ, cũng có thê dùng để trao đổi. Đặc biệt là 
trong thời đại thông tin hóa. Hiện nay, thông tin 
quan trọng thường trở thành món vũ khí đầy uy 


291 


„„” Lý thuyết trò chơi 


lực trong tay người đưa ra quyết sách, họ có thê 


quyết định thắng bại của cả ván chơi này. 


Cạnh tranh kinh tế trong xã hội thương mại 
ngày nay, ta có thể nhận thấy rằng quảng cáo của 
nhiều mặt hàng chỉ mời các ngôi sao đến diễn, 
không có bất kỳ thông tin nào về giá sản phẩm, 
và có rất ít thông tin về các điểm bán hàng thực 
tế, vậy mục đích của việc này là gì? Không phải 
quảng cáo nhằm thu hút càng nhiều người tiêu 
đùng mua sản phẩm hay sao? Trên thực tế, đây là 
cách các thương nhân sử dụng nguyên tắc truyền 


tín hiệu trong trò chơi. 


Từ sớm trong tiềm thức của ta luôn tồn tại một 
loại quan niệm, mọi người thường cho rằng mục 
đích của việc quảng cáo là nhằm tuyên truyền sản 
phẩm. Mục đích của quảng cáo là giới thiệu cho 
người tiêu dùng về đặc điểm, chức năng sử dụng, 
ngoài ra quảng cáo còn cung cấp thêm một vài 
thông tin về sản phẩm ví dụ như giá cả, điểm bán 
hàng... Thế nhưng trên thực tế, quảng cáo thương 
mại trong xã hội hiện đại ngày nay vượt xa nhiều 
so với những gì ta vừa nhắc đến ở trên. Thật ra 
phần lớn quảng cáo ngày nay đều nhằm dẫn dắt 
người tiêu dùng, tạo ra khái niệm tiêu dùng mới 
cho xã hội. 


292 


Trần Phách Hàm -- 
— - 


Đặc biệt là khi nhà máy vừa nghiên cứu ra một 
loại hình sản phẩm mới và cần làm tiếp thị, khi 
đó tác dụng của quảng cáo thương mại sẽ lật đổ 
hết ấn tượng của mọi người về quảng cáo truyền 
thống. Quảng cáo truyền thống sẽ chú trọng vào 
việc giới thiệu sản phẩm, còn quảng cáo thương 
mại hiện nay lại mời những ngôi sao đang nổi 
tiếng dùng thử sản phẩm. Mặc dù không còn 
cung cấp thông tin theo cách truyền thống nữa 
tuy nhiên logo nhãn hàng vẫn là thứ không thể 
thiếu được. Mục đích của quảng cáo thương mại 
nằm ở việc lợi dụng tâm lý theo đuổi thần tượng 
của người tiêu dùng để mở ra thị trường mới. Bạn 
phải biết rằng một đoạn quảng cáo về sản phẩm 
chưa từng nghe nói đến cho dù có chiếu đi chiếu 
lại cả ngày cũng ít người để ý. Tuy nhiên nếu 
trong đoạn quảng cáo đó có sự xuất hiện của một 
ngôi sao, vậy thì sự ảnh hưởng và độ lan truyền 
sẽ được tăng lên nhiều lần. 

Đối với các nhãn hàng tìm ngôi sao làm người 
đại diện cho mình, mục đích chính họ làm vậy 
nhằm truyền đạt cho thế giới bên ngoài hai thông 
tin. Thông tin đầu tiên là sản phẩm của chúng tôi 
rất tốt, nếu như không tốt thì làm gì có ngôi sao 
nào đám sử dụng? Các ngôi sao dựa vào sự ảnh 
hưởng của bản thân để bỏ bớt bước giới thiệu sản 


293 


° Lý thuyết trò chơi 


phẩm, hiệu quả ngôi sao sẽ mạnh mẽ khiến nhiều 
fan tranh nhau mua đồ. Tiếp theo, khi một ngôi 
sao nào đó ký hợp đồng quảng cáo thương mại thì 
số tiền họ nhận được không phải một con số nhỏ. 
Ít nhất điêu đó cũng khiến người tiêu dùng hiểu ra 
rằng doanh nghiệp này rất giàu, có thực lực. Nếu 
như một doanh nghiệp vừa có thực lực lại vừa có 
tiền vậy quyết định họ đưa ra chắc chắn không hề 
tệ. Ít nhất thì doanh nghiệp này cũng mời được 
ngôi sao về làm đại diện, vậy sản phẩm của họ 
cũng không phải hàng giả hàng nhái, về mặt chất 


lượng cũng có sự đảm bảo nhất định. 


Trò chơi heo thông minh, nghĩ kỹ trước khi làm 


Giả dụ trong một cái chuồng có hai con heo, 
một con lớn và một con nhỏ. Trong chuồng có một 
máng ăn, bên ngoài chuồng có một nút công tắc, 
chỉ cần ấn nút đó sẽ có thức ăn đổ vào máng, tuy 
nhiên khoảng cách giữa công tắc đó và hai con 
heo tương đối xa. Nếu như hai con heo này đều 
lý trí, có thể nhận thức rõ và thực hiện lợi ích bản 
thân vậy chúng sẽ biết rằng thức ăn không phải tự 
nhiên mà có. Vì vậy hai con heo sẽ ấn công tắc và 
chạy đến máng thức ăn cần mất sức lực, chúng ta 


giả định rằng quãng đường phải chạy sẽ tiêu hao 2 


294 


.ó 


Trần Phách Hàm Pì 


đơn vị năng lượng thức ăn. Mà mỗi lân thức ăn đổ 
vào máng là 10 đơn vị. 


Khi một trong hai con heo ấn công tắc rồi quay 
lại máng thức ăn, lúc này đây thức ăn nó có thể ăn 
sẽ ít hơn một nửa so với con còn lại. Cũng tức là 
con heo này sẽ không những phải tiêu tốn mất 2 
đơn vị năng lượng mà lượng thức ăn có được còn 
ít hơn con heo chỉ biết đứng đợi không làm gì cả. 

Bây giờ chúng ta cùng đi sâu phân tích tình 
hình trong chuồng heo này. Nếu như con heo lớn 
chạy đi ấn công tắc còn con heo nhỏ chỉ biết đợi 
thức ăn vậy con heo lớn có thểăn được 6 phần, con 
heo nhỏ ăn được 4 phần. Con heo lớn vì phải tiêu 
tốn 2 phần năng lượng nên cuối cùng lượng thức 
ăn của nó ngang bằng với của con heo nhỏ, đều 
là 4 phần. Ngược lại, nếu như con heo lớn đứng 
đợi, con heo nhỏ đi ấn công tắc vậy kết quả cuối 
cùng có được sẽ biến thành con heo lớn ăn mất 9 
phần, còn con heo nhỏ chỉ ăn được có 1 phần, hơn 
nữa con heo nhỏ còn mất sức chạy nên cuối cùng 
kết quả là 9: -1. Nếu như cả hai con heo cùng đi 

ấn công tắc vậy con heo lớn sẽ ăn được 7 phần, 
con heo nhỏ ăn được 3 phần, tỉ lệ cuối cùng là 5:1. 
Đương nhiên còn có một tình huống khác đó là cả 
hai con heo đều nằm yên không động đậy, cuối 


295 


„,° Lý thuyết trò chơi 


cùng chả con nào ăn được cả, lợi ích thu vé được 
cũng chỉ mãi là con số 0 tròn trĩnh. 

Chính vì vậy đối với hai con heo mà nói biến 
pháp tốt nhất chính là để con heo lớn đi ấn cóng 
tắc. Bởi vì kết quả cuối cùng do biện pháp này 
đem lại là đôi bên đều ăn được 4 phần. Hơn nữa 
thông qua những tình huống ta vừa phân tích có 
thể thấy rằng có một tình huống vô cùng thú vị, 
đó chính là con heo nhỏ chủ động đi ấn công tắc, 
kết quả lợi ích cuối cùng lại biến thành số ằm. 
Điều này đối với con heo nhỏ mà nói thà không 
ăn bữa này còn hơn, vì vậy nó sẽ không bằng lòng 
đi ấn công tắc. 

Tình hình trong chuồng heo lúc này là: nếu 
con heo nhỏ đi ấn công tắc, con heo lớn sẽ ăn hết 
thức ăn trước khi heo nhỏ kịp trở về. Nếu như đối 
lại thành heo lớn đi ấn công tắc, vậy khi nó quay 
về cũng chỉ chiếm được một nửa chỗ thức ăn còn 
dư. Mà heo lớn vì muốn có được thức ăn, mặc du 
SỐ lượng không nhiều nhưng còn tốt hơn so với 
việc để bụng đói, và vì thế nó chọn cách chủ động 
đi ân công tắc. lrong tình huống cá hai con heo đó 
đều có trị thông núnh, kết quả cuối cùng thú được 
là heo nhỏ năm yên đợi ăn, heo lớn đì ấn công tắc 
Như vậy ca hai con đều được ăn 


+% 


Trần Phách Hàm __ 


Thế nhưng đối với heo lớn mà nói đây dường 
như là một việc bất đắc đĩ không thể làm khác. Bởi 
vì heo nhỏ không thu được chút lợi lộc gì nên heo 
lớn chỉ còn hai lựa chọn, một là chịu đói hai là đi 
ấn công tắc. Còn nếu như heo lớn cũng lười biếng 
không muốn đi thì kết quả cuối cùng cả hai con 
đều chết đói, trong khi chủ động ấn công tắc lại 
được ăn 4 phần. Vì vậy đợi chờ đối với heo lớn 
là một phương pháp tệ. Trong kiểu tình huống 
đó heo lớn biết rằng heo nhỏ sẽ không đi ấn công 
tắc, vì vậy nó thà rằng chạy vài bước cũng không 
muốn bị đói, hành động kiếm cơm này được coi là 
vì lợi ích của bản thân heo lớn. 

Đây cũng chính là cân bằng cuối cùng trong 
trò chơi heo thông minh. 

Từ trò chơi heo thông minh này chúng ta có 
thể rút ra được một kết luận: nếu như heo nhỏ 
không suy nghĩ mà đã chạy đi ấn công tắc vậy nó 
sẽ không thu về được bất cứ lợi ích gì. Vì vậy trước 
khi làm bất cứ việc gì nhất định phải suy nghĩ thật 
thấu đáo, cho dù phản ứng chậm một chút cũng 
không sao. 

Điều này cũng giống với việc chúng ta đi làm 
công ty, công ty có thể thiếu thiết bị, thiếu lương 
nhưng không thể thiếu người. Cho dù có việc hay 


297 


è” Lý thuyết trò chơi 


là không, đối với sếp mà nói người tăng ca càng 
nhiều càng tốt. Rõ ràng công việc đó chỉ cần một 
người là có thê hoàn thành, ấy vậy mà sếp lại luôn 
sắp xếp mấy người đi làm, kết quả cuối cùng xảy 


ra hiện tượng mọi việc đổ sông đổ bể. 


Nếu như những người được giao nhiệm vụ 
không nghiêm túc làm việc, hậu quả cuối cùng 
không những công việc không xong lại còn bị sếp 
mắng cho một trận. Chỉ cần làm việc chung với 
nhau một khoảng thời gian, các đồng nghiệp về 
cơ bản cũng hiểu về nhau. A biết B sống một cuộc 
sống không làm mà hưởng, còn B cũng hiểu rõ A là 
kẻ đặt nặng lợi ích hoặc mặt mũi, vì vậy A lúc nào 
cũng phải đứng ra hoàn thành công việc. Kết quả 
cuối cùng là mọi người chung tay góp sức nhưng 
B ở bên không làm mà hưởng lợi. Sau khi hoàn 
thành công việc ai ai cũng được thưởng, A cũng 
chỉ đành lắc đầu bất lực. 


Ví dụ bạn là A cần mẫn chăm chỉ làm việc, 
trong khi đó B ngồi chơi, hơn nữa anh ta còn được 
hưởng mức lương ngang bằng với bạn, chắc chắn 
bạn sẽ cảm thấy không thoải mái chút nào. Dựa 
vào cái gì anh ta không cần làm gì mà lương lại 
ngang bằng tôi? Khi bạn cố gắng, tích cực hoàn 
thành công việc nhưng chả thu về được chút lợi 


298 


Trần Phách Hàm - 
s. 


ích nào, còn nếu không làm gì thì kết quả càng tồi 
tệ hơn, lúc này đây bạn cần động não nghĩ ra vài 
đối sách. 

Thật ra trò chơi heo thông minh chẳng qua 
chỉ là một loại hình nổi tiếng trong thuyết trò chơi 
mà thôi. Trong cuộc sống có thể nhiều người cũng 
chưa từng đọc qua về câu chuyện này. Thế nhưng 
trong nhiêu trường hợp mọi người đều vận dụng 
một cách tự nhiên phương pháp trò chơi heo thông 
minh. Ví dụ, trên thị trường chứng khoán, luôn có 
những nhà đầu tư nhỏ lẻ chờ đợi người khác bán 
lỗ cổ phiếu; hoặc đang đợi những sản phẩm mới 
có năng lực thu lời xuất hiện trên thị trường sau đó 
dùng những cách làm phi pháp để qua tay kiếm lời 
lớn bằng các bản sao; và những người không làm 
mà hưởng vừa được nhắc đến ở trên. Vì vậy khi 
bạn trở thành người đặt ra quy tắc trò chơi quản 
lý kinh tế, nhất định phải nắm chắc chỉ số của trò 


chơi heo thông minh này. 


Trò chơi đam phán, nhân chia miếng bánh 


Trong cuộc sống, mỗi khi chúng ta gặp phải 
trường hợp có hai hoặc nhiều hơn hai người cùng 
chia sẻ một vật, việc làm sao phân chia nó một cách 
công bằng trở thành một vấn đề hóc búa. Những 


299 


ho Lý thuyết trò chơi 


người có anh chị em ruột chắc chắn sẽ có cảm nhận 
sâu sắc về vấn đề này. 

Có một người mẹ trẻ đem theo hai đứa con, 
bởi vì bố mẹ quá mức cưng chiều nên hai đứa trẻ 
mắc phải tật xấu đó là tính toán chỉ ly. Một hôm nọ 
người mẹ tan làm trở về nhà, cô mua một cái bánh 
kem có hình dạng bất quy tắc với ý định coi nó là 
bữa đêm cho con trai. Kết quả khi cắt bánh đã xảy 
ra vấn đề nghiêm trọng. Chiếc bánh này có hình 
dạng bất quy tắc, vì thế nên nếu cắt đôi ra chắc 
chắn sẽ có một bên to một bên nhỏ, mà hai đứa trẻ 
chắc chắn sẽ tranh nhau miếng to hơn. 

Người mẹ trẻ không biết bản thân phải cắt 
chiếc bánh này như thế nào mới tốt. Bánh kem 
chắc chắn sẽ to nhỏ không bằng nhau, đứa bé ăn 
miếng nhỏ chắc chắn sẽ oán trách không công 
bằng. Tuy nhiên người mẹ trẻ cũng vô cùng thông 
minh, cô nghĩ ra một cách vô cùng hay, cô bèn bỏ 
dao xuống và nói với hai đứa con của mình rằng: 
“Chiếc bánh này do hai người các con tự nhau 
chia, tuy nhiên ai là người cắt bánh thì người đó 
phải lấy phần còn lại.” 

Chúng ta không thê không tán dương trí thông 
minh của người mẹ trẻ này. Với những quy tắc đó, 
nếu như cắt bánh kem không công bằng vậy người 


300 


Trần Phách Hàm 


đó cũng không được chiếm được chút ưu thế nào, 
bởi vì người còn lại có quyền ưu tiên lựa chọn. Vì 
vậy người cắt bánh chỉ có thê có được miếng nhỏ 
và không thê oán trách người khác, dù sao bánh 
cũng đo bản thân cắt, có trách cũng chỉ trách bản 
thân, kết quả gậy ông đập lưng ông. Hai đứa trẻ 
đều hy vọng nhận được sự phân chia một cách 
công bằng, đôi bên đều có thể có được miếng bánh 
to nhỏ giống nhau. Nếu muốn làm được điều này 
thì đề xuất của người mẹ trẻ là phương pháp tốt 
nhất. Thế nhưng phương pháp tốt nhất này khi bắt 
tay vào làm lại không hoàn hảo như tưởng tượng, 
dù sao thì bánh kem cũng rất khó để phân chia 
một cách công bằng. Cho dù cắt thế nào đi chăng 
nữa thì ít nhiều cũng có sự khác nhau. Vì thế cho 
nên hai đứa trẻ đều im lặng, không ai bằng lòng 
cắt bánh trước, và thế là sự việc lại rơi vào ngõ cụt. 
May mà người mẹ thông minh, cô nhìn ra được hai 
đứa con đều không muốn cắt bánh vì vậy bèn đưa 
ra thêm một phương án khác. 

Người mẹ coi tổng số lượng chiếc bánh này 
là 1, sau đó bảo con mình tự chọn một phần bản 
thân muốn được chia, nếu như phần hai đứa trẻ 
chọn cộng lại không vượt quá 1 hoặc bằng 1 vậy 
cả hai sẽ có được phần bản thân mong muốn. Nếu 
như vượt quá 1 thì bắt buộc phải chọn lại, cho 


301 


h Di Lý thuyết trò chơi 


đến khi bằng 1 hoặc nhỏ hơn 1 thì thôi. Đương 
nhiên, hai đứa trẻ có thể tiếp tục duy trì cục diện 
bế tắc này, dù sao chiếc bánh này cũng làm từ 
kem, đợi thêm một lúc nữa bánh sẽ bị chảy ra, lúc 
đó không ai ăn được cả. 

Đến đây ván chơi này đã xuất hiện vô số điểm 
cân bằng Nash. Chỉ cần phần bánh hai đứa trẻ 
chọn cộng lại nhỏ hơn 1 hoặc bằng 1, kết quả cân 
bằng. Tuy nhiên nếu tổng vượt quá 1 cả hai phải 
chọn lại từ đầu. Đối với loại tình huống này trò 
chơi phân chia bánh kem ngay từ đầu đã từ trò 
chơi một lần trở thành trò chơi động. Đồng thời 
cũng hình thành nên một loại hình cơ bản của trò 


chơi mặc cả. 


Chúng ta thử phóng đại vấn đề chia bánh kem 
này lên, từ mua bán sản phẩm trong cuộc sống 
hằng ngày cho đến giao dịch quốc tế, thậm chí 
đàm phán chính trị, trong đó, đều có bóng dáng 
của trò chơi mặc cả tương tự. Khi Trung Quốc vừa 
gia nhập vào tổ chức WTO (Tổ chức Thương mại 
Thế giới), vì lợi ích quốc gia mà khi đó Trung Quốc 
đã có một cuộc mặc cả gian nan và lâu đài với các 
quốc gia phát triển khác. Về việc Trung Quốc có thể 
gia nhập vào WTO hay không, các quốc gia phát 


triển khác có đưa ra một yêu cầu, mà Trung Quốc 


302 


Trần Phách Hàm 
..- 


phải lựa chọn chấp thuận hoặc từ chối. Nếu như 
từ chối yêu cầu đó bắt buộc phải đưa ra kiến nghị 
hoặc cho các quốc gia phát triển đó một khoảng 
thời gian để họ điều chỉnh lại yêu cầu của mình. 
Và như vậy hiệp thương hết lần này đến lần khác, 
các nước phát triển và Trung Quốc lần lượt đáp trả 
lại những yêu cầu của đối phương đặt ra cho bản 
thân, sau đó đôi bên lại tiếp tục đàm phán. 

Đàm phán có thể nói là một quá trình trò chơi 

tâm lý tương đối phức tạp. Đầu tiên nó yêu cầu 
vô cùng cao đối với người đàm phán. Người đàm 
phán cần có cho mình một kho tri thức rộng lớn, 
đồng thời năng lực logic chặt chẽ, ngoài ra cần có 
thêm năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ xuất sắc 
và sự phối hợp của ngôn ngữ cơ thể. Đây đều là 
những điều không thể nào thiếu được của một 
người đàm phán. Nếu như bạn là một người am 
hiểu đàm phán hoặc giỏi trong việc thuyết phục 
người khác, bạn sẽ phát hiện ra rằng kỹ xảo trong 
ngôn ngữ sẽ đem lại cho bạn nhiều niềm vui thú 
trong công việc cũng như cuộc sống. 

Đàm phán cũng giống như việc ca hát nhảy 
múa, chúng đều là một môn nghệ thuật. Sự thành 
công của nghệ thuật không nằm ở việc dùng sức 
mạnh đập tắt xung đột mà là thông qua phương 


303 


„ Lý thuyết trò chơi 


pháp hữu hiệu giải quyết xung đột. Khi người 
đàm phán ở trong ván chơi, họ cần chú ý đến việc 
nắm chắc thời gian, cố gắng rút ngắn thời gian 
đàm phán để giảm bớt phí tổn của bản thân. 

Trò chơi chọi gà, lấy lùi làm tiến 

Diễn viên hài Hooper đã nói trong một buổi 
biểu diễn rằng: “Khách sạn tôi ở là một nơi tốt để 
luyện nhu thuật, tốt đến nỗi ngay cả bọn chuột 
cũng phải khom lưng mới vào được.“ Chủ khách 
sạn đã nghe thấy câu này trên một chương trình 
truyền hình và gọi điện cho Hooper yêu cầu anh 
xin lỗi trước cánh báo chí vì câu nói đó đã làm tổn 
hại danh tiếng của khách sạn. Nếu Hooper từ chối 
xin lỗi, chủ khách sạn sẽ dùng đến pháp luật để 
giải quyết vấn đề. 

Hooper không vì vậy mà thay đổi cách nghĩ 
của bản thân, ông đổi một cách thức khác, vừa có 
thể kiên trì cái nhìn của mình đồng thời cũng tránh 
được những phiền phức không đáng có. Ông công 
khai xin lỗi trên sóng truyền hình, ông nói: “Tôi 
thu hồi lại lời nói trước kia, thật ra khách sạn đó 
không quá tệ, con chuột cũng không nhất định 
phải khom lưng, bọn chúng chắc là có thể đứng 


thẳng người mà vào.” 


304 


Trần Phách Hàm r¬ 


Lần đầu tiên ông ấy nói “bọn chuột phải khom 
lưng“ ý là chỉ khách sạn quá thấp. Lần hai ông nói 
“bọn chuột có thể đứng thẳng lưng” vừa không 
phủ định cách nói khách sạn đó thấp lại khẳng 
định chỗ đó quả thật có chuột. Vì vậy Hooper nhìn 
thì có vẻ như lên tiếng xin lỗi nhưng thực tế vẫn 
đang chê bai khách sạn đó. Ông không những giữ 
vững cách nói lần đầu của mình mà giờ đây còn 
châm biếm sâu cay hơn. 

Ở Anh có một nhà thơ cũng gọi là có chút tiếng 
tăm, một hôm nọ anh ta đứng đọc thơ trước mặt 
mọi người trong khách sạn và nói rằng đây là tác 
phẩm của bản thân. Trong khách sạn lúc đó có một 
nhà phê bình thơ nhận ra bài thơ này không phải 
bản gốc vì vậy liền đứng ra lên tiếng: “Bản gốc bài 
thơ này không phải của anh, đây chỉ là bài anh lấy 
trộm từ một tập thơ nào đó mà thôi.” Nhà thơ đó 
sau khi nghe xong vô cùng tức giận, anh ta yêu cầu 
nhà phê bình thơ phải xin lỗi anh ta trước mặt mọi 
người. Nhà phê bình suy nghĩ một lúc rồi gật đầu 
tỏ vẻ đồng ý, anh ta nói: “Từ trước đến giờ tôi chưa 
từng thu lại những lời bản thân nói, nhưng lần này 
tôi chọn rút lại những gì vừa nói. Tôi vốn cho rằng 
anh đã lấy trộm bài này từ một tập thơ nào đó, tuy 
nhiên khi tôi mở tập thơ đó ra mới phát hiện bài 


305 


ÐẠ” Lý thuyết trò chơi 


thơ này vẫn nằm nguyên trong đó, vì vậy tôi vô 
cùng xin lỗi.” 

Mặc dù cách nói của hai câu không giống 
như nhưng ý nghĩa bày tỏ thực tế vẫn là nhà thơ 
đó ăn trộm tác phẩm của người khác. Ý nghĩa 
không những không thay đổi mà ngược lại càng 
nhấn mạnh vào sự việc, sự trào phúng này đúng 
là cao tay. 

Trong binh pháp có viết: “Lấy lùi làm tiến.” Ở 
đoạn trước chúng ta đã nhắc đến hai câu chuyện 
vô cùng điển hình. Loại trò chơi giao tranh và việc 
trị thủy cũng có cùng một đạo lý. Chúng ta không 
thể lấy cứng chợi cứng mà nên tránh giao tranh 
trực diện, nhằm vào khía cạnh khác, tìm kiếm 
điểm yếu của đối phương rồi tung đòn chí mạng. 
“Rút lui” được nhắc đến ở đây chỉ là một kế sách, 
mà mục đích cuối cùng của ta vẫn là “tiến công.” 
Loại kỹ xảo này được chúng ta vận dụng rất nhiều 
trong cuộc sống. 

Khi ý kiến của ta và người khắc náy sinh bất 
đồng, chúng ta hãy tạm thời lùi một bước trước, 
thừa nhận lời đối phương nói hoàn toàn đúng, sau 
đó tìm cơ hội đổi phương để lộ yếu điểm ra tay 
phản công, phản bác lại lời nói của họ. Phương 
pháp nói này chính là lấy lùi làm tiến, chúng được 


306 


„ 


Trần Phách Hàm - 
k-ảá 


sử dụng nhiều trong những cuộc thi biện luận, đối 
thu hai bên thường dùng chiêu này để tấn công 
đối phương, Ngắm chuẩnnhược điểm đối phương 
và mượn thể xông lên, hiệu quả thu được thường 


hiệu quả hơn nhiều so với việc lấy cứng chọi cứng. 


Mặc đù Công Tôn Hoằng là tể tướng nhà 
Hân, thê nhưng khi còn trẻ ông phải sống trong 
một hoàn cành vô cùng cơ cực, nhà chỉ có bốn bức 
tường. Khi đó ông ấy đã có thói quen tiết kiệm, 
mãi đến tận khi vinh hoa phú quý hưởng không 
hết ông cũng không quên đức tính tốt đẹp đó. Mỗi 
ngày ông chỉ ăn một món mặn, chăn đắp cũng là 
loại chăn bông bình thường. Ông không giống 
những quan lớn quyền cao chức trọng khác ăn 
sung mặc sướng, sống một cuộc sống xa hoa trụy 
lạc. Chính vì hành động khác thường này mà ông 
bị đại thần Cấp Ảm căm ghét, ông ta viết sớ tâu 
lên Hoàng thượng rằng Công Tôn Hoằng rõ ràng 
bổng lộc vô cùng nhiều, không thiếu tiền thế mà lại 
đùng một cái chăn tầm thường, ăn một món mặn. 
Hàm ý trong bài sớ muốn tố cáo Công Tôn Hoằng 
mua đanh trục lợi, muốn lừa gạt cái danh cần kiệm 
thanh liềm. 

Hán Vũ Đề đọc xong tấu chương liền hỏi Công 
Tôn Hoằng: “Những gì Cấp Âm nói có đúng hay 


307 


eậ Lý thuyết trò chơi 


không?“ Công Tôn Hoằng đáp lời: “Bẩm bệ hạ, 
những gì Cấp Ảm nói đều là sự thật, ông ấy có 
quan hệ thân thiết với thrânnhất trong số tất cả các 
văn võ bá quan, cũng chỉ có ông ấy là người hiểu 
thân nhất. Hôm nay ông ấy tấu lên bệ hạ những 
điều đó không nghi ngờ gì là nhắm trúng điểm 
yếu của thần. Thần thân là thừa tướng nhưng lại 
sống một cuộc sống giống với dân thường, quả 
thật là mua danh trục lợi. Nếu không phải Cấp 
Ảm đại nhân một lòng trung thành với bệ hạ thì 
ắt hẳn Người cũng không cần phải nghe những 
lời này.” Câu nói này sau khi vào tai Hán Vũ Đế 
lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, ông không 
những không cho rằng Công Tôn Hoằng mưu 
danh trục lợi mà ngược lại còn thấy ông là người 
khiêm nhường, vì vậy sau này ngày càng trọng 
dụng, tôn kính ông hơn. 


Công Tôn Hoằng thông minh ở chỗ không giải 
thích và không biện minh, dũng cảm thừa nhận. 
Bởi vì Cấp Ảm đã đội cái mũ mưu danh trục lợi 
cho ông. Vì vậy dù ông có giải thích thế nào đi 
chăng nữa thì trong mắt người ngoài đó cũng chỉ 
là hành vi “ngụy biện” mà thôi. Công Tôn Hoằng 
lăn lộn quan trường và đạt được địa vị cao như 
ngày hôm nay đương nhiên hiểu rõ sự lợi hại của 
sự chỉ trích này, vì vậy ông thẳng thắn thừa nhận 


308 


Trần Phách Hàm - 
—. 


bản thân mưu danh trục lợi. Dù sao đó cũng không 
phải tội lỗi gì quá lớn, như thế còn tốt hơn việc 
ngụy biện trước mặt Hoàng đế. Hơn nữa khi Công 
Tôn Hoằng thừa nhận tội lỗi còn không quên khen 
ngợi Cấp Ảm. Hành động này khiến cho Hán Vũ 
Đế càng cảm thấy ông là một người bao dung rộng 
lượng. Nếu như đại thần văn võ đã sớm chụp cho 
ông tội danh mưu danh trục lợi vậy thì dứt khoát 
thừa nhận không cần giải thích. Mưu danh trục lợi 
vừa không uy hiếp đến Hoàng đế lại không gây ra 
bất kỳ tổn hại nào đối với các quan trong triều, đây 
chẳng qua chỉ là sở thích cá nhân đối với sự trong 
sạch mà thôi. 

Từ đó có thể thấy rằng việc lấy lùi làm tiến quả 
thật là sự thông minh tuyệt đỉnh trong trò chơi. 
Nhìn thì có vẻ như đang nhượng bộ nhưng thực 
tế ta lại âm thầm tiến lên phía trước một bước mà 
đối phương không thể làm gì được. Nếu trong 
cuộc sống hay ở trong công việc chúng ta có thể 
vận dụng một cách thành thạo kế sách này vậy 
bạn có thể thu về cho mình rất nhiều lợi ích. Đối 
với những việc không có thật không cần đi trình 
bày giải thích, bạn cứ dứt khoát thừa nhận, ngược 
lại người khác còn cho rằng đây là biểu hiện của 
sự thẳng thắn vô tư. Người đũng cảm thừa nhận 
lỗi lầm thường dễ được mọi người tha thứ hơn. 


309 


¡ê” Lý thuyết trò chơi 


Trong lòng của nhiều người, một người làm việc 


ngay thẳng cho dù có chút tật xấu thì có làm sao? 


Trù chơi hắn súng, lấy yếu thắng mạnh 

Khi hai tên sát thủ chĩa súng vào đối phương, 
điều quan trọng nhất là có họ có thể giết chết đối 
phương hay không, khi nước sôi lửa bỏng phải 
làm sao mới có thể bảo toàn tính mạng của bản 
thân. Khi chúng ta rơi vào thế yếu trong ván chơi, 
đầu tiên phải phán đoán chính xác tình hình, lấy 
việc bảo vệ bản thân làm cốt lõi, suy nghĩ xem nên 
chọn cách đánh hòa hay cá chết lưới rách, hay duy 
trì thế cân bằng đợi thời cơ chín muồi. 

Ví dụ bây giờ có ba tay súng, tỉ lệ bắn trúng 
của tay súng A là 100%, anh ta là thần súng nổi 
tiếng gần xa. Tỉ lệ bắn trúng của tay súng B chỉ có 
80%. Còn năng lực của tay súng C là kém nhất, vì 
là lính mới nên tỉ lệ bắn trúng chỉ có 30%. Nếu cả 
bay tay súng lần lượt bắn, mỗi người nhiêu nhất có 
thể bắn hai lần, có thể bắn hai đối thủ còn lại hoặc 
bắn lên trên trời. Tuy nhiên một khi bị bắn trúng 
thì sẽ chết. Vì cân nhắc đến trình độ tay súng C quá 
kém nên ba người họ quyết định để C bắn trước, 
sau đó sắp xếp dựa theo tỉ lệ bắn trúng từ thấp đến 
cao. Lúc này lại phát sinh vấn đề, trong tình hình 
liên quan đến tính mạng này, C sẽ dùng biện pháp 


310 


—ssssssa-sxzssaơnnsa 


Trần Phách Hàm & 


gì để nâng cao tỉ lệ sống sót của bản thân lên mức 
cao nhất đây? 

Có lẽ đáp án sẽ khiến nhiều người bất ngờ, 
nếu như C muốn sống sót thì anh ta bắt buộc phải 
ngắm bắn lên trời. Mặc dù tỉ lệ bắn trúng của A 
cao nhất nhưng tỉ lệ tử vong của anh ta cũng theo 
đó mà tăng cao. Trong cuộc sống hiện thực cũng 
như vậy, việc bạn có thể sống sót được hay không 
không nằm ở năng lực cao hay thấp mà phải xem 
đối thủ của bạn có tạo thành mối uy hiếp hay 
không. Trong tình huống thông thường người 
có năng lực càng mạnh thì mối uy hiếp từ những 
người xung quanh họ càng lớn. Còn những người 
năng lực hơi kém một chút sẽ bắt tay lại giải quyết 
kẻ mạnh nhất. Nếu muốn nâng cao năng lực sống 
sót của bản thân trong cuộc sống hiện thực, cách 
tốt nhất đó chính là “tẩm ngẩm tâm ngầm đấm 
chết voi”, đặc biệt là đối phó với người có năng lực 
mạnh như A. 


Mà người năng lực kém nhất là C, chiến lược 
anh ta áp dụng cũng tương đối thú vị. Nếu xét 
riêng về năng lực thì anh ta thua xa cả A và B. Cho 
dù anh ta nhắm bắn ai đi chăng nữa đều có khả 
năng bắn trượt, kết quả còn khiến đối phương tức 
giận, cuối cùng chết dưới súng của họ. Vì vậy khi 


311 


¡Ệ” Lý thuyết trò chơi 


đối mặt với đối thủ mạnh C vẫn chọn cách nhắm 
bắn lên trời, nếu như hai người họ đều là kẻ địch 
mạnh vậy để cả hai đấu nhau đến chết đi. Chúng 
ta cứ ngoan ngoãn ở yên trong góc, có lẽ còn có thể 
ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên, nếu đặt tình huống 
này vào cuộc sống hiện thực anh ta bắt buộc phải 
hợp tác chung với một trong hai kẻ địch bởi vì cho 
dù A hay B ngã xuống thì người bị thương tiếp 
theo vẫn là C. 


Thời đại các nước chư hầu đồng tâm hiệp lực, 
Tê quốc có ba tướng quân anh đũng thiện chiến lần 
lượt là Điền Khai Cương, Cổ Dã Tử, Công Tôn Tiệp. 
Ba người họ chiến đấu dũng mạnh, lập được vô số 
công lao cho Tê quốc, họ được mọi người gọi là “Bộ 
ba dũng sĩ.” Năng lực chiến đấu của ba người họ 
vượt trội, Tê vương cũng vô cùng tôn kính họ. Lâu 
đần ba người trở nên tự kiêu, không để ai trong mắt 
cả. Trần Vô Vũ muốn nhân cơ hội này mua chuộc ba 


người sau đó cướp đoạt chính quyền. 


Yến Anh thấy tình hình không ổn nên vô cùng 
lo lắng. Vì không muốn bách tính rơi vào lầm than 
nên Yến Anh quyết định lập ra kế hoạch diệt trừ 
cả ba đũng sĩ. Tuy nhiên ba người họ võ nghệ cao 
cường, sức mạnh hơn người, một thư sinh như Yến 


Anh làm sao mới lấy được thủ cấp của họ đây? 


312 


Trần Phách Hàm 


Một lần nọ vừa đúng dịp Quốc vương Lỗ quốc 
đến viếng thăm, Tề Vương vì vậy đã tổ chức yến 
tiệc tiếp đãi. Yến Anh và ba vị đũng sĩ đều tham gia. 
Yến Anh thấy khi vua hai nước đang bàn chuyện 
mà ba vị dũng sĩ vẫn ra vẻ vênh váo hung hăng, 
và thế là anh liền nảy ra một kế sách. Yến Anh đợi 
khi yến tiệc bước vào hồi kết liền chủ động bẩm 
báo với Tê Vương rằng bản thân muốn đi ra sau 
vườn hái mấy trái đào để tiếp đãi khách quý. Tề 
Vương vui vẻ đồng ý, Yến Anh bèn đi ra sau vườn 
hái về sáu trái đào. Vua mỗi nước mỗi người một 
quả, sau đó là tướng quốc hai nước mỗi người một 
quả, cuối cùng chỉ còn lại hai quả. Yến Anh đề xuất 
rằng: “Hai quả đào còn lại nên được thưởng cho 
những đại thần lập công, công lao của ai lớn thì 
sẽ được thưởng.” Tê vương cảm thấy đây là một 
ý hay, thế là ông liền bảo các quần thần khoe công 
lao của bản thân. 

Vừa nhắc đến công lao ba vị dũng sĩ liền ngồi 
thằng lưng. Công Tôn Tiệp kiêu ngạo nói: “Mạt 
tướng từng cùng Đại vương đi săn, khi đó Đại 
vương gặp phải nguy hiểm, chính mạt tướng đã 
có công giết hổ cứu nguy. Cái này có được coi là 
công lớn hay không?” 

Yến Anh hai tay dâng trái đào lên rồi nói: 
“Công lao cứu vua, tướng quân xứng đáng được 


313 


, Lý thuyết trò chơi 


thưởng một quả đào.“ Công Tôn Tiệp vô cùng đắc 
ý, ông ta nhận lấy trái đào rồi cắn hai miếng. 

Lúc này đây Cổ Dã Tử không nén nổi tức giận 
cũng đứng lên khoe công: “Đánh hổ thì có là gì, 
nằm đó mạt tướng từng chiến đấu với rùa biển 
trong sóng to gió lớn trên sông Hoàng Hà để cứu 
Đại vương, công lao này không kém Công Tôn 
Tiệp chứ?” Quốc vương vừa nghe thấy vậy cũng 
thấy đúng, đù sao việc giao đấu với rùa biển trên 
sông, Hoàng Hà khó khăn hơn nhiều so với việc 
giết hổ. Quốc vương bèn hạ lệnh cho Yến Anh ban 
cho Cổ Dã Tử quả đào cuối cùng. 

Kết quả Điền Khai Cương không phục, ông ta 
đứng lên kể lại việc bản thân dẫn bình mở rộng biên 
giới, giải cứu Tề quốc trong nguy nan, lập được vô 
vàn chiến công. Nói xong ông liền chất vấn Quốc 
vương, còng lao của bản thân không được tính là 
lớn hay sao? Quốc vương nghe vậy nhất thời không 
biết làm sao mới tốt nên chỉ đành an ủi: “Tướng 
quân đừng tức giận, luận công lao đương nhiên 
của tướng quân là lớn nhất. Chẳng qua tướng quân 
nói muộn quá, hết mất đào rồi, lần sau ta chọn cho 
tưởng quần một quả ngon có được hay không? 

Điền Khai Cương nổi trận lôi đình, ông ta cho 
rằng bản thân vì quốc gia xã tắc mà đổ biết bao 


314 


Trần Phách Hàm .... 


máu và mồ hôi mà giờ đây lại bị ghẻ lạnh, hơn 
nữa ông còn bị sỉ nhục trước đám đông. Vì thế 
trong lúc nóng giận ông liền rút kiếm tự vẫn. Sự 
việc xảy ra đột ngột khiến tất cả mọi người ngồi 
đó đều vô cùng kinh ngạc. Công Tôn Tiệp nói: 
“Công lao của mạt tướng vô cùng nhỏ nhoi mà 
được nhận thưởng, ngược lại Điền tướng quân 
lập bao công lớn lại không được gì, làm gì có đạo 


Ị⁄ 


lý như vậy!“ Nói xong ông cũng rút kiếm tự kết 
liễu đời mình. Trong nháy mắt hai trong ba vị 
đũng sĩ đều tự sát, Cổ Dã Tử tay cầm nửa quả 
đào nói: “Ba huynh đệ ta đã từng thề nguyện 
chết cùng một ngày, hôm nay hai người họ đã đi 
trước, ta làm øì còn mặt mũi sống tiếp trên cõi đời 
này nữa!” Nói xong ông cũng rút kiếm tự vẫn, 
tiếp bước hai người trước. 

Trong nháy mắt ba vị dũng sĩ máu nhuộm 
thẫm đất, việc này khiến Quốc vương và quần 
thần hai nước đều vô cùng kinh ngạc. Mà lúc 
này Yến Anh chỉ cười không nói, tảng đá lớn treo 
nặng trong lòng anh cuối cùng cũng được buông 
xuống. Yến Anh nhờ vào sự thông minh tài trí của 
mình, chỉ dùng hai quả đào đã có thể diệt trừ ba 
vị dũng sĩ, khéo léo nhưng cũng hết sức kín đáo 
diệt trừ mầm mống hậu họa tương lai ngay từ 
trong trứng nước. 


; Dị Lý thuyết trò chơi 


Khi chúng ta ở trong thế yếu trong ván chơi, 
nếu như không có cách bảo vệ bản thân vậy người 
xui xẻo đầu tiên chính là chính mình. Vì vậy lý 
luận tay súng cũng dạy chúng ta làm sao để tự bảo 
toàn mạng sống bản thân trong tình thế hỗn loạn. 
Lý luận trò chơi trong cuộc chiến giữa những tay 
súng giúp chúng ta đưa ra phán đoán chính xác, 
mặc dù chúng ta ở vào thế yếu nhưng cũng có thể 
giữ được mạng sống của mình, hơn nữa có thể còn 
đợi được cơ hội phản kích. 


Trò chơi ngu ngốc, lý trí đầu tư 


Thế nào là trò chơi ngốc nghếch? Trò chơi ngốc 
nghếch hay còn gọi là “lý luận ngu ngốc hơn” hoặc 
“lý thuyết ngu ngốc hơn”. 

Tôi lấy một ví dụ cụ thể để các bạn dễ hiểu 
hơn. Chúng ta trải rộng một trăm bức ảnh cô gái 
đẹp, bạn chọn trong đó, một tấm cho là đẹp nhất, 
người nào chọn trúng sẽ có thưởng. Tuy nhiên bức 
ảnh cô gái có khuôn mặt đẹp nhất phải được tất cả 
mọi người bỏ phiếu quyết định. 

Nếu như đặt bạn vào ván chơi này, bạn sẽ lựa 


chọn ra sao? 


Trong tình huống này bạn không nên chọn 
bức ảnh bản thân cảm thấy xinh đẹp nhất mà nên 


316 


Trần Phách Hàm __ 


xem nhiều người bỏ phiếu cho ai, cho dù đó có là 
người bạn không thích đi chăng nữa thì cũng chả 
sao, vì giải thưởng bạn bằng lòng bầu cho cô ấy. 
Trong trò chơi này hành động của bạn phải được 
xây dựng trên cơ sở suy đoán của tâm lý đại chúng 
mới phát huy tác dụng. Suy nghĩ thật sự của bạn 
giờ phút này không đem lại nhiều ích lợi. 


Vì vậy cho nên những người tham gia ván 
chơi này đều sẽ bỏ phiếu cho một người họ cảm 
thấy xinh đẹp nhất, mà người đó có lẽ không phù 
hợp thẩm mỹ của bản thân, nhưng nó lại đủ sức 
thu hút nhiều người. Khi bạn đang suy nghĩ, các 
người chơi khác cũng đang tiến hành phán đoán. 
Vậy thì, người bạn chọn lúc này đây không phải 
người bạn thích, thậm chí có khả năng người đó 
còn không đẹp theo tiêu chuẩn thông thường. Nếu 
như chúng ta muốn giành chiến thắng trong cuộc 
chơi này vậy bắt buộc phải đưa ra loại lựa chọn 
thứ ba. Đó chính là áp dụng trí tuệ trò chơi để dự 
đoán sự lựa chọn của người khác. Lúc này đây chủ 
đề trò chơi “chọn ra khuôn mặt bạn thích nhất” đã 
mất đi ý nghĩa vốn có của nó. 

Mà “lý thuyết trò chơi ngu ngốc hơn” về thực 
tế là nhằm vạch ra động cơ đằng sau hành động. 
Hành vi đầu cơ có một nhân tố phán đoán quan 


317 


¡ê° Lý thuyết trò chơi 


trọng đó chính là không ai ngu ngốc hơn bản 
thân. Mà nếu có thì bạn cũng có khả năng đầu cơ 


thành công. 


Chỉ cần đảm bảo bạn là kẻ ngu ngốc nhất trong 
ván chơi này vậy bạn chắc chắn có thể trở thành 
người thắng cuộc. Ví dụ trong ván chơi không có 
kẻ ngốc nào bằng lòng ra giá cao hơn để thay thế 
bạn, vậy bất hạnh thay bạn sẽ trở thành kẻ thua 
cuộc. Nói một cách khác, tất cả những kẻ đầu cơ 
thật ra đều đang đợi một kẻ ngốc hơn mình xuất 
hiện mà thôi. 

Khi rảnh rỗi không việc gì làm Tiểu Trương 
thường chọn đi dạo khu vực Phan Gia Viên. Một 
con buôn giới thiệu cho anh ấy một đồng tiền cổ 
màu vàng. Tay buôn nói đây là tiền vàng vì vậy có 
giá 100 Nhân dân tệ. Tuy nhiên Tiểu Trương cũng 
không phải kẻ ngốc, anh ấy vừa nhìn một cái liền 
biết thứ đồ này làm từ đồng thau, nhiều nhất chỉ 
có giá 1 Nhân dân tệ. 

Tiểu Trương suy nghĩ một hồi rồi nói với tay 
buôn: “Món đồ này cùng lắm có giá 1 Nhân dân tệ, 
ông bán cho tôi với giá 100 Nhân dân tệ có phải vì 
thấy tôi giống thằng ngốc hay không? Thế nhưng 
không sao cả, tôi trả ông 5 Nhân dân tệ, ông bán 
món đồ này cho tôi.“ Tay buôn biết mình gặp phải 


318 


Trần Phách Hàm 


chuyên gia nên cũng không đám tiếp tục lừa gạt 
nữa, sau đó ông ta bán lại cho Tiểu Trương món 
đồ này với giá 5 Nhân dân tệ. 

Bạn của Tiểu Trương nghe xong liền nói: “Cậu 
bị ngốc à, món đồ có giá 1 Nhân dân tệ mà cậu 
lại nỡ trả họ 5 Nhân dân tệ.” Tiểu Trương không 
đồng ý với lời của bạn mình, cậu nói: “Không sao 
cả, sẽ có kẻ ngốc hơn bằng lòng trả 10 Nhân dân tệ 
để mua món đồ này thôi.” 

Quả nhiên chỉ vài ngày sau đồng tiền này đã 
đổi chủ, có người bỏ ra 20 Nhân dân tệ mua nó, 
người này lời 15 Nhân dân tệ. 

Ý nghĩa sâu xa trong lý luận trò chơi ngu ngốc 
hơn đó chính là: làm một kẻ ngốc không đáng sợ, 
đáng sợ là phải làm kẻ ngốc cuối cùng! 


319 


NHÀ XUÁT BẢN DÂN TRÍ 


Số 9 - Ngõ 26 - Phố Hoàng Cầu - O. Đống Đa - TP. Hà Nội 
VPGD: Số 278 Tôn Đức Thắng, Q. Đống Đa - TP Hà Nội 
ĐT: (024). 66860751 - (024). 66860753 
Email: nxbdantri@gmail.com 
Website: nxbdantricom.vn 


Lý THUVẾT TRÒ CHƠI 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
BÙI THỊ HƯƠNG 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
LÊ QUANG KHÔI 


Biên tập Trần Thị Phương Đông 
Vẽ bìa Mạnh Cường 
Trình bày Minh Ngọc 


Sửa bảníin | Linh Phạm 


In 2000 bản, khổ 13x20.5 cm Công ty Cổ phần In và Thương mại Prima. 
Địa chỉ: Số 35, ngõ 93 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giáy, Hà Nội. Số xác nhận 
ĐKXB: 2050-2023/CXBIPH/10-71/DT. Quyết định xuất bản số 1865/ 
QĐXB-NXBDT cắp ngày 21 tháng 7 năm 2022. Mã ISBN: 978-604- 
474-409-4. In xong và nộp lưu chiều Quý lIl năm 2023. 


ĐÓI TÁC LIÊN KÉT: 
CÔNG TYTNHH VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG 1980 BOOKS 


Trụ sở chính tại Hà Nội: 
20-H2, ngõ 6 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Tel: 0243.7880225 / Fax: 0243.7880225 


Chí nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: 
Số 42/35 đường Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, Q.Tân Bình, Tp HCM 
Tel: 0283.933.3216 
Website/link đặt sách: www.1980books.com 
Email: rights.1980books@)gmail.com 


Lý thuyết trò chơi là bách khoa toàn thư về tân 

học, về tẩy não và chống lại tẩy não, thao túng và 
chống lại thao túng, thống trị và chống lại thống trị. 
Cuốn sách giới thiệu công thức chiến thắng cho 
những “trò chơi” đấu trí giữa người với người trong 


cuộc sống hằng ngày; phân tách các khái niệm lý 
thuyết trò chơi vốn mơ hô trở thành ngôn ngữ dễ 
hiểu và kết nối liền mạch với nghệ thuật tâm lý học; 
cho phép bạn nắm vững những bí ẩn của trò chơi 
tâm lý trong thời gian ngắn nhất. 


